TRỊNH ĐÌNH TÙNG (Chủ biên) 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP 
DẠY HỌC LỊCH SƯ 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


`ở 
.% 


MỤC LỤC 


LŨ DI THIẾU v11 000890000 N002900 SAU NENUetihideassi 


VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG: 


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.................................--22-©z22EEveztEEEExetrrrreerrrrr 


PGS. TS. Trịnh Đình Tùng 


DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA CÁC DI SẢN......................................-----c--- 


PGS. TS Phạm Mai Hùng 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM NÂNG CAO 


HẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP................... 


GS. TS. Nguyễn Thị Côi 


HỆ THỐNG KỸ NĂNG CẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ÊH0 HỌC SINH 
TR0NG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ 


Ủ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.......................................----ccccccccc+.zt+ 


TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CA0 CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LỊCH SỬ 


Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÁC TỈNH MIỄN NÚI PHÍA BẮC............................... 


PGS. TS. Đỗ Hồng Thái 


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ 


Ủ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN...................................----c--- 


ThS. Lại Thị Thu Thúy 


MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MÚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN LỊCH SỬ 


Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG.......................... ..  ccrzdEEEEEEEEEESSE2zz22EEE2222255zzrrrrrr 


TS. Nguyễn Xuân Trường 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 


C 


VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TR0NG DẠY HỌC LỊCH SỬ 
Ủ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP..................... 09 
TS. Nguyễn Thị Bích 


SỬ DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ 0ỐC KHI DẠY BÀI "CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 
CUỐI THẾ KỈ XVIII" LỚP 10 THPT NHẰM NÂNG A0 HIỆU QUẢ BÀI HỌC ............ 109 
TS. Nguyễn Văn Ninh 


HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC HIỆU QUÁ LƯỢG ĐỒ GIÁ0 KHOA ĐIỆN TỬ 
TR0NG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG........................................---- 123 


TS. Nguyễn Mạnh Hưởng 


TẠO BIỂU TƯỢNG VỀ VĂN HÓA VẬT CHẤT TRONG DẠY HỌC 

LỊPH SỬ THẾ GIÚI THÙI NGUYÊN THỦY, 0Ố ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

(LÚP 10 THPT - HƯƠNG TRÌNH HUẨN)...............................-----------+++++cccccccee 133 
PCS. TS. Trần Viết Thụ - ThS. Lê Thị Ngọc 


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG 0A0 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ 
TRŨNG TÌNH HÌNH HIỆN NAY ..................................-- 2-2 s2 £+sz£E+£ExeEkxerrserrserie 141 
PCS. TS. Đặng Văn Hồ 


TỔ CHỨC DẠY HỌC THE0 QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC 
- MỘT TIẾP CẬN MỚI NHĂM ĐÔI MÚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ 
Ủ TRƯỜNG TRUNG H0 PHÔ THÔNG....................................---22-szcEEEvszrerrvsed 149 


Th§. Nguyễn Nam Phóng 


ĐỔI MỨI DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VỚI HÌNH THỨC NGOẠI KHÓA 
¡11/0871 8. .........,Ô 181 
Th§. Nguyễn Minh Nguyệt 


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠO BIỂU TƯỢNG 

VỀ ĐỊA ĐIỂM XẢY RA SỰ KIỆN TRUNG DẠY HỤC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
- MỘT HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC............................................- 175 
TS. Nguyễn Đức Cương 


TĂNG ƯỜNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH VÀ LUYỆN TẬP 
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG....................... 187 
TS. Tưởng Phi Ngọ 


Mục lục 5 


C 


MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 
Ủ TRƯỜNG TRUNG H0 PHÔ THÔNG....................................--22-©2szvEEEEvesrerrvsed 195 
TS. Hà Thị Lịch 


ĐẶC TRƯNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA GẦN GIẢI QUYẾT..................................----cccccccccccceẻ 205 
Th§. Nguyễn Thị Quý 


RÈN LUYỆN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH - XU THẾ TẤT YẾU 
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG............................................ 214 
ThS. Ngô Thị Hiền Thúy 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ GẮN LIÊN VỚI BồI DƯỠNG 
HỌC SINH GIÚI QUỐC GIA Ở TRƯỜNG PHUYÊN......................................--- + 221 


Trần Trung Hiệu 


TĂNG bƯỜNG KẾT HỤP CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

TR0NG DẠY HC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

CÁC TỈNH MIỄN NÚI PHÍA BẮC...................................--2++22EEEEE+++E2EEEEESezttEEEEreeed 235 
ThS. Ngô Thị Lan Hương 


VẤN ĐỀ TỰ HỌC MÔN LỊPH SỬ CỦA HỌC SINH 
Ủ TRƯỜNG TRUNG H0 PHỮ THÔNG HIỆN NAY..................................- 5: ©ssc+ee 24T 
ThS. Đoàn Nguyệt Linh 


LỜI GIỚI THIỆU 


Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Đổi mới 
căn bản, toàn diện nến giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 
hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục là một công việc hết sức trọng đại, đổi mới từ mục tiêu, hệ 
thống giáo dục đến chương trình, nội dung dạy và học ở tất cả các bậc 
học. Sự nghiệp này đã đặt ra cho giáo dục phổ thông nhiệm vụ phải đổi 
mới căn bản toàn diện, trong đó có đổi mới về phương pháp dạy học để 
đào tạo được những lớp người “phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 
thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bổi dưỡng nhân cách, 
phẩm chất và năng lực của công dân” (Luật giáo dục, NXB CTQG Hà 
Nội, 2005). Cùng với các bộ môn khác ở trường phổ thông, bộ môn Lịch 
sử cũng đã chú trọng vào đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều giáo 
viên Lịch sử thực sự yêu nghể, say sưa với công tác giảng dạy, lo lắng, 
đầu tư cho chuyên môn, tìm mọi biện pháp để có giờ dạy tốt, học tốt. 
Các nhà giáo dạy môn Lịch sử đã cố gắng vượt qua những khó khăn về 
vật chất trong cuộc sống, sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, đổi 
mới phương pháp đạy học theo hướng tích cực, tìm cách truyền cho học 
sinh những cảm hứng trong giờ học. Các địa phương đã tổ chức nhiều 
hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chuyên để, hội thảo về đổi mới 
phương pháp dạy học Lịch sử, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học, tổ chức khai thác kênh hình, bổ sung thêm nguồn tư liệu dạy học, tổ 
chức hội giảng, các kì thi giáo viên giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm... 
Những hoạt động chuyên môn đó ít nhiều đã đạt hiệu quả nhất định, rất 
đáng được trân trọng. Nhiều giờ học Lịch sử đã diễn ra sinh động, hấp 
dẫn, học sinh tích cực làm việc, không khí học tập của học sinh sôi nổi, 
hứng thú hơn. 


8 Đổi mới phương pháp dạy học Lich sử 


Tuy nhiên, nhìn chung phương pháp dạy học Lịch sử vẫn chậm biến 
đổi. Những biểu hiện tích cực nói trên không diễn ra thường xuyên, liên 


2 /,,A TA 
1 


tục, mà chỉ ở một số trường chuyên, hay chỉ “rộ lên” ở những kì thị, hội 
giảng hoặc những đọt kiểm tra, thanh tra các cấp, chứ chưa thực sự 
chuyển biến trong ý thức của từng giáo viên và cán bộ quản lí. Bức tranh 
chung là sự chậm chạp đi theo “lối mòn“ của phương pháp đạy học Lịch 
sử. Bên cạnh đó, còn rất nhiều bất cập nữa trong quá trình thực hiện đổi 
mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay. Những 
vấn để còn tổn tại đó dẫn đến hệ quả là thế hệ trẻ được đào tạo trong 
trường phổ thông mang tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và 
năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống trong 
cuộc sống. Điều đó có nghĩa giáo dục chưa đáp ứng được đầy đủ mục 
tiêu đặt ra là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể 
chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính 
năng động và sáng tạo...” (Luật Giáo dục, điều 27), và sẽ không kịp với 
sự phát triển của nền giáo dục thế giới trong bối cảnh của toàn cầu hóa 
và hội nhập quôc tế. Chính vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc 
nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, phải có những biện pháp 
đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử đúng đắn, phù hợp với đặc trưng 
bộ môn và nhu cầu phát triển của nến kinh tế - xã hội hiện nay. 


Để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, tháng 
8/2012 tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học 
Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam”, đã nhận được nhiều tham luận 
của các nhà sử học, các nhà lí luận dạy học Lịch sử, các cán bộ giảng dạy 
ở các trường ĐHSP và đông đảo giáo viên trực tiếp dạy học Lịch sử ở 
trường phổ thông. 


Do việc cần thiết phải đổi mới hơn nữa phương pháp dạy học Lịch 
sử ở trường phổ thông, được sự ủng hộ của Nhà xuất bản Đại học Quốc 
gia Hà Nội, các báo cáo khoa học thuộc chủ để “Đổi mới phương pháp 
dạy học Lịch sử” được tuyển chọn, biên tập, bổ sung thêm và xuất bản 
phục vụ đông đảo giáo viên Lịch sử ở trường phổ thông. 


Lời giới thiệu 9 


Các bài trong cuốn sách này để cập đến nhiều vấn để về phương 
pháp dạy học Lịch sử hết sức phong phú, từ việc sử dụng di sản văn hóa 
đến các phương pháp dạy học theo dự án, dạy học hợp tác, thực hành 
bộ môn, tự học Lịch sử của học sinh... Hầu hết các tác giả đều khẳng 
định sự cần thiết phải chuyển đổi phương pháp dạy học từ dạy kiến 
thức sang dạy cách học cho học sinh, chú trọng đến phát triển năng lực 
cho các em... Đồng thời, nêu ra định hướng cẩn tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ phương pháp dạy học theo hướng khắc phục lối truyển thụ áp đặt một 
chiều, ghi nhớ máy móc; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận 
dụng kiến thức, kỹ năng của người học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ 
và tự học, theo phương châm “giảng ít, học nhiều”; chuyển quá trình đào 
tạo thành quá trình tự đào tạo; coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giáo dục nhà 
trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 

Với những nội dung đó, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích 
cho các thầy, cô giáo dạy môn Lịch sử ở trường phổ thông, đồng thời 
cho cả các học viên sau đại học, nghiên cứu sinh chuyên ngành lí luận và 
phương pháp dạy học Lịch sử. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc. 


PGS.TS.NGƯIT. Nghiêm Đình Vù 


\Ể PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊpH SỬ 
Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 


PGS.TS. Trịnh Đình Tùng °® 


Đánh giá đúng thực trạng, tìm ra những giải pháp để nâng cao chất 
lượng dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông là mục tiêu Hội thảo 
của chúng ta và cũng nhằm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục đào tạo ở nước ta hiện nay theo tỉnh thần nghị quyết của Đảng và 
Nhà nước. Đương nhiên, đây là một vấn để lớn và rất khó. Nó đã đặt ra 
trong nhiều năm qua, cuốn hút sự quan tâm của cả xã hội, các nhà sử 
học, các nhà giáo dục Lịch sử và đông đảo GV Lịch sử trong cả nước. 
Nhiều hội thảo, nhiều công trình khoa học đã đặt ra và giải quyết. Tuy 
nhiên, cho đến nay, chất lượng bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông vẫn 
còn thấp, chưa đúng với vị thế của bộ môn, chưa đáp ứng được những 
yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Trước tình đó, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam 
- một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín đã vào cuộc, phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải 
cách dạy và học Lịch sử ở trường phổ thông. 


1. Dạy học Lịch sử ở trường phổ thông là quá trình sư phạm phức 
tạp. Quá trình đó là tổng hợp của nhiều yếu tố tạo thành như mục tiêu, 
nội dung, chương trình, SGK, phương tiện dạy học, phương pháp dạy 
học, hoạt động của thầy và trò, môi trường dạy học, kiểm tra đánh giá... 
Mỗi yếu tố đó có vị trí, vai trò nhất định đối với quá trình dạy học Lịch 
sử ở trường phổ thông. Chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 
chỉ có thể thay đổi căn bản khi chúng ta làm thay đổi các yếu tố đó theo 
hướng tích cực. Một yếu tố nào đó lạc hậu sẽ ảnh hưởng tác động ngay 


®. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 


12 PGS. TS Trịnh Đình Tùng 


đến chất lượng dạy học. Ví dụ, có một bộ chương trình, SGK chất lượng 
tốt, có đầy đủ phương tiện dạy học, song môi trường dạy học không tốt 
và môn Lịch sử trong quan niệm của xã hội, của HS, phụ huynh và cả 
các cấp lãnh đạo vẫn chỉ là môn phụ, thì sẽ không có chuyển biến lớn 
trong chất lượng của bộ môn. Hay các yếu tố khác, như trong đổi mới 
phương pháp dạy học, thầy và trò đều nỗ lực theo hướng phát huy năng 
lực nhận thức của HS, nâng cao năng lực tự học, song kiểm tra đánh giá 
mà lạc hậu, vẫn theo quan niệm chủ quan của người ra đề thì chất lượng 
dạy học bộ môn cũng sẽ không chuyển biến mạnh mẽ được. Từ quan 
niệm đó, chúng tôi cho rằng để chất lượng của bộ môn Lịch sử chuyển 
biến tích cực, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi một cách toàn diện tất cả 
các yếu tố tác động đến quá trình dạy học. Mỗi người chúng ta, căn cứ 
vào vị trí công tác của mình mà đóng góp vào các yếu tố nói trên. Các 
nhà sử học phải có những thành tựu khoa học Lịch sử chân thực hơn, 
hay hơn. Chương trình, SGK đúng đắn hơn, hấp dẫn hơn, kiểm tra đánh 
giá khách quan hơn... sẽ tác động tích cực đến chất lượng dạy học Lịch 
sử ở trường phổ thông. 


2. Phương pháp dạy học Lịch sử (PPDHLS) ở trường phổ thông là 
một yếu tố cơ bản có vai trò quan trọng nhất của quá trình dạy học. 
Hoạt động của thầy và hoạt động của HS tạo ra phương pháp dạy học. 
Mọi yếu tố khác của quá trình dạy học phải thông qua hai hoạt động 
này mà phát huy tác dụng. Trong đó, hoạt động của thầy có vai trò quan 
trọng hơn cả. Vì dạy là dạy để mà học và học là học dưới sự điểu khiển, 
hướng dẫn của thầy. 


Trong những năm gần đây, cùng với các bộ môn khác, bộ môn Lịch 
sử cũng đã chú trọng vào đổi mới phương pháp dạy học. Bởi chỉ có đổi 
mới căn bản phương pháp dạy học thì chúng ta mới có thể tạo được sự 
đổi mới thực sự trong giáo dục, mới có thể đào tạo được lớp người năng 
động, sáng tạo, có tiểm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều 
nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức. 

Thực tế cho thấy, việc dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay 
đã có nhiều tiến bộ về nhận thức, nội dung và phương pháp giảng dạy. 
Bên cạnh đó vẫn còn những vấn để tổn tại, yếu kém, những bất cập 


Về phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông... 13 


trong việc đổi mới PPDHLS. Vì thế nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất 
lượng và hiệu quả của quá trình dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. 


Về mặt tích cực, hầu hết chúng ta đều nhận thấy có rất nhiều GV 
Lịch sử ở trường phổ thông là những người yêu nghề, say sưa với công 
tác giảng dạy, lo lắng, đầu tư cho chuyên môn, tìm mọi biện pháp để có 
giờ dạy tốt, học tốt. Nhiều GV đã cố gắng vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống, những thiếu thốn về cơ sở vật chất, sáng tạo các hình 
thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích 
cực, tìm cách truyền cho HS những cảm hứng trong giờ học. Các địa 
phương đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chuyên để, 
hội thảo về đổi mới PPDHLS, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động giảng dạy, tổ chức khai thác kênh hình, bổ sung thêm nguổn tư 
liệu dạy học, tổ chức hội giảng, các kỳ thi GV giỏi, viết sáng kiến kinh 
nghiệm... Những hoạt động chuyên môn đó ít nhiều đã đạt hiệu quả 
bước đầu. Nhiều giờ học Lịch sử đã diễn ra sinh động, hấp dẫn hơn, HS 
tích cực làm việc, không khí học tập của HS sôi nổi, hứng thú hơn. 


Tuy nhiên, nhìn chung PPDHLS vẫn chậm biến đổi. Những biểu 
hiện tích cực nói trên không diễn ra thường xuyên, liên tục, mà chỉ có ở 
một số trường chuyên, hay chỉ “rộ lên” ở những kỳ thị, hội giảng hoặc 
những đợt kiểm tra, thanh tra các cấp, chứ chưa thực sự chuyển biến 
trong ý thức của từng GV và cán bộ quản lý giáo dục. Bức tranh chung 
của việc đổi mới PPDHLS vẫn là một sự chậm chạp đi theo “lối mòn”. 
Thực trạng đó biểu hiện ở những điểm sau: 


Thứ nhất, mặc dù có nhiều GV nhận thức được tầm quan trọng của 
việc đổi mới PPDHLS và hướng đổi mới là phát huy tính tích cực, độc 
lập nhận thức của HS, nhưng đó mới chỉ là nhận thức về mặt lý thuyết, 
còn thực tế thì rất chậm đổi mới. Nếu không có người dự giờ, không 
phải đọt thi hay hội giảng thì GV dạy theo kiểu tuỳ hứng, nội dung nào 
thuộc sở trường, thế mạnh của mình thì GV “phô diễn” hết kiến thức. 
Những tư liệu, phim ảnh, máy chiếu chỉ mang tính hình thức, không đi 
vào kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm, đặc biệt là chuẩn kiến thức, 
chuẩn kỹ năng và hướng thái độ. 


14 PCS. TS Trịnh Đình Tùng 


Thứ hai tuy một số GV nhận thức được mấu chốt của đổi mới 
phương pháp dạy học là phải thay đổi quan niệm cũ trước đây: chuyển 
từ vai trò “thầy là trung tâm” sang “trò làm trung tâm” của quá trình 
dạy học, GV là người hướng dẫn, điều khiển quá trình nhận thức của 
HS. Song, về biện pháp để phát huy tính tích cực học tập của HS thì 
chưa tốt. Một số GV quan niệm rằng, đặt nhiều câu hỏi là đổi mới 
phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Do đó, giờ học bị biến thành 
giờ “hỏi - đáp” quá căng thẳng, khô khan và làm cho HS ít hứng thú 
học tập. Bởi vì, hỏi - đáp chỉ là một cách, muốn phát huy cách dạy này 
phải kết hợp với các phương pháp khác, đặc biệt là những phương pháp 
bộ môn. 


Thứ ba, một bộ phận GV, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, ít được cập 
nhật thông tin khoa học, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đổi 
mới phương pháp dạy học hiện nay. Vì vậy, trong giờ học Lịch sử, thầy 
làm việc là chủ yếu, trò thụ động ghi chép còn khá phổ biến, thậm chí 
hiện tượng đọc chép còn khá tràn lan. Mặt khác, cũng có một bộ phận 
GV tuy nhận thức được vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nói 
chung, PPDHLS nói riêng, nhưng lại cho rằng HS yếu kém không thể 
vận dụng các biện pháp đổi mới nhằm phát huy tính tích cực học tập 
của các em, nên cũng chỉ đọc chép, không rèn luyện cho các em năng lực 
tư duy độc lập, tự chiếm lĩnh kiến thức và trang bị phương pháp học tập 
tốt. Từ đó dẫn tới tình trạng HS ở trường phổ thông không thích học sử, 
học đối phó, nhổi nhét... 


Thứ tr, việc kiểm tra, đánh giá HS còn nặng nể về ghi nhớ sự kiện 
một cách máy móc, thuộc lòng mà ít chú ý đến kỹ năng phân tích, đánh 
giá, rút ra nhận xét, kết luận. Việc kiểm tra chỉ mới hướng đến cho điểm, 
đối phó, chưa đánh giá được khả năng nhận thức lịch sử của HS. Vì thế 
đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đổi mới PPDHLS và ít tạo ra được 
hứng thú học tập Lịch sử cho HS. 


Thứ năm, do quan niệm sai lệch về “môn chính” và “môn phụ”, coi 
trọng các môn tự nhiên, xem nhẹ các môn xã hội trong giáo dục nên ở 
các trường phổ thông chưa chăm lo đúng mức đến việc cải tiến 
PPDHLS. Đồng thời, tình trạng “thực dụng“ trong học tập của HS còn 


Về phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông... 15 


tổn tại khá nặng nể, thể hiện ở việc quan niệm rằng “thi gì học nấy”. Bên 
cạnh tình trạng “dạy thêm, học thêm” tràn lan, vô tổ chức, vượt chương 
trình đối với một số “môn chính“ thì còn nảy sinh suy nghĩ giảm thời 
lượng một số “môn phụ”. Từ đó, không ít người cho rằng đổi mới, cải 
tiến PPDHLS cũng như những “môn phụ” khác trở nên không cần thiết. 


Thứ sáu, một bộ phận HS hiện nay chưa nhận thức đúng về vị trí, ý 
nghĩa, tác dụng của môn Lịch sử trong đời sống mà chỉ cho đó là môn 
học thuộc lòng với nhiều sự kiện khô khan, khó nhớ hoặc chỉ thích 
những câu chuyện lịch sử ly kì hấp dẫn. Lỗi này không chỉ về phía HS 
mà một phần trách nhiệm thuộc về GV, GV không hướng dẫn cho các 
em hiểu đúng về bộ môn. Nhiều em khi được hỏi “Học lịch sử để làm 
gì? thì tỏ ra khá mơ hổ, không xác định được. Vì không hiểu nên không 
yêu thích, không say mê và chỉ học để đối phó với thi cử, kiểm tra. 


Một thực trạng nữa đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy — 
học Lịch sử là các em chưa biết cách học lịch sử. Phẩn lớn HS chỉ học 
thuộc lại những gì thầy cho ghi trên lớp, hoặc chỉ tiết hơn thì học trong 
GK. Với lượng kiến thức ngày càng tăng, các em phải mất rất nhiều thời 
gian để “nạp” vào đầu tất cả các sự kiện lịch sử, nhân vật, các con số... 
của một bài học. Điều đó dẫn đến tình trạng “học vẹt”, học mà không 
hiểu bản chất của vấn để. Các GV rơi vào tình trạng ôm đồm kiến thức 
vì sợ HS không hiểu bài, dẫn đến tình trạng quá tải đối với các em. Việc 
xác định đúng trọng tâm của bài học không chỉ đòi hỏi người dạy nắm 
vững mục đích, yêu cầu của bài học mà còn phải có kinh nghiệm giảng 


dạy, phương pháp dạy học đúng đắn. 


Việc hướng dẫn cho HS phương pháp học tập bộ môn vẫn chưa 
được coi trọng ở một số nơi. GV mới chỉ nặng về cung cấp kiên thức mà 
chưa chú ý chỉ ra con đường, cách thức để lĩnh hội kiến thức ãy. Vì thế, 
HS thường lúng túng khi tự học ở nhà, và khi kiểm tra trên lớp, các em 
gần như nhắc lại những gì thầy đã cho viết trong vở, khả năng diễn đạt 
bằng ý hiểu của mình rất kém. 


Bên cạnh đó, còn rất nhiều vấn đề bất cập nữa trong quá trình thực 
hiện đổi mới PPDHLS ở trường phổ thông hiện nay. Những vấn để còn 


16 PGS. TS Trịnh Đình Tùng 


tổn tại đó dẫn đến hệ quả là thế hệ trẻ được đào tạo trong trường phổ 
thông mang tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng lực vận 
dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống trong cuộc sống. Điều 
đó có nghĩa giáo dục chưa đáp ứng được đầy đủ mục tiêu đặt ra là 
“giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và 
các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng 
tạo...” (Luật giáo dục, điểu 27), và sẽ không kịp với sự phát triển của nền 
giáo dục thế giới trong bối cảnh của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. 
Chính vì vậy, đòi hỏi chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc nhận thức về 
đổi mới phương pháp dạy học, phải có những biện pháp đổi mới 
PPDHLS đúng đắn, phù hợp với đặc trưng bộ môn và nhu cầu phát 
triển của nến kinh tế xã hội hiện nay. 


3. Rút kinh nghiệm từ những lần thay sách trước đây, việc đổi mới 
chương trình và SGK, sách GV sau năm 2015 đặt trọng tâm vào đổi mới 
phương pháp dạy học. Chỉ có đổi mới cơ bản phương pháp dạy và học 
thì chúng ta mới có thể tạo được sự đổi mới thực sự trong giáo dục, mới 
có thể đào tạo được lớp người năng động, sáng tạo, có tiểm năng cạnh 
tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nên 
kinh tế tri thức. 


Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định 
trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1-1993), Nghị quyết Trung 
ương 2 khoá VII (12-1996), được thể chế hoá trong Luật Giáo dục (2005), 
được cụ thể hoá trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt 
Chỉ thị số 14 (4-1999). 


Luật Giáo dục, điều 28.2, đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông 
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp 
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bổi dưỡng phương pháp tự 
học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến 
tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS“. 

Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới học tập chủ 
động, chống lại thói quen học tập thụ động. 


Về phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông... 17 


Trong phương pháp dạy học, người học - đối tượng của hoạt động 
“dạy” đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” - được cuốn hút vào các 
hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám 
phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những 
tri thức đã được GV sắp đặt. 


Dạy theo cách này, GV không chỉ đơn thuần truyển đạt tri thức mà 
còn hướng dẫn hành động. Nội dung và phương pháp dạy học phải 
giúp cho HS biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành 
động của cộng đồng. 


— Dạy 0à học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học không chỉ là một 


biện pháp nâng cao hiệu quả mà còn là mục tiêu của dạy học. 


Xã hội ngày càng phát triển với sự bùng nổ của thông tin, khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ, lượng kiến thức cần cập nhật ngày càng 
nhiều. Song chúng ta không thể nhổi nhét tất cả tri thức đó cho thế hệ 
trẻ mà phải dạy các em phương pháp học và lĩnh hội kiến thức ngay từ 
cấp Tiểu học. 


Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu 
rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự 
học thì sẽ tạo ra lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con 
người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người 
ta nhấn mạnh hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự 
chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn để phát 
triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau 
bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV. Tăng 
cường học tập cú thể) phối hợp uới học tập hợp tác. 


Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của HS không 
đồng đểu thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận 
phân hoá về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi 
bài học được thiết kế thành một chuỗi hoạt động độc lập. 


Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân 
hoá càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong 


18 PGS. TS Trịnh Đình Tùng 


nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hoá hoạt động học tập theo nhu 


cầu và khả năng của môi HS. 


Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ 
đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học 
là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp 
tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. 
Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân 
được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng cao mình 
lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh 


nghiệm sống của GV. 


Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp 
nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt 
động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng 
hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc 
xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành 
nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện 
tượng ở lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn; 
phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tỉnh thần tương trợ. Mô hình hợp tác 
trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên 
quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. 


Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, GV không còn 
đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, GV trở thành người 
thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập, hoặc theo nhóm nhỏ để 
HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, HS hoạt 
động là chính, GV có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, 
GV đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học 
thụ động, mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người sợi mở, xúc 
tác, động uiên, cố uấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh 
luận sôi nổi của HS. GV phải có trình độ chuyên môn sâu, rộng, có trình 
độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của 
HS mà nhiều khi diễn biến ngoài dự kiến của GV. 


Về phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông... 


19 


Có thể so sánh đặc trưng phương pháp dạy học truyển thống và dạy 


học mới như sau: 


Phương pháp dạy học truyền thống 


Các mô hình dạy học mới 


Quan niệm 


Học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội, qua 
đó hình thành kiến thức, kỹ năng, tư 


tưởng, tình cảm. 


Học là quá trình kiến tạo; HS tìm 
tòi, khám phá, phát hiện, luyện 
tập, khai thác và xử lý thông 
tin,... tự hình thành hiểu biết, 


năng lực và phẩm chất. 


Bản chất 


Truyền thụ tri thức, truyền thụ và chứng 


minh chân lý của GV 


Tổ chức hoạt động nhận thức cho 


HS. Dạy HS cách tìm ra chân lý. 


Mục tiêu 


Chú trọng cung cấp tri thức, kỹ năng, kỹ 
xảo. Học để đối phó với thi cử. Sau khi 
thi xong thì những điều đã học thường 


bị bỏ quên hoặc ít dùng đến. 


Chú trọng hình thành các năng 
lực (sáng tạo, hợp tác,...), dạy 
phương pháp và kỹ thuật lao 
động khoa học, dạy cách học. 
Học để đáp ứng những yêu cầu 
của cuộc sống hiện tại và tương 
lai. Những điều đã học cần thiết, 
bổ ích cho bản thân HS và cho 


phát triển xã hội. 


Nội dung 


Từ SGK và GV. 


Từ nhiều nguồn khác nhau: 
SGK, @V, các tài liệu khoa học 
phù hợp, thí nghiệm, bảo tàng, 
thực tế... gắn với: 

— Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và 
nhu cầu của H8. 

— Tình huống thực tế, bối cảnh và 
môi trường địa phương. 


— Những ván đề HS quan tâm. 


Phương pháp 


Các phương pháp diễn giảng, truyền 


thụ kiến thức một chiều. 


Các phương pháp tìm tòi, điều 
tra, giải quyết vấn đề; dạy học 


tương tác. 


20 PCS. TS Trịnh Đình Tùng 


Hình thức Cố định : Giới hạn trong bến bức tường | Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở 
tổ chức của lớp học, GV đối diện với cả lớp. phòng thí nghiệm, ở hiện trường, 
trong thực tế; học cá nhân, học 
đôi bạn, học theo nhóm; cả lớp 
đối diện với GV. 


Thực hiện dạy và học tích cực không có nghĩa là gạt bỏ các phương 
pháp dạy học truyển thống. Trong hệ thống các phương pháp dạy học 
quen thuộc được đào tạo ở các trường sư phạm nước ta từ mãy thập kỷ 
gần đây cũng có nhiều phương pháp tích cực. Các sách lý luận dạy học 
đã chỉ rõ, về mặt hoạt động nhận thức, các phương pháp thực hành “tích 
cực” hơn các phương pháp trực quan, các phương pháp trực quan “tích 
cực” hơn các phương pháp dùng lời. 


Muốn thực hiện dạy và học tích cực cần phát triển các phương 
pháp thực hành, các phương pháp trực quan theo kiểu tìm tòi từng 
phần hoặc nghiên cứu phát hiện vấn để, nhất là khi dạy các môn khoa 
học thực nghiệm. 


Đổi mới phương pháp dạy và học cần kế thừa, phát triển những mặt 
tích cực của hệ thống phương pháp dạy học quen thuộc, đồng thời cần 
học hỏi, vận dụng một số phương pháp mới, phù hợp với hoàn cảnh, 
điểu kiện dạy và học ở nước ta để ngành giáo dục có được những 
bước tiến vững chắc. Theo hướng nói trên, nên quan tâm phát triển một 
số phương pháp dưới đây: 


— Trao đổi đàm thoại là phương pháp GV đặt ra những câu hỏi để HS 
trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau và với cả GV, qua đó HS lĩnh hội 
được nội dung bài học. 


Có ba phương pháp trao đổi đàm thoại, đó là: trao đổi đàm thoại tái 
hiện, giải thích minh họa và vấn đáp tìm tòi. 

— Dạy 0à học phát hiện 0à giải quyết uấn để. Trong một xã hội đang 
phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt, thì phát 
hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn để nảy sinh trong thực tiễn là 
một năng lực đảm bảo sự thành đạt trong cuộc sống. Vì vậy, tập dượt 


Về phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông... 21 


cho HS biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn để gặp phải trong 
học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ 
có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy và học mà phải được đặt như một 
mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong dạy và học phát hiện và giải quyết 
vấn để, HS vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp 
chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển tư duy tích cực sáng tạo, được chuẩn bị 
một năng lực thích ứng với đời sống xã hội: phát hiện kịp thời và giải 
quyết hợp lý các vấn để nảy sinh. Dạy và học phát hiện và giải quyết 
vấn đề không chỉ giới hạn ở phạm trù phương pháp mà đòi hỏi cải tạo 
nội dung, đổi mới cách tổ chức quá trình dạy và học trong mối quan hệ 
thống nhất với phương pháp dạy học. 


— Dạy 0à học hợp tác trong nhóm nhỏ là phương pháp mới với đa số 
GV. Ở những trường từng tham gia dự án giáo dục dân số, giáo dục môi 
trường, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma tuý, GV đã làm quen với 
phương pháp này đo các chuyên gia quốc tế hướng dẫn. 


Phương pháp dạy và học hợp tác giúp các thành viên trong nhóm 
chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận 
thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể 
nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ để nêu ra, thấy mình cần học 
hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ 
không phải chỉ tiếp nhận thụ động từ GV. 


Thành công của bài học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của 
mọi thành viên, vì vậy phương pháp này còn được gọi là phương pháp 
cùng tham gia. Nó như một phương pháp trung gian giữa sự làm việc 
độc lập của từng HS với việc chung của cả lớp. Trong hoạt động nhóm, 
tư duy tích cực của HS phải được phát huy và quan trọng hơn là rèn 
luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao động. Tuy 
nhiên, chúng ta cần tránh khuynh hướng hình thức và đề phòng lạm 
dụng, cho rằng tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất của 
đổi mới phương pháp dạy và học, hoạt động nhóm càng nhiều thì 
chứng tỏ phương pháp dạy và học càng đổi mới. 


— Dạy 0uà học theo dự án. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến 
trong thực tiễn sản xuất, kinh tế - xã hội, có đặc trưng cơ bản là tính 


22 PCS. TS Trịnh Đình Tùng 


không lặp lại của các điểu kiện thực hiện dự án. Khái niệm dự án ngày 
nay được hiểu là một dự định, một kế hoạch, trong đó cần xác định rõ 
mục tiêu, thời gian, phương tiện tài chính, điểu kiện vật chất, nhân lực 
và cần được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu để ra. Dự án được thực 
hiện trong những điều kiện xác định và có tính phức tạp, liên quan đến 
nhiều yếu tố khác nhau, có thể cần sự tham gia của GV nhiều môn học. 
Dạy và học theo dự án là một hình thức, trong đó HS thực hiện nhiệm 
vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lý thuyết với thực hành, 
tự lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ 
yếu là theo nhóm, kết quả dự án là những sản phẩm có thể giới thiệu 
được như các bài viết, tập tranh ảnh sưu tầm, chương trình hành động 
cụ thể... 


Trong phạm vi một bài tham luận, chúng tôi không thể trình bày 
tất cả những vấn để mà thực tiễn dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 
đặt ra mà chỉ nêu những quan điểm chính để Hội thảo tiếp tục trao đổi 
thống nhất. 


DAY HỌC LỊPH SỬ THÔNG QUA CÁC DI SẲN 


PGS.TS. Phạm Mai Hùng” 


Như chúng ta đã biết, “Giáo dục (Education) nói chung và dạy học 
Lịch sử nói riêng được coi là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Bản chất 
của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử xã hội của 
các thế hệ loài người; nhờ có giáo dục mà các thế hệ nối tiếp nhau phát 
triển, tỉnh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại được kế thừa, bổ sung và 
trên cơ sở đó mà xã hội không ngừng tiến lên“d. “Giáo dục là con 
đường cơ bản để giữ gìn, truyền thụ và phát huy hệ thống giá trị chung 
của loài người, nhò đó thế hệ sau hiểu biết nhiều hơn, thông minh hơn 
và sáng tạo hơn thế hệ trước. Văn hoá và giáo dục gắn bó chặt chẽ với 
nhau. Văn hoá là nội dung của giáo dục và cũng là mục tiêu của giáo 
dục. Thông qua giáo dục mà thế hệ con người, mỗi con người mới tiếp 
thu được tri thức nhân loại... Con người, nhân cách và văn hoá là mục 
tiêu tối thượng của giáo dục”2, Văn hoá là quá trình hoạt động sáng tạo 
của con người nhằm vươn tới những đỉnh cao của các giá trị chân - thiện 
- mỹ và ở đâu có con người, là ở đó có hoạt động sáng tạo văn hoá. Có 
văn hoá tất (nhiên) có giáo dục văn hoá. Giáo dục văn hoá chính là hình 
thức giáo dục sơ khởi nhất, thường xuyên nhất, quan trọng nhất. Mỗi 
người đều cố gắng truyền đạt lại những thành quả, những kinh nghiệm, 
những quan sát mà mình tích lũy được cho con cháu và những người 
xung quanh. Mỗi người đều cố gắng học hỏi những thành quả, những 
kinh nghiệm, những quan sát mà ông cha và những người xung quanh 


®).. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 

0... Phạm Viết Vượng, Giáo đục học, ÑXB Đại học Quốc gia, H. 2000, tr9. 

2 TS. Bùi Bá Linh, Văn hóa 0à giáo dục nhân cách uăn hóa (Xem Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học: “Bảo tổn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Vai trò của nghiên 
cứu và giáo dục”), NXB TP. Hồ Chí Minh, 1999, tr.500-501. 


24 PCS. TS Phạm Mai Hùng 


đã tích lũy được. Chính hình thức này đã tạo nên nhân cách con người” 6), 
Giáo dục thông qua các di sản (văn hoá) là phương pháp có tính phổ biến 
ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội; nó được hình 
thành từ rất sớm và luôn được kế thừa, duy trì, phát triển cho tương thích 
với điểu kiện cụ thể của từng quốc gia trong các thời kỳ phát triển Lịch sử 
- xã hội của các quốc gia đó. Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Hơn 
thế, giáo dục thông qua di sản ở Việt Nam hình thành ngay từ khi đứa trẻ 
“cất tiếng khóc chào đời”, rồi được bổ sung, duy trì, phát triển theo thời 
gian, theo cảm nhận/nhận thức của đứa trẻ như một lẽ tự nhiên, nhưng lại 
rất nhân văn và có hiệu quả rõ rệt về nhiều mặt. Vậy di sản là gì ? Làm thế 
nào để giáo dục qua di sản đạt hiệu quả thiết thực như chúng ta mong 
muốn, đó là nội dung mà ở chuyên luận nhỏ này, chúng tôi xin được 
mạnh đạn luận bàn. 

Di sản là gì ? 

Khái niệm đi sản mà lâu nay chúng ta đã, đang sử dụng trong giáo 
dục là khái niệm về di sản văn hoá. Xem xét đi sản văn hoá ở khía cạnh 
này, hay ở khía cạnh khác, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các 
nhà giáo dục có thể đưa ra các khái niệm khác nhau/cách hiểu khác nhau 
về di sản văn hoá. Còn trong môi trường sư phạm - môi trường giáo dục 
chính thống buộc chúng ta phải sử dụng khái niệm di sản đã được luật 
hoá. Trên tỉnh thần đó, khái niệm di sản văn hoá được hiểu như sau: 

— “Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò 
to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta“, “Di 
sản văn hoá quy định tại luật này (tức Luật Di sản văn hoá) bao gồm di 
sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tỉnh thần, 
vật chất có giá trị Lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ 
này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”). 


®. PGS. TS. Trần Ngọc Thêm, Đào fạo ouăn hóa học ở Việt Nam: Nghịch lý uà giải pháp 
(Xem Kỷ yếu Hội thảo khoa học), sđd, tr.477- 478. 

6®. Luật Di sản oăn hóa (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), NXB Văn hóa Thông tin, 
Hà Nội, 2009, tr.29. 

®.. Kj yếu hội thảo Khoa học, Sảd, tr.30. 


Dạy học Lịch sử thông qua các di sản 25 


- “Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng 
đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hoá liên quan, có giá trị 
lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không 
ngừng được tái tạo và được lưu truyển từ thế hệ này sang thế hệ khác 
bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác“. 
Theo UNESCO, có thể tạm xếp văn hoá phi vật thể thành 14 loại hình 
như sau: 1) Ngôn ngữ; 2) Lịch sử truyển miệng; 3) Nghỉ lễ và tôn giáo 
truyền thống; 4) Các hình ảnh, biểu tượng thiêng; 5) Các loại thiết kế 
(không mang tính chất thiêng), ngành nghề thủ công truyền thống; 6) 
Âm nhạc truyền thống; 7) Múa truyền thống; 8) Ẩm thực: 9) Kỹ năng 
săn bắn thú (ví dụ như khả năng nhận biết hơi thú, bắt chước tiếng kêu 
của con vật, đánh bắt cá v.v...); 10) Các phương pháp tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên truyền thống; 11) Kiến thức về thiên văn học, về y 
học cổ truyền; 12) Các phương pháp truyền thống giữa các thế hệ trong 
cộng đổng/'. Các hình thức trên chưa thể bao trùm toàn bộ các di sản 
văn hoá phi vật thể của loài người. Tuy nhiên, từ các khung này, mỗi 
quốc gia, mỗi cộng đồng, mỗi nhóm người có thể tìm ra cách bảo tổn, 
cách truyền dạy riêng cho tài sản vô giá của mình. Theo Luật Di sản văn 
hoá Việt Nam, chúng ta đang bảo tổn, phát huy giá trị các di sản văn 
hoá phi vật thể sau đây: 1) Tiếng nói, chữ viết; 2) Nghệ thuật trình diễn 
dân gian; 3) Tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; 4) Nghề 
thủ công truyền thống; tri thức dân gian; 5) Ẩm thực truyền thống, v.v... 


— “Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn 
hoá, khoa học, bao gồm các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam — thắng 
cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia“. Theo đó: 

“Di tích lịch sử - văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di 
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch 
sử, văn hoá, khoa học”. 


(9 Ký yếu hội thảo Khoa học, Sảgd, tr. 31. 

(3 Dựa theo cách phân loại của Prott, Lyndel, Some Considerations on the 
protection of the Intangible Heritage: Claims and Remedlies (Một oài quan điểm 
0ề bảo 0ệ đi sản uăn hóa phi uật thể: Yêu cẩu oà giải pháp). 


26 PGS. TS Phạm Mai Hùng 


“Danh lam - thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có 
sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị 
Lịch sử, thẩm mỹ, khoa học“. 


“Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, 
văn hoá, khoa hoc, có từ 100 năm tuổi trở lên”. 


“Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyển lại có giá trị đặc biệt 
quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hoá, khoa học”®), 


Sự phân chia giá trị di sản văn hoá thành giá trị phi vật thể và vật 
thể chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. GS. TSKH Lưu Trần Tiêu cho rằng: 
“...Sự phân chia thành văn hoá phi vật thể và văn hoá vật thể (tangible 
and intangible culture) theo dạng tổn tại của sản phẩm sáng tạo chỉ có 
tính chất tương đối. Bởi lẽ đưới cái vỏ vật chất của sản phẩm văn hoá 
chứa đựng giá trị về năng lực sáng tạo, về thẩm mỹ, về ý nghĩa và nội 
dung thể hiện gắn liền với thế giới quan, nhân sinh quan của một cộng 
đổng. Chắng hạn, kiến trúc của ngôi đình làng với đổ thờ tự là sản 
phẩm văn hoá vật thể, nhưng còn bao nhiêu giá trị văn hoá khác của 
một đình làng (như công đức của người được tôn vinh là Thành hoàng 
làng, giá trị thẩm mỹ, ý nghĩa phản ánh qua kiến trúc và những mảng 
trang trí, cũng như mối quan hệ giữa chúng với môi trường cảnh quan 
xung quanh, những hội hè, những quy tắc về tập tục sinh hoạt đình 
làng, v.v...) lại là cái hổn, cái bản chất gắn kết không thể tách rời khỏi cái 
đình làng vật thể. Hay bản thân cơ thể người nghệ nhân là vật thể 
nhưng óc thẩm kỹ, tài năng sáng tạo, sự khéo léo và tinh tế, những kinh 
nghiệm và bí quyết ngành nghề... khiên họ tạo ra được những sản 
phẩm văn hoá tuyệt vời lại tổn tại dưới dạng phi vật thể. Thế thì làm sao 
có thể tách rời nhau được”), 


Tiềm năng di sản văn hoá Việt Nam 


Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã để lại cho chúng ta 
ngày nay kho tàng di sản văn hoá (phi vật thể và vật thể) cực kỳ phong 


6. Luật Di sản uăn hóa (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), NXB VHTT, H. 2009, 
tr. 31. 

®. Lưu Trần Tiêu, Bảo tổn öuà phát huy đi sản uăn hóa Việt Nam, Tạp chí Văn hóa — 
Nghệ thuật xuất bản, H. 2002, tr. 661- 662. 


Dạy học Lịch sử thông qua các di sản 27 


phú và quý giá. Căn cứ nguồn tài liệu lưu trữ của Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch (VHTTDL), cả nước ta hiện có 40.000 di tích Lịch sử - văn 
hoá. Trong số đó, Bộ VHTTDL đã xếp hạng 3152 di tích có giá trị quốc 
gia, gồm: 1468 di tích Lịch sử - văn hoá; 1478 di tích kiến trúc - nghệ 
thuật; 77 di tích khảo cổ; 129 danh lam - thắng cảnhú0, 


Căn cứ Điểm 3, Điều 29, Chương IV - Bảo vệ và phát huy giá trị đi 
sản văn hoá vật thể. Mục 1: Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh, theo để nghị của Bộ VHTTDL và văn bản thẩm định của Hội 
Di sản Văn hoá Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định xếp hạng 
23 di tích có giá trị quốc gia đặc biệt (xem phụ lục 1); đồng thời cũng đã 
để nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc 
(UNESCO) xem xét, đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục 
đi sản thiên nhiên, di sản văn hoá vật thể tiêu biểu của nhân loại. Vịnh 
Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh được UNESCO ghi danh lần thứ nhất 
với giá trị cảnh quan ngoại hạng (năm 1994), lần thứ hai với giá trị địa 
mạo - địa chất (năm 2000); Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc 
tỉnh Quảng Bình được UNESCO phi danh vào danh mục Di sản thiên 
nhiên thế giới năm 2003; 5 di sản văn hoá vật thể của Việt Nam được 
UNESCO phi danh vào danh mục di sản văn hoá của nhân loại là: Quần 
thể các công trình kiến trúc cố đô Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế 
(năm 1993); Khu phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam; Khu di tích 
tháp Chàm - Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam; Khu trung tâm Hoàng 
thành Thăng Long - Hà Nội (năm 2010); Thành nhà Hổ thuộc tỉnh 
Thanh Hoá (năm 2012)01, 


Về văn hoá phi vật thể: Cả nước có 3355 làng nghề và làng có nghề, 
trong số đó có trên 1000 làng được công nhận là làng nghề; trên 400 làng 
được công nhận là làng nghề truyền thống; 145 người được công nhận là 
nghệ nhân. Theo đề nghị của Bộ VHTTDL, đến nay Thủ tướng đã quyết 
định công nhận 55 làng nghề truyền thống tiêu biểu của quốc gia; công 
nhận đọt I: 1 nghệ nhân nhân dân, 20 nghệ nhân ưu tú”, 


ú0 Nguồn: Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL. 
đÙ Nguồn: Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL. 
d2 Nguồn: Lưu Duy Dần, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội làng nghề, tổ nghề. 


28 PGS. TS Phạm Mai Hùng 


- Lễ hội: Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hoá 
cộng đồng của nhân dân ở nông thôn, cũng như ở đô thị. Trong các lễ 
hội đó, nhân dân tự đứng ra tổ chức, chi phí, sáng tạo và tái hiện các 
sinh hoạt văn hoá cộng đổng và hưởng thụ các giá trị văn hoá và tâm 
linh. Do vậy, lễ hội bao giờ cũng thấm đượm tỉnh thần dân chủ và nhân 
dân sâu sắc. 


Cả nước có: 7966 lễ hội, trong số đó có 7039 lễ hội dân gian/truyền 
thống (chiếm 88,36%); 332 lễ hội lịch sử —- cách mạng (chiếm 4,17%); 544 
lễ hội tôn giáo (chiếm 6,29%); 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 
0,13%); còn lại 41 lễ hội khác, có thể gọi là lễ hội văn hoá du lịch (chiếm 
0,51%). Lễ hội dân gian/truyển thống, lễ hội lịch sử, tôn giáo có lịch sử 
lâu đời và ẩn chứa các giá trị: giá trị cố kết và biểu dương sức mạnh 
cộng đồng; giá trị hướng về cội nguồn; giá trị cân bằng đời sống tâm 
linh; giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hoáđ®, 

- Những huyển thoại về các vị thánh, thần như Sơn Tỉnh, Thủy Tinh, 
Phù Đổng Thiên Vương... các nhân vật lịch sử (anh hùng dân tộc, danh 
nhân văn hoá) như Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Lý Công Uẩấn, 
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung - Nguyễn 
Huệ...; những truyện cổ tích, truyện dân gian, ca dao, tục ngữ... cũng 
đã được nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản. Chữ Hán, chữ Nôm, chữ Latinh 
(quốc ngữ) chúng ta cũng đã được biết, nay còn biết cả chữ Chăm cổ, 
chữ Thái cổ... 

Giá trị văn hoá phi vật thể của nhân dân ta cũng đã được UNESCO 
thừa nhận. Những năm qua, ƯNESCO đã ghi danh các di sản văn hoá 
phi vật thể sau đây của Việt Nam vào danh mục Di sản phi vật thể tiêu 
biểu của nhân loại: Nhã nhạc Cung đình Việt Nam — Nhã nhạc (Triểu 
Nguyễn) - Kiệt tác đi sản phi vật thể và truyển khẩu của nhân loại, tỉnh 
Thừa Thiên Huế (công nhận năm 2008); Không gian văn hoá cổng chiêng 


d3 GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Mất nhận thức oề lễ hội cổ truyền (Tham luận tại Hội 
thảo khoa học: “Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý”, do Hội đồng 
Di sản văn hóa quốc gia và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức tháng 5/2012 tại Hà 
Nộ)),Tài liệu lưu tại HDDSVHQG. 


Dạy học Lịch sử thông qua các di sản 29 


Tây Nguyên - Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại 
(công nhận năm 2005); Hát quan họ (dân ca quan họ Bắc Ninh) - Di sản 
văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại (công nhận năm 2009); Hát ca 
trù — Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại 
(2009); Lễ hội Thánh Gióng ở đền Phù Đổng (Gia Lâm) và đền Sóc 
(Sóc Sơn) thành phố Hà Nội - Di sản đại diện của nhân loại (năm 2010); 
Hát Xoan, tỉnh Phú Thọ — Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ 
khẩn cấp của nhân loại (2011); Văn bia Quốc Tử Giám - Hà Nội, Châu 
bản Vương triều Nguyễn cũng đã được ghi nhận là di sản ký ức của khu 
vực và của nhân loại. Hiện tại, chúng ta cũng đã hoàn thiện hổ sơ để 
nghị UNESCO ghi danh: Đờn ca tài tử Nam Bộ vào danh mục Di sản 
văn hoá đại điện của nhân loại... 


Đất nước chúng ta lắm mưa, nhiều bão, nắng nóng, độ ẩm cao, lại 
trải qua nhiều cuộc chiến tranh, cộng thêm ý thức bảo tổn di sản chưa 
thật tốt, nên có những di sản nay chỉ còn là địa danh, là phế tích (di sản 
văn hoá vật thể); có những di sản thật sự đã bị thất truyển (di sản văn 
hoá phi vật thể). Đây thực sự là điều đáng tiếc. Những di sản mà Nhà 
nước đã xếp hạng, UNESCO đã ghi danh vào danh mục Di sản đại diện 
của nhân loại cả vật thể, phi vật thể và những di sản đã biết đến, chưa 
được xếp hạng, cũng còn khá nhiều. Đó chính là cơ sở, là nền tảng để 
chúng ta sử dụng trong giáo dục thông qua các di sản. 


Bên cạnh khối lượng, chất lượng các di sản nói trên, nước ta còn có 
217 bảo tàng và các bảo tàng đó đang bảo quản, trưng bày trên 3 triệu tài 
liệu hiện vật. Gần đây, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ công 
nhận 30 bảo vật quốc gia trong số các hiện vật nói trên. Ví dụ: Trống 
đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ, thạp đồng Đào Thịnh, tượng hai 
người cõng nhau thổi khèn thuộc văn hoá Đông Sơn, đài thờ Trà Kiệu, 
tượng Phật Đông Dương, tượng Bồ tát Tara thuộc văn hoá Chăm, tượng 
Nữ thần Đêvi, tượng Phật Lộc Mỹ, tượng thần Surya thuộc văn hoá Óc 
Eo, tượng Adiđà chùa Phật Tích, tượng nghìn mắt nghìn tay chùa Bút 
Tháp... và 4 di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: cuốn Đường Kách 
mệnh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (thời kỳ chống thực dân Pháp), 


30 PCS. TS Phạm Mai Hùng 


Lời kêu gọi “mỗi người làm việc bằng hai” (thời chống Mỹ cứu nước), 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minhđ*), 


Để giáo dục qua các di sản đạt hiệu quả cao, cần lưu ý : 


Một là: Về nhận thức, chúng tôi cho rằng: Giáo dục qua đi sản là 
trách nhiệm của toàn xã hội, của cả một hệ thống chính trị, trước hết là 
của các gia đình. Đây hiển nhiên không phải là trách nhiệm chỉ của riêng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ngành Giáo dục. Ngành Giáo dục sử dụng 
phương pháp dạy và học thông qua các di sản như là một phương pháp 
bổ trợ tích cực nhằm củng cố và mở rộng kiến thức cho HS. 


Hai là: Giáo dục thông qua đi sản là phương thức giáo dục vừa có 
tính phổ biến, vừa không phụ thuộc vào độ tuổi của người học và đạt 
hiệu quả cao, góp phần tạo lập, phát triển, hoàn thiện nhân cách con 
người và không đòi hỏi quá nhiều chi phí, “chơi mà học, học mà chơi”. 


Khi trẻ mới sinh, sự vuốt ve, cưng nựng, lời ru và tiếng hát của 
người mẹ từ ngày này qua ngày khác thật sự đã xác lập được phản xạ có 
điểu kiện đầu tiên ở não bộ trẻ. Để rổi sau đó, lúc trẻ giận hờn, mẹ nựng, 
mẹ ru “cơn hờn” địu lại. Lúc trẻ vẫn đang mải chơi, nhưng đã đến giờ 
trẻ cần được ngủ, mẹ bế trẻ và chỉ vài động thái cưng chiều, vài lời hát 
ru, trẻ đã “chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành”. Khi trẻ biết nói, biết 
nhận biết, não bộ trẻ bắt đầu hình thành được các khái niệm, từ giản 
đơn đến phức tạp, mà những khái niệm đầu đời ấy chính là di sản văn 
hoá: tiếng nói, đồ vật, cái nôi, cái giường, cái chăn, cái bát, cái thìa, đôi 
đũa, cái nhà mà trẻ vẫn tiếp xúc hàng ngày, v.v... Tới tuổi cắp sách tới 
trường, trẻ lại một lần nữa được làm quen, được tiếp cận với di sản 
văn hoá... Thế là các khái niệm được định hình và trở thành hữu thức 
khi được tiếp nhận ở các lớp học tiếp theo, v.v... 

Ba là: Dạy và học Lịch sử thông qua các di sản văn hoá là phương 
pháp trực quan, sinh động và thực sự có hiệu quả. Do mục tiêu đào tạo, 
do khối lượng kiến thức cần phải truyền thụ cho HS các cấp, chúng ta 
hiện chưa thể đưa việc dạy, học Lịch sử thông qua các di sản văn hoá 


d4. Nguồn: Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL. 


Dạy học Lịch sử thông qua các di sản 31 


vào chương trình bắt buộc, mà mới chỉ dựng lại ở chương trình ngoại 
khoá, ở các giờ tự học, hoặc sinh hoạt tập thể, và cũng đã gặt hái được 
những thành công nhất định: đã nhận thấy những vướng mắc, những 
bất cập cần phải được xem xét, lý giải thấu đáo, khoa học. Chúng tôi cho 
rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tiến hành khảo sát, đánh giá đẩy đủ 
hơn, cặn kẽ hơn lợi ích thiết thực của việc dạy, học Lịch sử thông qua các 
đi sản để từ đó đưa ra các giải pháp, cũng như các kiến nghị trình Chính 
phủ để khắc phục. 


Bốn là: “Để nhằm tăng cường tính hành dụng trong học tập, củng cố 
và hoàn thiện các kiến thức đã học trên lớp, góp phần bổ sung, nâng cao 
kiến thức và giải quyết các vấn để nảy sinh trong thực tiễn, giúp cho mỗi 
cá nhân và cộng đồng hiểu biết về di sản, biết bảo vệ, tuyên truyền cho 
cộng đồng, bảo vệ di sản; có thái độ ứng xử đúng đắn với các di sản”, 
mới đây (ngày 28/6/2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hiệp 
hội UNESCO của Việt Nam tổ chức hội thảo (cấp chuyên gia) với chủ 
đề: Dạy học thông qua các đi sản. Tại hội thảo này, sau khi nghe các tham 
luận: “Di sản văn hoá Việt Nam - Khái niệm, loại hình và biện pháp 
giáo dục” của TS. Lê Thị Minh Lý - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và 
phát huy giá trị đi sản văn hoá; “Phương pháp giáo dục di sản trong nhà 
trường bằng trải nghiệm thực tiễn địa phương” của PGS. TS. Nguyễn 
Văn Huy - Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản; “Dạy học 
theo di sản tại trường THCS Lê Học Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”; 
Vụ Giáo dục Trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày bản dự 
thảo: “Để cương tài liệu hướng dẫn dạy học thông qua đi sản”. Kết cấu 
để cương gồm có 3 phần: 1) Dạy học thông qua di sản; 2) Những yêu 
cầu đối với việc dạy học thông qua di sản; 3) Nội dung, phương pháp và 
hình thức dạy, học thông qua di sản. 


Dạy - học Lịch sử thông qua đi sản chỉ đạt kết quả cao khi được tổ 
chức có kế hoạch, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với ban quản 
lý các đi tích, ban giám đốc các bảo tàng; xác định rõ chủ để dạy, học 
tại trường, tham quan và đa dạng hoá các hình thức thể hiện trong giờ 
ngoại khoá tại trường, trong mỗi lần tới di tích, tới bảo tàng. Di sản 
quanh chúng ta, rất gần gũi với chúng ta, nên trước hết cần khai thác 


32 PCS. TS Phạm Mai Hùng 


các di sản có sẵn tại địa phương; sau đó, nếu có điểu kiện mới tiến tới 
đưa HS tới các đi sản ngoài địa phương. Tuy nhiên, cần chú ý là mọi đi 
sản đều được khai thác nhiều lần trong giảng dạy, cũng như trong học 
tập và điểu đó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kiến thức ở từng cấp 
học của HS. 

Qua ý kiến phát biểu của các chuyên gia và qua ý kiến tổng kết của 
TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Trung học, tôi nhận ra rằng: Dạy học 
thông qua các đi sản, hay giáo dục thông qua các di sản là phương pháp 
tối ưu không chỉ giúp cho HS củng cố, mở rộng các kiến thức đã được 
truyền thụ trên lớp, mà còn bổi dưỡng trực tiếp cho các em năng lực 
cảm nhận cái đẹp, cái hay qua các công trình kiến trúc, các mảng chạm 
khắc lộng lẫy ở các đình, chùa...; qua các làn điệu dân ca; qua các cảnh 
quan thiên nhiên vừa gần gũi, vừa say đắm lòng người. Đồng thời, giúp 
HS tích lũy vốn sống, kỹ năng lao động, kỹ năng giao tiếp; kỹ năng ứng 
xử, tôn trọng quá khứ để vững bước vào tương lai v.v... Trên cơ sở đó, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo nên biên soạn bộ sách hướng dẫn dạy học thông 
qua các đi sản và hoàn toàn không nên chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài 


liệu hướng dẫn dạy học qua di sản. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. UNESCO: Convention for the Protecion of World Cultural and 
Natural Heritage (Công ước 0ê bảo 0ệ đi sản tự nhiên uà di sản 0ăn hoá), 
năm 1972. 


— International Convention for the Safeguarding of the Intàngible 
Cultural Heritage (Công ước quốc tế uề bảo uệ di sản uăn hoá phi uật thê), 
năm 2003. 


2. Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 đã được Quốc hội khoá X kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2002 và 


Dạy học Lịch sử thông qua các di sản 33 


đã được sửa đổi bổ sung theo Luật số 32/2009/QH12, đã được Quốc 
hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ 
ngày 1/1/2010, mang tên: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Di sản văn hoá. 

3. Các công trình: 
- Hồ Chí Minh: Về uăn hoá, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, H. 1997. 
— Văn hoá 0ì con người, Nxb. Văn hoá và Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật 
xuất bản, H. 1993. 
- Lưu Trần Tiêu: Bảo tổn uà phát huy đi sản uăn hoá Việt Nam, Tạp chí 
Văn hoá Nghệ thuật xuất bản, H. 2002. 
- Phan Huy Lê: Tìm öề cội nsuồn, Nxb. Thế giới, H. 1998, Tập I; tập I1, 
H. 1999. 
- Bảo tổn 0à phát huụ bản sắc uăn hoá dân tộc. Vai trò của nghiên cứu 0à 
siáo dục, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1999. 
— Bảo tàng Cách mạng Việt Nam: Bảo tàng sóp phẩn hoàn thiện nhân cách 
co? 1ieười, H. 2004. 
- Phạm Mai Hùng: Gữ gìn uà phát huy di sản uăn hoá dân tộc, Nxb. 
Văn hoá Thông tin, H, 2003. 
- Nguyễn Từ Chỉ: Góp phẩn nghiên cứu oăn hoá à tộc người, Nxb. Văn 
hoá dân tộc và Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, H. 2003. 


..... BỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ 
NHẰM NÂNG A0 CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN: 
THỰC TRẠNG VÀ BIẢI PHÁP 


GS. TS Nguyễn Thị Côi Ủ) 


Để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông 
hiện nay, theo chúng tôi cần tập trung vào một số giải pháp sau: 


Thứ nhất, đổi mới phương pháp tiến hành bài học Lịch sử 


Bài học Lịch sử là hình thức cơ bản của việc tổ chức quá trình thống 
nhất giữa giảng dạy của GV và học tập của HS. Nhiệm vụ của bài học là 
thực hiện một phần chương trình SGK, góp phần từng bước hoàn thành 
mục tiêu môn học, cấp học và khóa trình. Tiến hành bài học Lịch sử là 
tất yếu và bắt buộc trong việc dạy học ở trường phổ thông 0. Hiệu quả 
dạy học Lịch sử phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả từng bài học. Muốn 
nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử phải đổi mới phương pháp tiến hành 
bài học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức của HS 
thông qua các biện pháp: 


* Vận dụng cấu trúc bài học mêm dẻo, cấu trúc bài học theo kiểu dạy học 
nêu uấn đề. Theo các nhà siáo dục học, giáo dục Lịch sử, “Dạy học nêu uấn đề 
là một tư tưởng dạu học chủ chương làm cho học sinh nắm chắc kiến thức trên 
cơ sở tổ chức, hướng dẫn họ tìm tòi, nghiên cứu chứ không phải bị động chờ 
thâu siáo truyền thụ cho “®). 


®.. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

0. Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2005, tr.8. 

2® Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng: Phương pháp 
đạy học Lịch sử, Tập IL NXB Đại học Sư phạm, 2009, tr.84. 


36 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


Dạy học nêu vấn để là một nguyên tắc chỉ đạo nhiều phương pháp 
dạy học. Nó được vận dụng trong tất cả các khâu của giờ học và là một 
kiểu dạy học. Nó có tác dụng kích thích hoạt động nhận thức, tạo ra 
động cơ thúc đẩy học sinh học tập. Vì vậy, giờ học nêu vấn để có ý 
nghĩa đặc biệt trong việc hình thành kiến thức trên cơ sở hoạt động tư 
duy tích cực, độc lập của HS. Dạy học nêu vấn để bao gồm: trình bày 
nêu vấn để, tình huống có vấn đề và bài tập nêu vấn để (bài tập nhận 
thức). Vận dụng các thành tố này vào một bài học Lịch sử cụ thể có cấu 


trúc bài học như sau: 


- Đặt mục đích học tập trước khi HS nghiên cứu bài mới. Công 
việc này bao gồm dẫn dắt HS vào tình huống có vấn để và nêu bài tập 
nhận thức. 


- Tổ chức cho HS giải quyết vấn để, bao gồm nêu phương pháp tiếp 
nhận thông tin, đặt câu hỏi gợi mở, kết hợp trình bày nêu vẫn để, hướng 
dẫn HS khai thác thông tin, tổ chức trao đổi, đàm thoại... 


- Kiểm tra hoạt động nhận thức của HS để đánh giá mức độ lĩnh hội 
tài liệu, kết quả hoạt động tư duy độc lập và trình độ nắm kiến thức 
Lịch sử của HS. 


- Ra bài tập về nhà để tiếp tục hoàn thiện việc hình thành kiên thức, 
rèn luyện kĩ năng và nết giáo dục cho HS. Vận dụng các bài học theo 
kiểu dạy học nêu vấn đề giúp GV tổ chức giò học đạt hiệu quả trên cơ sở 
phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức, đặc biệt là tư duy của HS. 


* Xác định đúng kiến thức cơ bản, sử dụng mmột cách đa dạng, kết hợp 
nhuân nhuyễn, hợp lí các phương pháp, các cách dạu học 


Trong đạy học Lịch sử, không thể cung cấp và tiếp thu mọi kiến thức 
của khoa học Lịch sử, mà chỉ có thể làm cho HS nắm vững những kiến 
thức cơ bản. Việc chọn được kiên thức cơ bản sẽ giúp GV tiến hành bài 
học không nặng nể mà lại sinh động và phát huy được tính tích cực, độc 
lập nhận thức của HS. Muốn vậy, GV cần hiểu rõ “ kiến thức cơ bản là 
kiến thức tối ưu, cần thiết cho việc hiểu biết của HS về lịch sử (Thế giới và 
dân tộc). Nó gồm nhiều yếu tố, sự kiện lịch sử, các niên đại, địa danh 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng... 37 


lịch sử, nhân vật lịch sử, các biểu tượng, khái niệm lịch sử, các quy luật, 
nguyên lí, phương pháp học tập, vận dụng kiến thức”“®. Muốn xác định 
được kiến thức cơ bản, GV cẩn tuân thủ các nguyên tắc mà các nhà giáo 
dục Lịch sử đã đưa ra. Cẩm nang giúp GV lựa chọn được kiến thức cơ 
bản là sử dụng sơ đổ Đại... 


Bên cạnh việc xác định đúng kiến thức cơ bản, để giúp HS chiếm 
lĩnh được kiến thức cơ bản, GV cần sử dụng đa dạng, kết hợp nhuần 
nhuyễn, hợp lý các phương pháp, các cách dạy học. Trong đó đặc biệt 
chú ý tới dung lượng của phương pháp. Tức là trong thời gian có hạn, 
GV sử dụng kết hợp các phương pháp, các cách dạy học một cách tốt 
nhất để đạt được kết quả tối ưu nhất. 


* Tổ chức các hoạt động học tập uà kết hợp nhuẩần nhuyễn, hợp lí chúng khi 
tHến hành bài học Lịch sử 

Việc tổ chức các dạng hoạt động học tập của HS khi lên lớp đã được 
nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước để cập đến. Họ đều 
thống nhất có ba dạng tổ chức: toàn lớp, nhóm và cá nhân. Mỗi dạng 
hoạt động học tập đều có ưu điểm và hạn chế, GV cần kêt hợp nhuần 
nhuyễn hợp lí chúng khi tiến hành bài học. 


Trong dạy học Lịch sử có thể tổ chức các hoạt động học tập và kết 
hợp chúng với nhau khi tiến hành bài học như: 


- Hoạt động cá nhân là cơ sở nền tảng để HS có thể tham gia các 
hoạt động tổ nhóm hoặc toàn lớp. Đó chính là hoạt động tự học ở nhà và 
trên lớp của HS. 


- Kết hợp hoạt động nhóm với cá nhân khi GV hướng dẫn HS tìm 
hiểu các nội dung khó, phức tạp, song được trình bày tương đối đầy đủ 
về mặt dữ liệu sự kiện trong SGK. Hoạt động nhóm ở đây thường là 
phát hiện kiến thức với các nhiệm vụ khác nhau. 

- Kết hợp hoạt động nhóm với cả lớp khi hướng dẫn HS giải quyết 
bài tập nhận thức với nội dung khó. Hoạt động nhóm ở đây thường là 
giải quyết một nhiệm vụ học tập. 


® Thái Duy Tuyên: Phương pháp dạy học, Truyền thống 0à đổi mới, ÑNXB Giáo dục, 
2010, tr.86. 


38 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


Việc kết hợp các dạng học tập trong dạy học Lịch sử có tác dụng 
thiết thực để phát huy tính tích cực của HS. Đó là lúc HS lao động tích 
cực, nghiêm túc bằng trí óc dưới sự hướng dẫn của GV để chiếm lĩnh lấy 
kiến thức. Bởi vì “con người chỉ thực sự nắm vững cái mà chính bản 
thân giành được bằng lao động của chính mình”. 

Mặt khác, tiến hành kết hợp các dạng hoạt động học tập này cũng có 
tác dụng giáo dục cho HS thái độ lao động chuyên cẩn, tính kiên nhẫn, 
tinh thần tập thể và giúp các em phát triển toàn diện. Song, muốn thực 
hiên tốt cần bảo đảm các yêu cầu Quy định về nội dung và phương 
pháp dạy học. 


* Tổ chức tốt hoạt động tự học của học sinh ở trên lớp 


Hoạt động học tập là một khâu của quá trình dạy học, trong việc 
học thì “lấy tự học làm cốt”. Tự học là một vấn để quan trọng. Bởi vì, đó 
là nhân tố quyết định chất lượng học tập, còn hoạt động dạy học là 
ngoại lực có tác dụng định hướng, kích thích, điều khiển và chỉ đạo trực 
tiếp hoặc gián tiếp quá trình học. Tự học trong nhà trường phổ thông là 
tự học có hướng dẫn. Vì vậy hoạt động tự học của HS có những đặc 
điểm riêng. Tự học của HS trong quá trình học tập Lịch sử thể hiện cả ở 
trên lớp và ở nhà. Hoạt động tự học ở trên lớp là những hoạt động tự 
nhận thức khi nghe GV giảng. Đó là: 

- Tự điểu chỉnh khi nghe giảng; 

- Chọn lọc kiến thức để ghi chép; 

- Tự trả lời câu hỏi của GV nêu ra; 

- Sử dụng sách giáo khoa khi GV yêu cẩu; 

- Kết hợp các thao tác nghe, ghi chép, suy nghĩ. 


Tổ chức tốt hoạt động tự học ở trên lớp cho HS sẽ kích thích tính 
tích cực, hứng thú của các em trong việc tự chiếm lĩnh lấy kiến thức. 
Qua đó rèn luyện các kĩ năng học tập nói chung, tự học nói riêng và giáo 
dục cho các em tỉnh thần tự giác, ý chí vượt khó trong lao động học tập. 


Để phát triển hoạt động tự học ở trên lớp, GV có thể nêu câu hỏi, tổ 
chức cho HS trao đổi thảo luận, HS sử dụng SGK... 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng... 39 


Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử 
* Phát triển hoạt động tự học ở nhà 


Tự học ở nhà trong học tập nói chung, học tập Lịch sử nói riêng là 
sự tiếp nối một cách logic bài học trên lớp. Trong hoạt động này HS phải 
tự hoàn thành các bài tập, yêu cầu do GV đưa ra sau các bài tập trên lớp. 


Nội dung tự học ở nhà của HS thường bao gồm: 

- Nắm vững các tài liệu đã học tập theo các bước sau: 

+ Nghiên cứu lại vở ghi và SGK để thống nhất và hiểu sâu kiến thức; 
+ Tái hiện lại các kiến thức đã học; 

+ Hoàn thành các câu hỏi và bài tập trong SGK; 


+ Tự làm việc với bản đổ, tranh ảnh ngoài SGK, như tìm hiểu nội 
dung và trình bày Lịch sử theo bản đổ, tranh ảnh... 


+ Tự đọc các tài liệu lịch sử văn hóa trong các tư liệu tham khảo, 
sách đọc thêm...nhằm hiểu rõ hơn những kiến thức đã học, mở rộng sự 
hiểu biết. 

- Tự ôn tập theo sự hướng dẫn của GV. 


- Chuẩn bị cho bài học mới: Đọc và tự ghi tóm tắt ngắn gọn những 
vấn để cơ bản của bài viết trong SGK, ghi lại những nội dung khó hiểu, 
đặc biệt là các thuật ngữ, khái niệm; chuẩn bị các bài tập mà giáo viên đã 
đưa ra nhằm phục vụ cho bài học sắp tỚiI. 

Như vậy, nội dung tự học ở nhà của HS trong học tập Lịch sử rất đa 
đạng, phong phú. Do đó nó có tác dụng lớn đối với HS. Trước hết tự học 
ở nhà không chỉ giúp HS củng cố, hiểu sâu, mở rộng khái quát hóa, hệ 
thống hóa kiến thức, mà còn góp phần giúp các em lấp các lỗ hổng về 
mặt kiến thức và nâng cao kiến thức, nâng cao khả năng sáng tạo của 
những em khá, giỏi. Hơn nữa, khi chuẩn bị các bài sắp học sẽ tạo điểu 
kiện thuận lợi cho HS lĩnh hội bài mới dễ dàng hơn, tốt hơn. Ngoài ra, 
việc tự học tập ở nhà còn góp phần giáo dục các em tính chuyên cần, tự 
giác trong lao động, học tập, ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ 


40 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


để ra. Cuối cùng, hoạt động này có tác dụng to lớn trong việc phát triển 
năng lực độc lập làm việc, các kĩ năng, kĩ xảo học tập cho bản thân HS. 


Rõ ràng, việc tổ chức tốt hoạt động tự học ở nhà cho HS sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở trường phổ thông. Song công việc 
này đòi hỏi GV lưu ý mấy việc sau: 


Một là, GV phải giúp HS có thái độ đúng và ý thức được mục đích, 


nhiệm vụ của công việc tự học ở nhà của mình. 


Hai là, nhiệm vụ được giao về nhà cho HS phải gây hứng thú cho 
các em, vừa đảm bảo trình độ chung của cả lớp, vừa phải chú ý đến 
những HS yếu kém và HS khá giỏi. 


Ba là, GV phải tạo điểu kiện thuận lợi (sách báo, tài liệu, thời gian...) 
để HS có thể tự học tập. 


Bốn là, trong quá trình dạy học, GV phải rèn luyện cho HS thói quen, 
phương pháp tự học ở nhà. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra bài 
tập ở nhà của HS để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em. 


Cuối cùng, khối lượng bài học, bài làm mà GV giao về nhà phải đảm 
bảo vừa đủ và vừa sức đối với HS. 

* Tăng cường thực hiện các bài học Lịch sử uà hoạt động tham quan học 
tập tại thực địa, ở nhà bảo tàng, nhà truyền thống địa phương khi điều kiện 
cho phép 


- Tổ chức tốt các bài học Lịch sử tại thực địa, nhà bảo tàng...Bài học 
Lịch sử là hình thức cơ bản của quá trình dạy học Lịch sử, không chỉ tiến 
hành ở trên lớp mà còn được tiến hành ở nơi xảy ra sự kiện, quá trình 
lịch sử; trong bảo tàng lịch sử cách mạng. Bài học tại thực địa về lịch sử 
dân tộc hay lịch sử địa phương có ý nghĩa lớn đối với việc giáo dưỡng, 
giáo dục và phát triển HS. Song khi tiến hành, GV cần căn cứ vào đặc 
trưng của bài học và tuân thủ những yêu cầu, điều kiện quy định về bài 
học tại thực địa, ở bảo tàng, nhà truyền thống đạt hiệu quả cao. 


- Tổ chức tham quan học tập ở bảo tàng, di tích lịch sử có tác dụng 
giáo dưỡng, giáo dục và phát triển tốt đối với HS. Nội dung chủ yếu của 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng... 4 


các buổi tham quan học tập là nhằm củng cố kiến thức đã học hoặc 
chuẩn bị cho việc học tập nghiên cứu kiến thức mới. Hình thức dạy học 
này muốn đạt kết quả cao phải tổ chức chặt chẽ, theo đúng chương trình 
quy định, tránh làm việc tùy tiện không có kế hoạch. GV cần nắm vững 
phương pháp, cách tiến hành để vận dụng. 


* Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực hành đểhỗ trợ bài học trên lớp 


Bài học nội khóa và hoạt động ngoại khóa có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau, cùng nhau giải quyết nhiệm vụ chung của bài học, một khóa 
trình hay chương trình của lớp học, cấp học. Vì vậy, trong quá trình dạy 
học Lịch sử ở trường phổ thông cần thiết phải tiến hành các hoạt động 
ngoại khóa. Ngoại khóa trong dạy học Lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với 
HS về các mặt, song cần có sự giúp đỡ của xã hội, gia đình các cấp quản 
lí. Hình thức ngoại khóa trong dạy học Lịch sử rất phong phú, đa dạng. 
Để tiến hành các hoạt động ngoại khóa tốt, GV Lịch sử cần nắm vững 
phương pháp dạy học bộ môn về vấn đề này (lựa chọn nội dung, chủ 
để, hình thức và cách tiến hành). 


Việc thực hiện đa dạng các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở 
trường phổ thông có tầm quan trọng đặc biệt. Nó làm cho quá trình dạy 
học không đơn điệu, cứng nhắc, mà lại khơi gợi được hứng thú của HS 
trong học tập, qua đó thực hiện được mục tiêu môn học về giáo dưỡng, 
giáo dục và phát triển toàn diện các em. 


Thứ ba, sử dụng đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy 
học truyền thống với phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại 


* Sử dụns các phương pháp, cách dạu học truyền thống theo tính thần 
đổi mới 

Trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay, GV thường sử 
dụng các phương pháp truyển thống: Trình bày miệng, sử dụng đổ 
dùng trực quan, sử dụng SGK và các tài liệu học tập như những biện 
pháp sư phạm để thực hiện hệ thống phương pháp dạy học bộ môn. 
Mỗi phương pháp dạy học truyền thống nêu trên đều có mặt tích cực 
cần kế thừa và phát huy. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 


42 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


không có nghĩa là gạt bỏ những phương pháp dạy học truyền thống, mà 
vấn để là ở chỗ GV sử dụng các phương pháp này như thế nào để phát 
huy tính tích cực, sáng tạo của HS trong học tập. Muốn vậy, GV có thể 
thực hiện: Sử dụng cách của phương pháp trình bày miệng (miêu tả, 
tường thuật, giải thích...) kết hợp nêu câu hỏi gợi mở để HS trao đổi rút 
ra nhận xét, đánh giá; sử dụng đồ dùng trực quan kết hợp với trao đổi 
đàm thoại để HS tự rút ra được những nội dung lịch sử cần lĩnh hội; 
hướng dẫn HS sử dụng SGK thông qua việc khai thác bài viết, kênh 
hình, trả lời câu hỏi trong sách để chiếm lĩnh lấy kiến thức; hướng dẫn 
HS sử dụng các tài liệu Lịch sử, văn học phù hợp thông qua các câu hỏi, 
bài tập để các em hiểu sâu, nhớ lâu, mở rộng kiến thức; gắn bài giảng 
Lịch sử với thực tế cuộc sống địa phương thông qua các bài tập vận 
dụng kiến thức, kĩ năng... 


* Sử dụng các phương pháp, phương tiện dạu học hiện đại khi điều kiện 
cho phép 


Trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy 
học Lịch sử nói riêng cần kế thừa, phát triển mặt tích cực của hệ thống 
phương pháp dạy học quen thuộc, đồng thời phải học hỏi, vận dụng 
một số phương pháp dạy học mới và phương tiện dạy học hiện đại phù 
hợp với điểu kiện của đất nước, nhà trường Việt Nam. 


- Học theo hợp đồng: “ là một hoạt động học tập trong đó mỗi HS 
được giao một hợp đồng trọn gói bao gồm các dịch vụ (bài tập) bắt buộc 
và tự chọn khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. HS chủ 
động và độc lập quyết định về thời gian cho mỗi nhiệm vụ (bài tập) và 
thứ tự thực hiện các nhiệm vụ (bài tập) đó theo khả năng của mình %, 


Trong học theo hợp đồng, GV là người thiết kế, xây dựng các nhiệm 
vụ trong hợp đồng, tổ chức, hướng dẫn HS nghiên cứu hợp đồng, kí kết 
hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo năng lực, trình độ và nhịp độ học 


tập của cá nhân nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 


® Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi: Phương pháp 
dạy học Lịch sử, Tập L NXB Đại học Sư phạm, 2009, tr.144. 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng... 43 


Hợp đồng học tập có thể hiểu là một nhiệm vụ thống nhất và khả thi 
giữa hai bên GV và cá nhân HS, theo đó cam kết của HS sẽ hoàn thành 
nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng học tập còn 
được gọi với cái tên khác như: kế hoạch học tập, thỏa thuận thực hiện, 
cam kết học tập” 


Quy trình thực hiện theo hợp đồng bao gồm: 


+ Chọn nội dung và thời gian phù hợp: Đối với công việc này GV 
cần xác định nội dung nào của môn học có thể tổ chức dạy học theo 
phương pháp này. Đối với bộ môn Lịch sử, phương pháp này phù hợp 
với các bài ôn tập, tổng kết hoặc bài nghiên cứu kiến thức mới. Nhiệm 
vụ bắt buộc được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của bài học. 
Nhiệm vụ tự chọn là những nhiệm vụ mang tính chất củng cố, mở rộng, 
nâng cao hoặc liên hệ thực tế. 


Thời gian học theo hợp đồng tùy thuộc vào nội dung bài học. HS có 
thể thực hiện nhiệm vụ bắt buộc ở trên lớp, còn nhiệm vụ tự chọn có thể 
thực hiện ngoài giờ học hoặc ở nhà. 


+ Thiết kế kế hoạch bài học để tổ chức cho HS học theo hợp đồng, 
trong đó có hai yếu tố cần xác định là mục tiêu bài học và phương pháp 
dạy học chủ yếu. Khi thiết kế kế hoạch bài học cần có sự chuẩn bị của cả 
GV và HS. Việc xây dựng hợp đồng học tập của GV bao gồm: văn bản 
hợp đồng; thiết kế các nhiệm vụ hoạt động như phương tiện, tài liệu (tư 
liệu nguồn, bản hướng dẫn theo mức độ hỗ trợ, bản hướng dẫn thực 
hiện các nhiệm vụ, đáp án...). 


Phương pháp dạy học chủ yếu là thực hiện học theo hợp đồng, song 
cần phải sử dụng phối hợp với các phương pháp, kĩ thuật khác. 


+ Tổ chức học theo hợp đồng bao gồm các công việc: Tổ chức kí và 
thực hiện hợp đồng, tổ chức trao đổi, chia sẻ giữa cá nhân hoặc giữa các 
nhóm với nhau về những nhiệm vụ đã thực hiện trong bản hợp đồng 
(công việc này cẩn thực hiện một cách linh hoạt); kết thúc hợp đồng. 
Bước kết thúc hợp đồng có thể thực hiện ngay trong tiết học nếu là hợp 
đồng ngắn hạn, hoặc có thể đến tiết sau nếu là hợp đổng dài hạn. Kết thúc 


44 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


hợp đồng, HS tự đánh giá, hoặc đánh giá lẫn nhau; GV nhận xét, đánh giá 
việc thực hiện hợp đồng của HS. 


Thực hiện học theo hợp đồng cho phép phân hóa nhịp độ và trình 
độ của HS. Đồng thời, vận dụng phương pháp này sẽ tăng cường tính 
độc lập của HS, tăng cường học tập hợp tác... Mặt khác, GV có cơ hội 
hướng dẫn cá nhân HS, tạo điều kiện cho HS được nhận và thực hiện 
trách nhiệm học tập của mình. Song muốn sử dụng phương pháp học 
theo hợp đồng, GV phải lựa chọn nội dung phù hợp, luyện tập dần để 
HS làm quen với phương pháp mới và cần phải đầu tư thời gian khi 
thiết kế hợp đồng. 


- Dạy học dự án là một hình thức (phương pháp-nghĩa rộng) dạy 
học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có 
sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, thực tiễn. Nhiệm vụ này được 
người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, 
từ xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc thực hiện dự án, thu thập 
thông tin, phân tích dữ liệu, kiểm tra, điểu chỉnh, đánh giá quá trình và 
kết quả... Làm việc nhóm là dạng tổ chức hoạt động chủ yếu của dạy 
học dự án. 


Dạy học dự án có các đặc điểm: định hướng thực tiễn, định hướng 
HS (hối thúc-hành động), định hướng sản phẩm. 


Có thể tổ chức dạy học dự án theo trình tự sau: 


+ Lựa chọn để tài và xác định mục đích của dự án: Đây là công đoạn 
đầu tiên rất quan trọng. Trong giai đoạn này, GV và HS cùng nhau để 


xuất, xác định để tài và mục đích của dự án. 


+ Xây dựng kế hoạch thực hiện: Dưới sự hướng dẫn của GV, HS xây 
dựng kế hoạch thực hiện dự án, trong đó cần xác định những công việc 
cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và 
phân công công việc trong nhóm. 

+ Thực hiện dự án: Các thành viên thực hiện kế hoạch đã để ra, 
trong đó HS cần kết hợp các hoạt động trí tuệ với hoạt động thực 
tiễn, thực hành như thu thập thông tin qua báo chí, Internet, thư viện, 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng... 45 


thực nghiệm, quan sát; xử lí thông tin; thảo luận trong nhóm, trao 
đổi, xin ý kiến GV. 

+ Thu thập kết quả và công bố sản phẩm: HS cần tập hợp tất cả các 
kết quả thành một sản phẩm cuối cùng. Kết quả dự án có thể trình bày 
bằng nhiều hình thức khác nhau như báo cáo, thu hoạch, đóng kịch... 


+ Đánh giá dự án: GV và HS đánh giá quá trình thực hiện và kết quả 
đạt được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. 


Dạy học theo dự án góp phần gắn lí thuyết với thực tiễn, tư duy và 
hành động, nhà trường và xã hội, kích thích động cơ và hứng thú của 
người học. Đồng thời, dạy học theo dự án còn góp phần phát huy tính 
tích cực, tính trách nhiệm sáng tạo, bển bỉ kiên nhẫn trong công việc của 
HS. Song để vận dụng dạy học theo dự án trong môn Lịch sử, GV cần 
lựa chọn nội dung phù hợp và hướng dẫn HS chuẩn bị chu đáo. 


- Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử 


Hiện nay trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông, để đảm 
bảo yêu cầu nghe nhìn của HS, bên cạnh các đồ dùng trực quan truyền 
thống, GV cần biết sử dụng máy vi tính với các phần mềm thông dụng. 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Lịch sử có tác dụng thiết 
thực trong việc khơi gợi hứng thú học tập và tích cực hóa hoạt động của 
các em để góp phần đạt được mục tiêu giáo dưỡng, giáo dục và phát 
triển toàn diện HS. Đây là một biện pháp tích cực góp phần vào đổi mới 
phương pháp dạy học Lịch sử hiện nay. Song việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào dạy học nói chung, môn Lịch sử nói riêng muốn đạt kết 
quả tốt cần thiết phải kết hợp với các phương pháp truyền thống và phù 
hợp với điểu kiện cụ thể ở từng trường phổ thông. 


Thứ tư, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu đổi mới 


Kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa to lớn về các mặt giáo dưỡng, giáo dục 
và phát triển HS. Đồng thời hoạt động kiểm tra, đánh giá còn giúp GV 
tự đánh giá được kết quả công tác giảng dạy của bản thân, thấy được 
những thành công và những vấn đề cần rút kinh nghiệm để từ đó có 
những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ 


46 GS. TS Nguyễn Thị Côi 


môn... Thực tế, việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch sử ở trường 
phổ thông hiện nay đã có nhiều chuyển biến, song vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu đặt ra. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, 
cần thiết phải tiếp tục đổi mới việc kiểm tra, đánh giá về các mặt quan 
niệm, nội dung, hình thức và phương pháp ... 

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học 
Lịch sử nói riêng ở trường phổ thông hiện nay là một công việc cần 
thiết. Có thể nói đây là một biện pháp thiết thực để nâng cao chất 
lượng dạy học bộ môn, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo những 
con người phát triển toàn diện đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Song, muốn tiếp tục thực hiện đổi 
mới phương pháp dạy học đạt kết quả cần phải có một quan niệm 
đúng về vị trí môn học, có một đội ngũ GV yêu nghề, vững vàng về 
chuyên môn Lịch sử cũng như lí luận dạy học bộ môn và một môi 


trường dạy học thuận lợi. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Luật giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2005, tr.8. 

2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng: 
Phương pháp dạu học Lịch sử, Tập IU Nxb Đại học Sư phạm, 2009, tr.84. 

3. Thái Duy Tuyên: Phương pháp dạy học, Truyền thống 0à đối mới, Nxb 
Giáo dục, 2010, tr.8ó. 

4. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi: 
Phương pháp dạu học Lịch sử, Tập IL, Nxb Đại học Sư phạm, 2009, tr.144. 

5.. Dự án Việt-Bi: Dạy 0à học tích cực - Một số phương pháp 0à kĩ thuật dạu 
học, NÑxb Đại học Sư phạm, HN, 2010, tr.100. 


HỆ THỐNG KỸ NĂNG EẨN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
H0 HỌC SINH TRN6 (QUÁ TRÌNH DẠY H00 BỘ MÔN 
LỊCH SỬ Ữ TRƯỜNG TRUNG H0 PHÙ THÔNG 


TS. Nguyễn Thị Thế Bình” 


1. Tự học (TH) là một phần quan trọng của hoạt động học tập, là 
nhân tố “nội lực” có tác dụng quyết định chất lượng học tập và sự phát 
triển của người học. Nhưng chất lượng giáo dục chỉ đạt hiệu quả cao khi 
có sự cộng hưởng của yếu tố ngoại lực (hoạt động dạy của GV) và nội 
lực (hoạt động học và TH của HS). Người GV giỏi là người biết dạy cho 
HS cách TH, trò giỏi là người biết TH một cách sáng tạo. 


Năng lực TH nói chung, năng lực TH Lịch sử nói riêng là tri thức 
của người học về phương pháp TH, các kỹ năng (KN), kinh nghiệm TH 
và thái độ, ý chí, tinh thần TH. Năng lực TH là nguồn nội lực quý giá 
tiểm ẩn trong bản thân mỗi người. KNTH nói chung, KNTH Lịch sử nói 
riêng là một thành tố quan trọng cấu thành năng lực TH. 


KNTTH nói chung, KNTH Lịch sử ở trường phổ thông nói riêng là khả 
năng tự mình chiếm lĩnh kiến thức Lịch sử một cách có hiệu quả. Để đạt 
được kết quả học tập tốt, không chỉ có vai trò tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo 
của GV, mà quan trọng hơn là tinh thần, thái độ, ý thức học tập của HS; 
trong đó, TH giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong quá trình dạy học 
Lịch sử ở trường phổ thông cẩn hình thành và phát triển cho HS một hệ 
thống KNTH cơ bản, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu môn học. 


2. Có nhiều KN nên cách phân loại cũng khác nhau. Có người 
phân loại KN thành KN cứng và KN mềm. KN cứng là kỹ năng có được 


. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 
0. Trịnh Đình Tùng, Vấn đề hình thành kỹ năng tự học cho học sinh trơng dạy học Lịch 
sử ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia, tr.142. 


48 TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


do đào tạo từ nhà trường hoặc tự học, là KN có tính nền tảng. KN mềm 
là KN có được từ hoạt động thực tế cuộc sống hoặc thực tế nghề nghiệp. 
Để thành công trong cuộc sống, mỗi người phải trang bị cho mình hai 
loại KN này và vận dụng chúng một cách linh hoạt. 


Có người phân loại KN theo ngành nghề, công việc trong đời sống 
xã hội, như KN dạy học, KN giao tiếp, ứng xử, KN nhận thức, KN giải 
quyết vấn để,... Mỗi loại KN trên lại bao gồm một nhóm KN tương ứng. 
Ví dụ, KN dạy học có KN diễn đạt, KN sử dụng bảng, KN sử dụng SGK, 
KN sử dụng đồ dùng trực quan, KN sử dụng công nghệ thông tin, KN 
tổ chức hoạt động ngoại khoá, KN giao tiếp,... 


Có quan điểm dựa vào quá trình nhận thức của HS để phân loại KN, 
như KN tự quan sát, KN tự tri giác (tài liệu, đổ dùng trực quan,...), KN 
ghi nhớ (tự ghi nhớ, tự nhớ lại,...), KN hình dung, tưởng tượng, KN tư 
duy (tự phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá,...), 
KN vận dụng kiến thức. 


Nếu dựa vào nội dung hoạt động TH, có thể phân thành KN chuẩn 
bị (xác định nhu cầu, động cơ, mục đích, nhiệm vụ và xây dựng kế 
hoạch tự học,...); KN tự lực nắm nội dung học vấn (lựa chọn tài liệu và 
hình thức tự học, tiếp cận thông tin, xử lý thông tin, vận dụng thông tin 
để giải quyết vấn để...); KN tự kiểm tra, đánh giá,... 

Mỗi cách phân loại đều có những ưu điểm và nhược điểm. Không có 
cách phân loại kỹ năng nào là ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, trong quá trình 
đạy học nói chung, hình thành và phát triển KNTH cho HS trong dạy 
học Lịch sử ở trường phổ thông nói riêng có thể sử dụng tất cả các cách 
phân loại tuỳ thuộc vào mục tiêu công việc. 

3. Xuất phát từ lý luận đã nêu và quá trình nhận thức của HS PTTH, 
cũng như đặc trưng của kiến thức lịch sử, chúng tôi cho rằng những 
KNTH Lịch sử chủ yếu cần hình thành và phát triển cho HS gồm: 

- Kỹ năng tự học với SGK Lịch sử 


SGK là tài liệu học tập cơ bản để HS học tập. Nội dung SGK Lịch sử 
cung cấp cho HS hệ thống tri thức khoa học về tiên trình phát triển hợp 


Hệ thống kỹ năng cần hình thành và phát triển cho học sinh... 49 


quy luật của lịch sử loài người và lịch sử dân tộc, qua đó rèn luyện khả 
năng tư duy lôgic, giáo dục thế giới quan khoa học và tư tưởng tình cảm 
đúng đắn cho các em. Để phát triển KNTH với SGK Lịch sử, GV cần 
hướng dẫn HS rèn luyện hệ thống KN liên quan như KN đọc và phát 
hiện kiến thức cơ bản trong SGK; KN lập dàn ý bài viết SGK; KN khai 
thác nội dung kiến thức qua kênh hình trong SGK; KN khai thác kiến 
thức qua đoạn chữ in nhỏ trong SGK; KN tìm ý để trả lời câu hỏi, bài tập 
trong SGK; KN kết hợp nghe giảng và tự ghi chép,... 
- Kỹ năng tự làm việc với tài liệu tham khảo 

Trong quá trình dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, bên cạnh SGK 
thì tài liệu tham khảo là nguồn kiến thức quan trọng, là căn cứ khoa học 
về tính chính xác, tính cụ thể, phong phú của sự kiện, giúp HS khắc 
phục tình trạng “hiện đại hoá lịch sử”. Nó giúp HS nắm vững bản chất 
của sự kiện Lịch sử và rèn luyện cho HS thói quen tốt như ý thức tự đọc 
sách, say mê, tự giác học tập. 


Để phát triển KNTH với tài liệu tham khảo, GV cần hướng dẫn HS 
thực hiện tốt các KN tự nghiên cứu đoạn trích trong tài liệu tham khảo 
(tự đọc đoạn trích, phân nhỏ và tìm ý chính của từng đoạn, tự ghi chép 
nội dung); tự trình bày tài liệu tham khảo (bằng văn bản hay thuyết 
trình); ghi lại những suy nghĩ về những vấn đề rút ra sau khi đọc tài liệu 
(vấn để liên quan đến nội dung bài học, nội dung thích nhất, những thắc 
mắc, mục đích sử dụng những kiến thức đã thu nhận sau khi đọc). 


Để hình thành và phát triển KNTH với tài liệu tham khảo, GV cần 
cung cấp tài liệu cho HS, hoặc giới thiệu địa chỉ tin cậy để HS tiếp cận 
với tài liệu (thư viện, mạng internet,...); nêu yêu cầu, nội dung, mức độ, 
hướng dẫn cách đọc và ghi chép tài liệu; trình bày kết quả tìm đọc của 
mình. Qua nhiều lần tập dượt như vậy, KN này từng bước được củng cố 
và hoàn thiện. 

- Kỹ năng tự học với đồ dùng trực quan 


Sử dụng đổ dùng trực quan trong dạy học nói chung, dạy học Lịch 
sử nói riêng vừa là nguyên tắc, vừa là phương pháp dạy học quan trọng. 


50 TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


Đổ dùng trực quan khoa học không chỉ là nguồn kiến thức quan trọng 
nhằm cụ thể hoá, bổ sung cho kênh chữ, mà còn gây hứng thú học tập 
cho HS, tạo nên sự sinh động, hấp dẫn của giờ học. Thực tế giảng dạy 
Lịch sử ở trường phổ thông cho thấy, nếu GV chỉ giúp HS khai thác nội 
dung kênh chữ một cách đơn thuần thì tiết học trở nên nặng nể, kém 
hấp dẫn, không tạo được hiệu quả của bài học. Vì vậy, trong quá trình 
dạy học, GV cẩn hướng dẫn, rèn luyện cho HS các KN khai thác và sử 
dụng hiệu quả các loại đổ dùng trực quan khác nhau. 


Có nhiều loại đổ dùng trực quan cần khai thác và sử dụng để phát 
triển KNTH cho H6. Trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông, 
cần hình thành và phát triển cho HS những KNTH với đổ dùng trực 
quan chủ yếu như tự khai thác bản đổ, lược đổ lịch sử theo đúng 
phương pháp bộ môn; KN khai thác nội dung cơ bản qua tranh ảnh lịch 
sử, phim tư liệu; KN hệ thống hoá, khái quát hoá kiến thức qua sơ đổ, 
đồ thị, biểu đồ; KN sử dụng các phương tiện trực quan hiện đại (máy 
tính, mạng internet,...). 


Để phát triển KNTH với đổ dùng trực quan cho HS, GV cần 
hướng dẫn HS rèn luyện thường xuyên hệ thống KN tương ứng trong 
giờ học nghiên cứu kiến thức mới, giờ ôn tập, sơ kết, tổng kết, hay 
khi tự học ở nhà. 


- Kỹ năng nghe giảng - tự ghi chép 


Nghe giảng và tự ghi chép là hai KN cơ bản HS cẩn có trong quá 
trình học tập ở trường phổ thông. Việc kết hợp khoa học hai KN này 
không chỉ giúp HS theo dõi bài giảng của GV để chủ động chiếm lĩnh 
kiến thức một cách bền vững, mà còn giáo dục HS ý thức tự giác, kiên 
nhẫn và khả năng tư duy nhanh. 


Khi học tập ở trên lớp, HS phải vận dụng nhiều thao tác như nghe 
giảng, ghi chép, theo dõi SGK, suy nghĩ, trả lời câu hỏi,... Vì vậy, trong 
quá trình nghe giảng đòi hỏi HS phải biết chọn lọc kiến thức để ghi chép 
theo ý hiểu của mình sao cho ngắn gọn, đủ ý, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, 
gợi tư duy. Muốn vậy, HS phải biết xác định nội dung cần ghi chép khi 
nghe giảng, biết phi nhanh nội dung khó để tìm hiểu ở phẩn sau, 


Hệ thống kỹ năng cần hình thành và phát triển cho học sinh... 51 


tránh việc nghe giảng và ghi chép bị gián đoạn; biết tự nêu câu hỏi sau 
khi nghe giảng để hiểu sâu kiến thức và làm rõ những kiến thức khó, 
chưa hiểu. Làm như vậy nhiều lần sẽ rèn luyện cho HS có KN nghe 
giảng và ghi chép hiệu quả. 

- Kỹ năng tư duy lịch sử 


“Tư duy là quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản 
chất, những mối quan hệ có tính quy luật của sự vật và hiện tượng trong 
hiện thực khách quan mà ta chưa biết”2. Một trong những đặc điểm của 
kiến thức lịch sử là sự thống nhất giữa sử và luận. Để HS hiểu được bản 
chất của sự kiện, hiện tượng lịch sử thì không thể thiếu hoạt động 
“luận”, tức là phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá. Phát triển KN 
tư duy không chỉ giúp HS lĩnh hội và nắm vững các khái niệm, nêu quy 
luật và rút ra bài học Lịch sử, mà còn giáo dục các em tính kiên trì trong 
lao động học tập, vượt khó và góp phần phát triển các năng lực nhận 
thức, đặc biệt là các thao tác của tư duy. Vì vậy, đây là KN rất quan 
trọng cần hình thành và phát triển cho HS trong học tập LS ở trường 
phổ thông. 


Để phát triển KN này, đòi hỏi HS phải biết tự phân tích (tách đối 
tượng thành những thuộc tính bộ phận, các mối liên hệ, quan hệ giữa 
chúng để xem xét, nhận thức); biết tự tổng hợp kiến thức (sử dụng trí óc 
đưa những thành phần đã phân tích vào thành một chỉnh thể thống 
nhất, để nhận thức đối tượng bao quát hơn; biết so sánh (xác định sự 
giống và khác nhau giữa các sự kiện, hiện tượng); biết trừu tượng hoá 
(dùng trí óc gạt bỏ những thuộc tính, những bộ phận không cần thiết, 
chỉ giữ lại những yếu tố căn bản để tư duy); biết khái quát hoá (bao quát 
nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm, một loại,... tìm ra những 
nét chung cho các sự kiện, hiện tượng lịch sử). 


- Kỹ năng trả lời câu hỏi và tự đặt câu hỏi 
Câu hỏi là thuật ngữ dùng để chỉ việc nêu vấn để trong nói hoặc 
viết, đòi hỏi có cách giải quyết. Câu hỏi bao giờ cũng mang yếu tố mở, 


2. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Tấm lí học, ÑXB Giáo dục, 1997, tr. 117. 


52 TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


yếu tố nhận biết, khám phá hoặc khám phá lại dưới dạng một thông tin 
khác bằng cách cho HS tìm ra các mối quan hệ, các quy tắc, các con 


đường tạo ra một câu hỏi hoặc một cách giải quyết mới®). 


Tự đặt câu hỏi tức là trong quá trình tiếp thu kiến thức, HS nảy sinh 
những thắc mắc, những câu hỏi mong muốn tìm hiểu sâu hơn vấn để 
đang học. HS tự nêu câu hỏi hay tự phát hiện vấn đề là mức độ cao của 
việc sử dụng câu hỏi trong dạy học. 

Hình thành, phát triển KN trả lời câu hỏi và tự đặt câu hỏi là một 
công cụ học tập hiệu quả. Nó giúp HS nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức, có 
tinh thần vượt khó và phát triển tính tích cực trong lao động học tập của 


các em. 


KN tự trả lời câu hỏi của HS bao gồm các hoạt động : độc lập suy 
nghĩ, nhận thức được yêu cầu của câu hỏi; lựa chọn kiến thức có trong 
SGK, huy động kiến thức đã biết theo yêu cầu của câu hỏi. Kỹ năng tự 
đặt câu hỏi của HS bao gồm các hoạt động: phát hiện những điều chưa 
hiểu khi đọc SGK hay khi nghe giảng, suy nghĩ vấn đề và nêu thành câu 
hỏi; tự suy nghĩ, trao đổi với bạn bè, hỏi thầy, cô để tìm cách lý giải. 

- Kỹ năng ghi nhớ kiến thức lịch sử 


“Trí nhớ là một quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm của 
cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, gìn giữ và tái 
tạo sau đó ở trong óc cái mà con người đã cảm giác, tri giác, rung động, 
hành động hay suy nghĩ trước đây”. Ghi nhớ là quá trình hình thành 
dấu vết “ấn tượng” của sự kiện, hiện tượng, nhân vật Lịch sử cơ bản mà 
HS đang tri giác trên vỏ não. Đây cũng là quá trình HS hình thành mối 
liên hệ giữa tài liệu mới học với tài liệu đã có và mối liên hệ giữa các bộ 
phận của hệ thống kiến thức mới. Trong học tập Lịch sử, việc ghi nhớ 
kiến thức càng quan trọng. Nếu HS không nhớ các sự kiện, hiện tượng 
lịch sử cơ bản thì khó có các hoạt động phân tích, so sánh, đánh giá để 


®. Nguyễn Đình Chỉnh, Vấn để đặt câu hỏi của giáo uiên đứng lớp - Kiểm tra, đánh giá 
0iệc học tập của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, 1995, tr. 5. 
%.. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Tim lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997, tr. 172. 


Hệ thống kỹ năng cần hình thành và phát triển cho học sinh... 53 


hiểu bản chất của chúng. Tuy nhiên, việc ghi nhớ ở đây phải trên cơ sở 
hiểu, không phải nhớ máy móc, học thuộc lòng thụ động. Hình thành, 
phát triển KN phi nhớ kiến thức lịch sử của HS bao gồm các hoạt động 


cơ bản sau : 


+ Ghi nhớ kiến thức đang nghiên cứu trong bài học, gồm hai loại: 
ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định. 


+ Gìn giữ những kiến thức đã ghi nhớ (quá trình củng cố vững chắc 
“dấu vết” đã hình thành được trên vỏ não trong quá trình ghi nhớ), gồm 
hai hình thức: gìn giữ tiêu cực và gìn giữ tích cực. Trong hoạt động học 
tập nói chung, học tập Lịch sử nói riêng, quá trình gìn giữ kiến thức 
được gọi là ôn tập. 


+ Nhận lại, nhớ lại, hồi tưởng lại (tái hiện): “Tái hiện là một quá trình 
trí nhớ làm sống lại những nội dung đã được ghi nhớ uà giữ gìn “5®. Quá trình 
tái hiện kiến thức nói chung, kiến thức lịch sử nói riêng được biểu hiện 
dưới ba hình thức: nhận lại, nhớ lại, hình dung tưởng tượng lại (hổi 
tưởng). Nhận lại là sự nhớ lại những kiến thức đã học trong điểu kiện tri 
giác lại tài liệu học tập đó. Nhớ lại là hổi tưởng lại, làm sống lại những 
kiên thức đã được củng cố trong trí nhớ, không cần tri giác lại những tài 
liệu sự kiện, hiện tượng đã gây nên những hình ảnh đó. 


- Kỹ năng trình bày một vấn đề lịch sử 


KN trình bày một vấn đề lịch sử là rèn luyện cho HS khả năng trình 
bày nội dung kiến thức lịch sử bằng ngôn ngữ nói hay viết theo yêu cầu 
do GV đưa ra. Hình thành và phát triển cho HS KN trình bày kiên thức có 
vai trò lớn trong dạy học Lịch sử. Nó giúp HS hiểu sâu sắc kiến thức, phát 
triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt và tư duy lôgic. Môn Lịch sử là một 
ngành của khoa học xã hội nhân văn. Kiến thức lịch sử mà HS lĩnh hội 
không phải bằng những con số khô cứng hay những công thức như các 
môn khoa học tự nhiên, mà phải được diễn giải bằng lời, qua diễn đạt 
ngôn ngữ, hành văn và cách trình bày. Vì vậy, trong quá trình dạy học, 


®.. Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004, 
tr. 215. 


54 TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


cùng với quá trình tổ chức cho HS lĩnh hội kiến thức, GV phải không 
ngừng rèn luyện cho các em KN trình bày theo văn phong sử học. 


Trong qua trình học tập, GV cần rèn luyện cho HS KN trình bày 
miệng thông qua hoạt động nhóm, tổ (trên lớp) hay làm bài tập tự luận 
(ở nhà) để rèn luyện KN trình bày văn bản (KN viết) cho HS. 


KN làm bài thi của HS cũng là cẩn thiết. Trình bày một bài thi Lịch 
sử đòi hỏi HS có KN diễn đạt nội dung Lịch sử bằng ngôn ngữ và cách 
hiểu của mình. Đây chính là một chu trình khép kín theo vòng xoáy trôn 
ốc trong việc rèn luyện KNTH Lịch sử cho HS. 


Nội dung KN trình bày một vấn để lịch sử gồm các hoạt động: HS 
độc lập suy nghĩ để hiểu yêu cầu cần trình bày, lập dàn ý sơ lược (trình 
bày miệng cần lập dàn ý trong đầu), lựa chọn kiến thức cơ bản cần trình 
bày, lựa chọn ngôn ngữ để trình bày (trình bày miệng phải ngắn gọn, 
tập trung vào ý chính; trình bày viết phải có văn phong trong sáng, 
mạch lạc). 


- Kỹ năng tự ôn tập, củng cố kiến thức lịch sử 


Theo Từ điển tiếng Việt, ôn tập là “học và luyện lại những điều đã 
học để nắm chắc”. Hay ôn tập là “học lại những điểu đã học để hiểu 
kỹ, nhớ lâu”Ø. Ôn luyện là “ôn tập lại nhiều lần để nắm chắc, để thành 
thạo”®. Các nhà giáo dục học cho rằng, “ôn tập cũng giống như luyện 
tập về thực hành đều sử dụng việc nhắc và nhớ lại”. Về thực chất, “ôn 
tập giúp người học có cái nhìn mới hay làm mới cách nhìn cũ để hiểu 
sâu sắc hơn các mối quan hệ và những khái niệm, sự kiện đã học trước 
đó”. Mục đích của ôn tập không chỉ củng cố tri thức, mà còn tạo khả 
năng cho GV sửa chữa những sai lệch trong hiểu biết của HS, rèn luyện 
kỹ năng, kỹ xảo, phát huy tính tích cực, độc lập tư duy và năng lực thực 
hành của HS. 


6). Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, 
Hà Nội, 2002, tr. 755. 

Ø0. Từ điển học sinh, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1972, tr. 417. 

®.. Từ điển tiếng Việt, Sảd, tr. 755. 

9 Nguyễn Hữu Châu, Những ấn đề cơ bản uê chương trình 0à quá trình dạu học, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr. 28. 


Hệ thống kỹ năng cần hình thành và phát triển cho học sinh... 55 


Ôn tập và tự ôn tập kiến thức trong dạy học nói chung, dạy học Lịch 
sử nói riêng có vai trò, ý nghĩa to lớn. Là một khâu quan trọng của quá 
trình dạy học Lịch sử và có quan hệ biện chứng với các khâu khác. Nó 
liên kết giữa nghiên cứu kiến thức mới với vận dụng kiến thức và kiểm 
tra đánh giá. Đồng thời, còn là khâu chuẩn bị cho kiểm tra, đánh giá. Vì 
vậy, củng cố, ôn tập giúp HS nắm vững kiến thức đã học, bổ sung, hoàn 
thiện, khắc sâu kiến thức, rèn luyện KN và góp phần giáo dục tư tưởng, 
tình cảm và thái độ đúng trong học tập bộ môn Lịch sử. 


Hình thành và phát triển KN tự ôn tập kiến thức lịch sử cho HS 
bao gồm các hoạt động: biết tự củng cố kiến thức đang học sau mỗi 
mục, mỗi phần của bài học thông qua việc ghi nhớ kiến thức cốt lõi mà 
GV cung cấp, hay trả lời câu hỏi do GV đưa ra; biết tự hệ thống hoá 
kiến thức toàn bài để củng cố, nắm vững nội dung chính của bài, 
chương thông qua việc tự huy động những kiến thức đã lĩnh hội của 
bài để trả lời câu hỏi kiểm tra hoạt động nhận thức do GV đưa ra ở 
cuối giờ; biết sử dụng kiến thức đã học để tự giải quyết các bài tập về 
nhà mà GV đưa ra để củng cố, ôn lại kiến thức; biết tái hiện lại kiến 
thức của bài học cũ để trả lời câu hỏi kiểm tra ở đầu giờ bài học sau để 
củng cố, ôn lại kiến thức cũ; biết tái hiện lại và sử dụng kiến thức đã 
nắm vững để trả lời câu hỏi, hay trao đổi thảo luận trong giờ ôn tập, sơ 
kết, tổng kết; biết tự hệ thống hoá, khái quát hoá kiến thức của giai 
đoạn hay một quá trình lịch sử. 


- Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Lịch sử 


Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Lịch sử của HS là quá trình thu 
thập và xử lý những thông tin về tình hình lĩnh hội kiến thức, bồi dưỡng 
tư tưởng đạo đức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của HS,... so với mục tiêu, 
yêu cầu học tập. 


Tự kiểm tra, đánh giá trong học tập Lịch sử là quá trình người học 
tự thu thập, xử lý những thông tin về việc lĩnh hội kiến thức, bổi dưỡng 
tư tưởng đạo đức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của mình so với yêu cầu 
đặt ra. Tự kiểm tra, đánh giá của HS trong học tập Lịch sử thực chất là 
một trong các hoạt động TH. Do đó, phát triển KN tự kiểm tra, đánh giá 


56 TS. Nguyễn Thị Thế Bình 


là một biện pháp quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy học 
theo hướng tích cực hoá hoạt động người học, nhằm nâng cao chất 
lượng dạy học bộ môn, đáp ứng mục tiêu môn học. Việc tự kiểm tra, 
đánh giá trong dạy học Lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với HS. 


Hình thành và phát triển KN tự kiểm tra, đánh giá cho HS bao gồm 
những hoạt động: 


+ HS biết tự tái hiện kiến thức lịch sử đã học: Tự lập và nhớ lại dàn ý 
bài đã học; nhận lại, nhớ lại, hổi tưởng lại những sự kiện, khái niệm, kết 
luận,... theo dàn bài đã cấu tạo; tự trình bày hoặc trao đổi với bạn theo 
dàn ý đã lập. 

+ HS tự trả lời câu hỏi trong SGK: Câu hỏi trong SGK là sự thể hiện 
kiến thức cơ bản của bài, của mục. Nó có chức năng định hướng quan 
trọng giúp HS biết tập trung vào kiến thức cơ bản khi nghe giảng, học 
tập ở nhà, có tác dụng lớn trong việc phát triển nhận thức, giáo dục tư 
tưởng, tình cảm và phát triển toàn diện HS. 


Để có KN tự kiểm tra, đánh giá, HS cần: 1. Xác định được yêu cầu 
của câu hỏi, tức là HS phải tự tìm tòi, lý giải vấn để đưa ra là gì ? Có 
mấy ý phải trả lời ? Xác định nội dung câu trả lời trong trong SGK và các 
tài liệu tham khảo, dự kiến câu trả lời đưới dạng dàn ý. Đây là thao tác 
quan trọng, nó phát triển ở HS tư duy lôg¡ic, dàn ý càng chỉ tiết thì câu 
trả lời càng rõ ràng; 2. Tái hiện kiến thức có liên quan để trả lời. Sau khi 
đã có được dàn ý, HS lần lượt nhớ lại những kiên thức đã học để trả lời 
các ý nhỏ, ý lớn và dần dần hình thành câu trả lời. Thực hiện tốt khâu 
này, HS sẽ khắc sâu kiến thức hơn; 3. Tập trình bày câu trả lời đưới dạng 
một vấn đề Lịch sử, tức là HS biết kết nối từ các khâu rời rạc thành một 
chuỗi các thao tác để tìm hiểu các sự kiện, hiện tượng Lịch sử từ hình 
thức đến nội dung, bản chất. 


Vấn để hình thành, phát triển và rèn luyện KNTH Lịch sử cho HS 
phổ thông là rất cần thiết trong điều kiện cách mạng khoa học - công 
nghệ và bùng nổ thông tin hiện nay. Song TH là một công việc khó 
khăn, gian khổ, lâu dài trong quá trình tự rèn luyện bển bỉ của mỗi HS. 
Để rèn luyện KNTH Lịch sử cho HS có hiệu quả, bản thân mỗi GV phải 


Hệ thống kỹ năng cần hình thành và phát triển cho học sinh... 37 


không ngừng TH nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận dạy học bộ 
môn, năng lực giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về TH đối với HS. 
Mặt khác, công việc này muốn có hiệu quả còn cần một quan niệm đúng 
về môn học và việc tạo điều kiện của các cấp quản lý giáo dục, xã hội, 
cha mẹ HS. 


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG EA0 CHẤT LƯỢNG 
DẠY HỌC LỊPH SỬ Ữ TRƯỜNG PHÔ THÔNE 
ÁC TÍNH MIỄN NÚI PHÍA BĂC 


PGS.TS. Đỗ Hồng Thái”) 


1. Chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 


Chất lượng giáo dục là gì ? Đây là cụm từ thường gặp trong hoạt 
động giáo dục, được để cập rất nhiều trên các kênh thông tin khác nhau 
nhưng nội hàm của khái niệm này vẫn không ngừng được tranh cãi. 
Trên các góc độ tiếp cận khác nhau, mỗi nhóm cộng đồng lý giải khái 
niệm chất lượng giáo dục theo cách của riêng mình. Cơ sở giáo dục coi 
chất lượng giáo dục là việc đưa ra các sản phẩm đào tạo đáp ứng được 
mục tiêu đào tạo và yêu cầu của xã hội. Nơi sử dụng sản phẩm đào tạo 
lại coi đó là mức độ đáp ứng những yêu cầu của công việc, khả năng 
thích ứng với mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà họ đặt ra. 
Phụ huynh HS lại coi chất lượng giáo dục là kết quả học tập, rèn luyện 
của con em trong nhà trường đáp ứng những yêu cầu mà gia đình mong 
đợi. Các em lại quan niệm chất lượng giáo dục là kết quả đánh giá xếp 
loại toàn diện quá trình học tập và tu dưỡng đạo đức trong nhà trường. 
Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Đản và nhiều nhà khoa học, quan niệm về 
chất lượng giáo dục phổ thông là: Mức độ HS nắm được các kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp, chuẩn tực thái độ sau tột quá trình học tập (đánh giá 
trons), mức độ mà HS đáp ứng được các yêu cẩu khi lên lớp, chuyến cấp, uào 
học trường chuyên nshiệp hau đi uào cuộc sống lao động (đánh giá ngoài). 


Quan niệm về chất lượng giáo dục giữa các quốc gia trên thế giới 
cũng không đồng nhất và thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, 


. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. 


6o PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


nhiều nước châu Âu dựa vào tiêu chí nhận thức và các kỹ năng (đọc, 
viết, tính toán, hành động) để đánh giá chất lượng giáo dục; thì đến 
những năm cuối thế kỷ XX, các kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giải quyết 
vấn để, phát triển tiểm năng cá nhân, năng lực sáng tạo lại được xem 
trọng. Có nhiều tiêu chí khác nhau được đưa ra để đánh giá chất lượng 
giáo dục phổ thông (16 tiêu chí của châu Âu hoặc 10 tiêu chí theo khung 
hành động Dakar của UNESCO năm 2000), nhưng điểm chung nhất 
được thừa nhận là: chương trình tích hợp kiến thức; chú trọng giáo dục 
kỹ năng; tăng cường quản lý, phát triển nguồn lực nhà trường, HS có 
môi trường, động cơ học tập đúng đắn; GV thạo nghề, dạy học theo 
hướng tích cực hoá người học. 


Ở Mỹ, tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông dựa trên các 
nhóm kỹ năng và phẩm chất của người học (nhóm kỹ năng cơ bản: Đọc, 
viết, tính toán, nghe, nói,...; nhóm kỹ năng tư duy: Tính sáng tạo, khả 
năng phát hiện và chủ động giải quyết vấn để,...; nhóm phẩm chất: Tính 
tự giác, trách nhiệm, tự tin, trung thực, liêm khiết,....). 


Với những căn cứ đó, tổ chức UNESCO đã xác định mục tiêu giáo 
dục của thế kỷ XXI là “học để biết, học để làm, học để chung sống và 
học để tự khẳng định mình”. 


Như vậy, việc đánh giá chất lượng giáo dục trước hết phải căn cứ 
vào chuẩn đầu ra (output). Đây là “thước đo” mức độ phù hợp của sản 
phẩm giáo dục so với mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra 
liên quan đến chất lượng đầu vào (input) và quá trình (process) triển 
khai nhiệm vụ giáo dục. Vì vậy, chất lượng giáo dục còn phải xem xét cụ 
thể các vấn để: tính tích cực học tập của HS, chất lượng nghề nghiệp của 
GV, chất lượng chương trình và học liệu giáo dục, chất lượng và hiệu 
quả của bộ máy quản lý, đầu tư tài chính, phương pháp giáo dục, mức 
độ đáp ứng yêu cầu xã hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục của 
người dân,... Tất cả những yếu tố nói trên phải đặt trong một bối cảnh 
(context) cụ thể như: điểu kiện kinh tế - xã hội, mặt bằng dân trí, những 
vấn đề cần quan tâm hoặc ưu tiên trong cộng đồng tham gia giáo dục. 
Do đó, chất lượng giáo dục phổ thông được hiểu trong một chỉnh thể 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 61 


thống nhất, gắn bó mật thiết, hữu cơ, luôn tác động và chi phối lẫn nhau 
giữa các yếu tố: Bối cảnh - Đầu vào - Quá trình giáo dục - Đầu ra (viết 
tắt theo tiếng Anh là C-I-P-O). 


Những quan niệm trên đây giúp ta chúng ta nhận thức rõ hơn rằng, 
chất lượng dạy học Lịch sử là yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục phổ 
thông. Những căn cứ xác định chất lượng dạy học Lịch sử đều tuân thủ 
theo những tiêu chí chung và được cụ thể hoá cho phù hợp với tính đặc 
thù của bộ môn. Chuẩn kiến thức - kỹ năng môn Lịch sử được coi là 
mức tối thiểu cần đạt của “đầu ra”. “Đầu ra” của lớp học, cấp học này là 
“ đầu vào” của lớp học cấp học, cấp học khác. Do vậy, quá trình dạy học 
Lịch sử bao gồm: chương trình, nội dụng, phương pháp, phương tiện, 
hình thức tổ chức dạy học,... phải được quan tâm trong những điều kiện 
giáo dục cụ thể mới phát huy được hiệu quả, đáp ứng mục tiêu giáo dục 
và yêu cầu của xã hội đặt ra. Việc nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở 
vùng núi phía Bắc dựa trên những cơ sở lý luận trên đây và những cơ sở 
thực tiễn của địa phương đang triển khai nhiệm vụ giáo dục. 


2. Thực trạng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông các tỉnh miền núi 
phía Bắc 

Những năm gần đây, chất lượng dạy học Lịch sử ở khu vực miển 
núi phía Bắc có xu hướng giảm sút. Tình trạng HS không hứng thú học 
tập môn Lịch sử ngày càng gia tăng. Điều này thể hiện ở việc thí sinh 
đăng kí dự thi vào các ngành khoa học xã hội và nhân văn giảm rõ tệt. 
Điểm trung bình của môn Lịch sử trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, 
cao đẳng luôn thấp nhất trong các môn thi. Hiện trạng này có những 
nguyên do chủ yếu sau đây: 


a) Quan niệm “?nôn chính”, “môn phụ” trong trường phổ thông đã chỉ 
phối và ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy học Lịch sử. Tâm lý đó đã 
ăn sâu trong tiểm thức của xã hội, ngay cả trong suy nghĩ của không ít 
GV, cán bộ quản lý trong và ngoài ngành Giáo dục. Đi cùng những suy 
nghĩ phiến điện đó là cách ứng xử lệch chuẩn làm cho bộ môn Lịch sử 
được nhìn nhận và đánh giá không đúng với vị thế vốn có của nó. 
Lối học “ứng thí” đang trở nên phổ biến đối với HS cuối cấp phổ thông. 


62 PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


HS tập trung chủ yếu vào các môn thi đại học, do vậy môn Lịch sử dù là 
môn thi tốt nghiệp vẫn không thể thu hút sự quan tâm của HS trong kì 
ôn thi cuối cấp. Khảo sát 552 HS lớp 12, chỉ có 31 HS đăng ký nguyện 
vọng thi khối C vào các trường đại học, cao đẳng năm 2012. Thực tế cho 
thấy, đầu ra chật vật cùng với mức thu nhập “èo uột” của nhiều ngành 
khoa học xã hội trong những năm qua đã làm cho định hướng nghề 
nghiệp của HS thay đổi theo hướng lựa chọn các ngành kinh tế, tài 
chính. Đáng lo ngại hơn, bệnh “thành tích” trong giáo dục ở các địa 
phương những năm gần đây đang “tái phát” và tiểm ẩn những hệ lụy 
khó lường. Phong trào “Hai không” đang khiến cho dư luận xã hội quan 


tâm, lo lắng và nghỉ ngại. 


b) Chương trình giáo dục THPT hiện nay được cải cách theo tỉnh 
thần đổi mới, nội dung chương trình đã được giảm tải, phân phối 
chương trình được điều chỉnh nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Khảo sát 70 
GV thuộc 6 tỉnh miển núi phía Bắc về chương trình, SGK hiện hành, 
chúng tôi thu được kết quả như sau: 60% số GV được hỏi cho rằng 
chương trình, nội dung SGK có phần cao hơn mặt bằng trình độ HS 
miển núi; 22 % cho rằng cao hơn so với năng lực GV; 52% cho rằng khó 
thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học; 17% cho rằng khó thực 
hiện theo chuẩn kiến thức - kỹ năng ở vùng khó khăn. Một số ý kiến cho 
rằng SGK quá nặng về kênh chữ, thiếu kênh hình và đặc biệt kiến thức 
văn hoá, giáo dục còn ít. Trong điểu kiện hiện nay, khi những mặt trái 
của kinh tế thị trường đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức, 
lối sống của một bộ phận dân cư, trong đó có thanh niên, HS, thì việc 
giáo dục tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nhân cách càng trở nên cấp thiết 
hơn bao giò hết. Việc tăng cường cho HS những kiến thức văn hoá của 
dân tộc thông qua học tập Lịch sử sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đó. 


c) Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đời sống GV nói chung, GV Lịch sử 
nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Trong điểu kiện sinh hoạt đắt đỏ, giá 
cả leo thang như hiện nay, lương và phụ cấp đứng lớp không đủ để GV 
(nhất là GV trẻ) trang trải cuộc sống. Những khó khăn khách quan đó đã 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc tập trung đầu tư cho chuyên môn. Do vậy, 
việc dạy học Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông khu vực miền núi chủ 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 63 


yếu vẫn theo phương pháp truyền thống. Tình trạng dạy chay, lối 
truyền thụ một chiểu, lệ thuộc máy móc vào SGK chưa đươc khắc phục. 
PPDHLS chậm được đổi mới, thiếu tính cập nhật, sáng tạo, năng lực sử 
dụng kênh hình và phương tiện trực quan hạn chế đã phần nào làm cho 
bài học Lịch sử trở nên khô khan, thiếu sức cuốn hút. 


Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của đội 
ngũ GV môn Lịch sử ở các trường THPT, chúng tôi nhận thấy sự khác 
biệt rõ rệt về tỉ lệ ứng dụng CNTTT ở từng khu vực trong các địa phương. 
Trong khi ở các thành phố, thị xã, GV và HS có điểu kiện tiếp xúc với 
CNTT từ rất sớm thì ở vùng nông thôn, nhất là vùng núi cao, vùng sâu, 
vùng xa, CNTT còn là một lĩnh vực mới mẻ. Khảo sát 90 GV tham dự 
lớp tập huấn “Tăng cường năng lực đối mmới phương pháp dạy học” của 74 
trường THPT ở 4 tỉnh miển núi còn nhiều khó khăn như Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, chúng tôi thu được kết quả: 48% GV chưa tự 
thiết kế hoàn chỉnh giáo án điện tử; 11% sử dụng khá thường xuyên bài 
giảng điện tử (khu vực thị xã, thành phố); 60,5% chưa có khả năng ứng 
dụng các phần mềm dạy học. 


Có không ít nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng CNTT trong dạy 
học Lịch sử hiện nay ở vùng núi phía Bắc còn nhiều hạn chế. Trước hết 
và chủ yếu là một bộ phận GV chưa thật sự nhận thức đúng vai trò của 
CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. Một số GV có nhiều 
cố gắng, nỗ lực song do hạn chế về trình độ chuyên môn và kỹ thuật tin 
học nên việc ứng dụng CNTT trong dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Cá 
biệt có nơi, cán bộ quản lý chuyên môn vẫn cho rằng, CNTT chỉ là 
phương tiện minh họa, do vậy đã chỉ đạo GV trình chiếu nội dung bài 
học song song với ghi bảng một cách máy móc và ấu trĩ. 


Mặt khác, trong điều kiện đời sống của phần lớn GV còn nhiều khó 
khăn, việc chỉ phí cho các bài giảng điện tử khá tốn kém, đã tạo ra tâm lý 
e ngại, không mặn mà với CNTT. Nhiều trường đã được đầu tư trang 
thiết bị hiện đại song chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ nên khó đáp ứng được 
yêu cầu dạy học. Mặc dù còn có những hạn chế nêu trên (ở vùng xa, 
vùng cao của các tỉnh khó khăn), nhưng vẫn có một số địa phương ứng 
dụng CNTT trong dạy học Lịch sử đạt được những kết quả tốt. Các Sở 


64 PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang là những cơ quan 
quản lý giáo dục rất chú ý đến ứng dụng CNTT. Các lớp tập huấn ứng 
dụng CNTT và đổi mới phương pháp dạy học được tổ chức hằng năm 
với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều trường Đại học đã tạo ra bước đột 
phá trong việc đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức dạy học . 
3. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 
các tỉnh miền núi phía Bắc 
3.1. Quán triệt tỉnh thần đối tới giáo dục hiện nau 


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã khẳng định việc cần thiết phải“Đổi mới căn bản, toàn 
điện nến giáo dục Việt Nam” và nhãn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ nội 
dung chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc 
học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông mới”. [1; tr131-132] 


Như vậy, việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, mà thực 
chất là để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đang trở nên cấp 
thiết. Ngành Giáo dục đang tích cực chuẩn bị thực hiện chương trình 
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà theo định hướng 
chuyển cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Theo đó, cần 
quan tâm những vấn đề sau: 


— Chương trình linh hoạt (có nội dung bắt buộc và tự chọn), tích hợp 
nội dung môn học; SGK thiết kế theo hướng GV tổ chức, HS tự học; 
giảm thời lượng trên lớp, tăng hoạt động ngoài giờ, hướng nghiệp; giảm 
lý thuyết, tăng thực hành ứng dụng; giảm tính “hàn lâm”, tăng tri thức 
địa phương gần gũi, thiết thực với đời sống; 


- Ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện và 
hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, 
sáng tạo của người học. Chú ý hình thành năng lực ( tư duy độc lập, 
hành động sáng tạo, giao tiếp, ứng xử, thích ứng, hoà đồng, tự học và tự 
khẳng định ...) và phẩm chất đạo đức ( tự giác, trung thực, trách 


nhiệm...) 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 65 


- Đổi mới hình thức và nội dung đánh giá kết quả giáo dục. Kết hợp 
các hình thức trắc nghiệm chủ quan với trắc nghiệm khách quan, giữa 
đánh giá trong (tự đánh giá) và đánh giá ngoài (kiểm định độc lập). Nội 
dung kiểm tra, đánh giá có sự kết hợp giữa nội dung kiến thức với kỹ 
năng và thái độ người học.[7] 


Tinh thần đổi mới trên đây cần được quán triết sâu sắc từ các cấp 
quản lý giáo dục đến GV các cấp học. Việc thực hiện chương trình giáo 
dục hiện hành cẩn bám chắc định hướng nêu trên, từng bước cập nhập 
thông tin, hướng tới việc thích ứng chương trình giáo dục mới sau năm 
2015. Dựa trên tỉnh thần đó, cần có những giải pháp về cơ chế chính 
sách, quản lý nguồn lực, đầu tư vật chất, đặc biệt là các giải pháp 
chuyên môn phù hợp với điều kiện giáo dục của địa phương. Trong 
khuôn khổ bài viết này, giải pháp chuyên môn dưới đây chỉ tập trung 
vào vấn để tích hợp trong dạy học Lịch sử. 

3.2.Vận dụng lý thuuết tích hợp trong dạy học Lịch sử 

3.2.1. Tích hợp tài liệu uăn học trons dạu học Lịch sử 


Đối với khu vực miển núi phía Bắc, HS dân tộc thiểu số cần được 
quan tâm phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ. Lời nói sinh động trong 
dạy học Lịch sử luôn có những tác động tích cực đến việc phát triển 
năng lực nhận thức và kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ của HS. Tích hợp kiến 
thức văn học trong dạy học Lịch sử là một biện pháp sư phạm hiệu quả. 
Tài liệu văn học (TLVH) đã góp phần dựng lại bức tranh quá khứ lịch sử 
qua việc trình bày nét đặc trưng của các hiện tượng kinh tế, chính trị, 
văn hoá, xã hội, khái quát những quy luật của đời sống bằng ngôn ngữ 
và hình tượng nghệ thuật. TLVH được sử dụng sẽ làm cho sự kiện lịch 
sử trở nên cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh, giúp HS đễ nhớ sự kiện; từ 
đó, tái hiện quá khứ lịch sử một cách chân xác đúng như nó đã từng tổn 
tại. Những hình ảnh văn học sinh động là cơ sở để tạo biểu tượng lịch 
sử, phát triển năng lực tư duy độc lập và sáng tạo. Việc nâng cao hiệu 
quả bài học Lịch sử trên cơ sở kết hợp tài liệu văn học với tài liệu lịch sử, 
tài liệu trực quan được thể hiện qua ví dụ sau: 


Giảng bài: “Công xã Pari (1871), GV hướng dẫn HS theo mạch logic sau: 


66 PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


- Vì sao có Cách mạng 18-3-1871? Sự tổn tại của Đế chế II (1852— 
1870) khiến cho mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân Pháp với giai cấp 
tư sản ngày càng gay gắt. Napôlêông II muốn đẩy mâu thuẫn ra bên 
ngoài bằng cách phát động cuộc chiến tranh với Phổ. Không khí kích 
động chiến tranh bằng “tinh thần dân tộc” mù quáng bao trùm nước 
Pháp. Nhưng quên lợi sẽ thuộc uề ai 0à ẳau thương mất mát ai là người phải 
sánh chịu? Hãy nghe tâm sự của Hoàng hậu nước Pháp - con người nổi 
tiếng về phản trắc và điêu ngoa sẽ rõ: “Tôi thương mỗi người lính như cơn 
trai tôi đẻ ra... nhưng tôi thích chiến tranh, bởi 0ì sự thể đã nh thế nàu, chiến 
tranh là tốt”. 


- Chiến tranh bùng nổ. Nước Pháp chủ quan, cho rằng quân đội “đã 
chuẩn bị đến chiếc cúc cuối cùng trên chiếc sệt của người lính cuối càng”. Hậu 
quả là, nước Pháp thất bại nhục nhã ở chân thành Xođăng, 10 vạn quân 
cùng Napôlêông II bị bắt sống. 


- Phẫn uất trước thất bại của nhà vua hiếu chiến, ngày 4-9-1870 
quần chúng Pari đã khởi nghĩa lật đổ Đế chế II, nhưng chính quyển lại 
lọt vào tay giai cấp tư sản. Nước Đức đã tấn công nước Pháp, uy hiếp 
Pari chứ không phải “chỉ đánh Napôlêông” như chúng từng rêu rao 
trước đó để loè bịp dân chúng. Nước Pháp lâm nguy! Áp lực gay gắt của 
quần chúng buộc “CHính phủ öệ quốc” phải lập 200 tiểu đoàn mới để 
chống lại quân Đức xâm lược. Vậy nhưng, những kẻ nắm quyển chẳng 
hể mảy may quan tâm đến “vệ quốc” mà chỉ lo ăn chơi sa đọa, sẵn sàng 
bán rẻ lợi ích của dân tộc mình vì quyển lợi ích kỉ cá nhân: 

“Mặc đứa rqu nào yêu nước, cứ tên đi 
Dưới đạn quân thù tha hồ chết 

Còn tớ đâu sốt tỏi tớ đánh tì tì 

Các ngài ơi, đối Pari lấy bít tết” [ 4; tr.31] 

Cả một đám vô lại cùng nhau thành lập một Quốc hội mới (2-1871) 
để toan lo việc đầu hàng quân Đức. Hãy xem những gương mặt tiêu 
biểu của chính phủ mới này sẽ rõ. Chie - kẻ đứng đầu chính phủ, Mác 
gọi hắn là “cơn quỷ lừn quái dị”, khét tiếng trong các vụ đàn áp đẫm máu 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 67 


phong trào công nhân từ những năm 30 của thế kỷ XIX: “Chie, cơn người 
bé nhỏ quái đị đó đã làm cho giai cấp tư sản Pháp say mê từ non nửa thế kỷ 
naụ. Bởi 0ì hắn đại diện cho cái tư tưởng hoàn mĩ nhất chính ngay sự hủ bại 
giai cấp của bọn tự sản đó... uới cánh tay bé nhỏ của một thằng lùn, hắn ta 
thường thích giơ lên trước châu Âu thanh gươm của Napôlêông đệ nhất” 


Bên cạnh Chie là Tơrôsuy - lịch sử xác minh là kẻ thù truyển kiếp 
của dân nghèo khó, kẻ bảo thủ tới đường gân thớ thịt, một kẻ ham danh 
vọng đến điên cuồng, cục cằn, thô lỗ và cô độc. Số còn lại đều nổi tiếng 
vì thành tích bất hảo, như Phavơrơ lành nghề trong việc làm các giấy tờ 
giả mạo; Giuynximông hám danh vọng như hám vàng; Giuypheri kẻ bất 


tài vô lại hay Clêmăngtônua, Vinoa coi mạng người như sâu bọ,... 


Khi mà “Chính phủ uệ quốc” đã lộ rõ nguyên hình là “Chính phủ phản 
quốc” thì nhân dân đã lập tức bầu ra Ủ/ ban trưng ương uệ quốc quân — 
một chính phủ cách mạng đối lập với chính phủ Vécxai khi đó. Khi thấy 
lực lượng Quốc đân quân triển khai kế hoạch phòng thủ Pari, chính phủ 
Vécxai đã làm cái việc tày đình mà chính quân Đức không hể dám, đó là 
mưu toan cướp vũ khí của Quốc đân quân trên đổi Môngmác. Tường 
thuật trận cướp vũ khí ở đổi Môngmác ngày 18-3-1871, GV giúp HS hiểu 
rõ được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng 
vô sản đầu tiên trong Lịch sử nhân loại. Ngày 28-3-1871, Công xã Pari ra 


đời trong niểm vui bất tận của quần chúng cách mạng nước Pháp. 


Dạy mục “Cuộc chiến đấu bảo uệ Công xã”, trình bày cuộc tấn công 
Pari của quân đội Vécxai dẫn tới “tuần lễ đẫm máu” (từ ngày 21 đến 
ngày 28-5-1871), GV giới thiệu bức tranh “Cuộc tàn sát đẫm máu của 
quân đội Vécxai” và sau đó nêu lên một vài tấm gương chiên đấu hy 
sinh anh dũng, tiêu biểu cho khí phách hiên ngang bất tử của các chiến 
sĩ Công xã “xông lên đoạt trời”. Ví dụ, cô giáo Luidơ Misen đã thét lên 
trước tòa án quân thù: “Nếu các người để tôi sống tôi sẽ không nsóớt kêu sợi 
báo thù”, “Nếu không phải là những kẻ hèn nhát, các người hãu siết tôi đi”. 
Trong những ngày Pari đẫm máu, bài thơ Quốc tế của nhà thơ cách 
mạng Ơgien Pôchie đã ra đời, sau này được Pie đơ Gâytơ phổ nhạc 
(1888) trở thành bài “Quốc tế ca” bất hủ : 


68 PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


“Vùng lên, hỡi các nô lệ của thế gian 
Vùng lên hỡi ai cực khổ bẩn hàn” 

Những tài liệu trực quan trên đây được được trình chiếu qua 
Projector, kết hợp với giọng nói truyền cảm của GV và trích đoạn bài hát 
Quốc tế ca,... sẽ giúp cho HS cảm nhận trung thực các biểu tượng Lịch 
sử, phát huy tác dụng giáo dục sâu sắc. 

Dạy phần Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa Lịch sử của Công xã 
Pari, GV cần chú ý: 
— Công xã Pari thất bại từ chính lòng nhân đạo của họ, như Mác đã 
chỉ ra và ngày ấy Ơgien Pôchie đã từng nhìn thấy: 
“Người không chiến ngân hàng, ôi lầm lỗi 
Lễra, Người phải đối thay thế giới 
Người biết không muốn kẻ địch đầu hàng 
Phải tước 0uũ khí của quân địch”. 

Những sai lầm đó đã để lại bài học quý báu cho giai cấp vô sản. Sau 
này Lênin đã chỉ rõ: “Giành chính quuển đã khó nhưng giữ chính quuềhn lại 
càng khó hơn”, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh “Chính quyên 
cách mạng không trấn áp kẻ thù là tự sát”,... vấn đề liên minh công nông, 
vấn để lãnh đạo của đảng tiên phong... đều được nhắc nhở bằng máu 
xương của các chiến sĩ Công xã. Pari Công xã chỉ tổn tại được 72 ngày, 
nhưng hình ảnh của một Nhà nước kiểu tới sẽ trường tổn mãi mãi. Ngay 
sau khi Công xã thất bại, Ăngghen đã cảnh báo các chính khách tư sản 
“Này các ngài, nếm các ngài muốn biết chuyên chính uô sản là gì? Xin hãy nhìn 
oào Công xã Pari, chuyên chính 0uô sản là thế ấấy”. [3; tr. 26]. 


3.2.2. Tích hợp kiến thức địa lý trons dạu học Lịch sử 


Sự kiện lịch sử gắn liển với vị trí, không gian nhất định. Nhiều sự 
kiện lịch sử xảy ra bắt nguồn từ đặc điểm địa lý hoặc do điều kiện địa lý 
tác động, chi phối. Do vậy, kiên thức địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan 
trong trong dạy học Lịch sử. Bài học Lịch sử gắn với bản đổ và kiến thức 
địa lý luôn tạo ra sự hấp dẫn, giúp HS nắm chắc sự kiện, biết lý giải bản 
chất sự kiện qua sự chi phối của yếu tố địa lý. Việc so sánh, phân tích để 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 69 


rút ra những kết luận khái quát, giải đáp những vấn đề phức tạp của 
lịch sử phải dựa trên cơ sở nền tảng của hệ thống kiến thức địa lý. Điều 
này rèn cho HS có phong cách tư duy mạnh dạn, táo bạo nhưng cẩn 
trọng, không vội vã hồ đổ. Kiến thức địa lý nói chung, bản đồ địa lý nói 
riêng có ưu thế trong việc khắc sâu kiến thức lịch sử cho HS. Chẳng hạn, 
khi trình bày Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII (5-1941), GV hướng 
dẫn HS nhận thức về vị trí chiến lược của Cao Bằng qua nhận định của 
Nguyễn Ái Quốc như sau: 


“Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước 
ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kể sát biên giới lấy đó làm cơ 
sở liên lạc quốc tế thuận lợi. Nhưng Cao Bằng còn phải phát triển về 
Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc 
được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi 
phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó 
khăn có thể giữ“ [4; tr.38-39]. Từ nhận thức đó, HS hiểu được Vì sao 
Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo xâu dựng thí điểm phong trào Việt Minh ở Cao 
Bằng. Khi dạy học bài Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, GV sử dụng 
bản đổ giúp HS hiểu rõ vì sao Pháp cho quân nhảy dù chiếm Bắc Kạn? 
Vì sao cánh quân bộ của Pháp lại hành quân vào Chợ Đổn để chuẩn bị 
cho ý đồ hợp quân ở Đài Thị (Chiêm Hoá - Tuyên Quang) với cánh 
quân thuỷ ở mặt trận sông Lô ? v.v... 


Ứng dụng CNTT trong sử dụng bản đồ Lịch sử, kết hợp với kiến 
thức địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những hiệu ứng công nghệ 
giúp cho HS theo đõi nhận thức kiến thức nhẹ nhàng, sâu sắc, chính xác 
và hấp dẫn. GV có thể hướng dẫn HS ứng dụng CNTT vào việc tra cứu, 
sưu tầm tư liệu, kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình hoặc rèn luyện 
kỹ năng trình bày nội dung kiến thức lịch sử trên bản đồ (diễn biến 
chiến dịch, vị trí, không gian diễn ra trận đánh, kiến thức địa lý liên 
quan đến sự kiện). 


4. Kết luận 


Thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, 
nhất là việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông từ sau năm 2015, 


70 PGS. TS Đỗ Hồng Thái 


vấn đề chuẩn bị mọi mặt cho việc tiếp nhận và thích ứng chương trình 
giáo dục mới trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc nâng cao chất lượng dạy 
học Lịch sử hiện nay gắn liền với mục tiêu giáo dục của chương trình 
hiện hành, đồng thời phải hướng tới những yêu cầu đổi mới trong thời 
gian tới. 

Từ định hướng đó, việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 
phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của HS trở nên cấp thiết. Tích 
hợp kiến thức trong dạy học Lịch sử là một trong những biện pháp 
thích hợp để tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
HS. Tích hợp kiến thức các môn liên ngành không phải là vấn để mới, 
thực tế đã được thực hiện trong dạy học Lịch sử ở những chừng mực 
khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu lý thuyết tích hợp và vận dụng vào 
thực tiễn trong dạy học Lịch sử ở khu vực miền núi phía Bắc, chúng tôi 
nhận thấy, dạy học tích hợp bước đầu làm thay đổi phương pháp tư 
duy truyền thống lâu nay của HS. Từ nhận thức cụ thể đơn tuyến, 
phần nhiều lệ thuộc vào người dạy, các em biết phân tích, tổng hợp, 
khái quát, nhìn nhận sự kiện, hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ 
giữa các điểu kiện, hoàn cảnh tự nhiên, xã hội; biết xem xét sự vật 
trong mối quan hệ tổng thể, tác động, chỉ phối lẫn nhau qua kiến thức 
tổng hợp hoặc liên ngành. Từ kết luận trên, chúng tôi đề xuất một số 
kiến nghị sau: 


a) Đối uới các cấp quản lú giáo dục địa phương: Cần tăng cường 
phối hợp với các trường Đại học Sư phạm, các Viện nghiên cứu Giáo 
dục, tổ chức các lớp bồi dưỡng GV, tập huấn phát triển chương trình, 
chuẩn bị về tâm lý, năng lực nghề nghiệp và chuyên môn, sẵn sàng đón 
nhận và thích ứng với chương trình, SGK mới từ sau năm 2015. 


b) Đối uới các cấp quản lú Trung ương: Trước hiện trạng đáng lo 
ngại ở nhiều cơ sở giáo dục trong thời gian gần đây, cẩn thằng thắn đối 
mặt với thực tiễn để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, tiêu 
cực trong thi cử. Ngọn nguồn của những hạn chế đó đều nằm trong căn 
bệnh thành tích lâu nay. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cẩn bắt 
đầu từ tư duy quản lý và hành động nhất quán, quyết liệt, đồng bộ từ 


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử... 7” 


trên xuống. Như vậy mới củng cố được niểm tin trong nhân dân và đón 


nhận sự hưởng ứng, đồng tình từ dưới lên. 


c) Đối dới các cơ sở đào tạo GV: Ngay từ giờ, các trường và khoa Sư 
phạm phải có kế hoạch thay đổi mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng GV 
nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chuyển từ đào tạo, bổi dưỡng GV 
giảng dạy môn học (chủ yếu dạy kiến thức) thành GV giáo dục môn học 
(phát triển kỹ năng tổ chức, hướng dẫn tiếp cận tư liệu, chủ động nhận 
thức, vận dụng kiến thức). Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV 
chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận theo định hướng năng lực là 
vấn để cốt lõi của các trường Sư phạm hiện nay. Chương trình cần được 
xây dựng theo hướng tích hợp, mở rộng khả năng liên thông, tạo hành 
lang thông thoáng cho GV quyết định lựa chọn nội dung, hình thức tổ 
chức dạy học. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lấn thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 

2. .C. Mác, Ph. Ăngghen (1962), Tuyển tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc 
gia - Sự thật, Hà Nội. 

3. .C. Mác (1961), Nội chiến ở Pháp 1871, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
Hà Nội. 

4. Võ Nguyên Giáp (1977), Những chặng đường Lịch sử, Nxb Văn học, 
Hà Nội. 

5. Đỗ Đức Hiểu (1978), Văn học Công xã Pari, Nxb Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp, Hà Nội. 

6. Trần Thị Bích Liễu (2007), Đánh giá chất lượng giáo dục, Nội dung — 
Phương pháp — Kỹ thuật, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 


THỰC TRẠNG VÀ BIÁI PHÁP ĐỔI MI PHƯƠNG PHÁP 
DẠY HỌC LỊCH SỬ Ữ TRUNG TÂM 
&IÁ0 DỤC THƯỜNG XUYÊN 


ThS. Lại Thị Thu Thúy ' 


Ngày nay, giáo dục thường xuyên (GDTX) trên thế giới đang chiếm 
một vị trí rất quan trọng, mang tính chiến lược và có vai trò không thể 
thiếu trong hệ thống giáo dục quốc dân của các quốc gia. Ở Việt Nam, 
GDTX là một bộ phận của nến giáo dục quốc dân, có một vai trò đặc biệt 
quan trọng, nhằm tạo lập một xã hội học tập, cung ứng những cơ hội và 
điểu kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi trình độ có thể học tập suốt 
đời, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, văn hoá, nghệ thuật nhằm 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, vấn đề đổi mới phương 
pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học 
môn Lịch sử nói riêng tại các trung tâm GDTX đang được các nhà quản 
lý giáo dục, GV, học viên (HV) và toàn thể xã hội quan tâm. 


I. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRUNG TÂM GIÁO 
DỤC THƯỜNG XUYÊN 


Tại các trung tâm GDTX, môn Lịch sử được tổ chức dạy từ lớp 4 đến 
lớp 12. Mục tiêu giáo dục của môn Lịch sử là giúp cho HV có được 
những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và Lịch sử thế giới, 
góp phần hình thành ở học viên thế giới quan khoa học, giáo dục lòng 
yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bổi dưỡng 


®). Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


74 Ths. Lại Thị Thu Thúy 


các năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời 
sống xã hội. 

Lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt trong việc định hướng cuộc sống, 
giáo dục quá khứ, cung cấp cho HV những bài học về sự thành công, 
thất bại, về cái tốt, cái xấu. Trong bối cảnh hiện nay, khi mở rộng giao 
lưu, hội nhập quốc tế, vấn để giáo dục cho HV về bản sắc dân tộc, giáo 
dục tình yêu quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm của công dân 
ngày càng được để cao thì bộ môn Lịch sử có vị trí đặc biệt trong việc 
thực hiện nhiệm vụ đó. Vì vậy, nhiều nhà giáo dục cho rằng môn Lịch 
sử là “thầy giáo của cuộc sống, tấm gương của muôn đời”. Học Lịch sử, 
HV sẽ được bổi dưỡng những phương pháp tìm hiểu lịch sử như nhận 
biết các loại tư liệu lịch sử và giá trị của chúng trong việc nắm vững sự 
thật lịch sử; rèn luyện các thao tác như phân tích, tổng hợp, khái quát, 
đánh giá. Qua đó, HV có sự hiểu biết đúng về lịch sử, hình thành năng 
lực tự học, tự tìm hiểu, vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. 


Do nhận thức chưa đầy đủ hoặc phiến diện về vai trò, ý nghĩa, chức 
năng của bộ môn Lịch sử, nhiều người thậm chí cả những nhà quản lý 
giáo dục cũng tỏ thái độ xem nhẹ, không đối xử với bộ môn Lịch sử như 
những môn học khác. Nhiều nhà quản lý cho rằng, trong thời kỳ khoa 
học công nghệ phát triển nhanh chóng, Sử học cũng như các khoa học xã 
hội và nhân văn khác, không thể có vị trí ngang hàng với các ngành 
khoa học tự nhiên - kỹ thuật. Điểu này dẫn đến tình trạng là việc tổ 
chức dạy học Lịch sử tại các trường phổ thông nói chung và trung tâm 
GDTX nói riêng trong nhiều năm qua chưa thực sự được coi trọng, chất 
lượng dạy học còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết. 


Việc xây dựng và đưa ra định hướng đổi mới phương pháp dạy học 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử tại các Trung tâm 
GDTX, bên cạnh mục tiêu, nội dung chương trình, cần căn cứ một số đặc 
điểm của các trung tâm này, trước hết là đặc điểm về đối tượng HV, đội 
ngũ GV và thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử. 


1. Đối tượng học viên 


Với mục tiêu tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng trong xã 
hội, các trung tâm GIDTX đã thu hút nhiều đối tượng, thuộc các thành phần 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... 75 


khác nhau trong xã hội, tham gia học tập. Do đó, HV trong các trung tâm 
GDTX rất đa dạng, phong phú về độ tuổi, hoàn cảnh gia đình, trình độ 
kinh nghiệm, vốn hiểu biết thực tế và cả về động cơ, nhu cầu học tập. 
Đặc biệt, nhóm người lớn có độ tuổi từ 20 trở lên có một số đặc điểm khác 
với HS phổ thông: 

- HV thường có tính tự lập cao. Đây là điểm mạnh của HV trong các 
trung tâm GDTX so với HS phổ thông. 


— Do đã tham gia lao động sản xuất, hoặc đã va chạm sớm với cuộc 
sống để mưu sinh, HV thường có vốn hiểu biết xã hội, có kinh nghiệm 
sống, làm việc phong phú hơn HS phổ thông. 


- HV thường có hoàn cảnh khó khăn hơn HS phổ thông: gia đình 
nghèo, neo đơn, đông con; HV thường không có nhiều thời gian học ở 
trên lớp cũng như học ở nhà; HV thường có nhiều lo lắng hơn, thường 
mệt mỏi hơn và dễ bị phân tán tư tưởng do vừa làm, vừa học, trình độ 
nhận thức yếu hơn HS phổ thông; động cơ và nhu cầu học tập hạn chế 
hơï,...). 


- Thái độ học môn Lịch sử của các HV còn mang tính chất đối phó 
với các kỳ thi, kiểm tra và việc ghi nhớ kiến thức, sự kiện Lịch sử một 
cách máy móc, học vẹt, không hiểu sâu về bản chất vấn để. Đây chính là 
một thực trạng thường thấy ở các HV khi học môn Lịch sử. 


2. Đội ngũ giáo viên 
Đội ngũ GV của GDTX gồm có: 


GV trong biên chế tại các trung tâm GDTX rất hạn chế về số lượng, 
mỗi trung tâm chỉ có 5 đến 7 GV, mỗi môn học chỉ có một người. Có 
nhiều nơi, các trung tâm chỉ bố trí được GV của 4 môn Văn, Toán, Lý, 
Hoá; các môn học khác hầu như không có. Điểu này dẫn đến tình trạng 
mất cân đối lớn về đội ngũ GV trong cơ cấu các môn học văn hoá của 
các trung tâm GDTX hiện nay. Chính điều này cũng góp phần làm cho 
chất lượng của môn Lịch sử thấp. 


GV hợp đồng, thỉnh giảng: chủ yếu là GV ở các trường THPT, GV 
đã nghỉ hưu hoặc sinh viên mới tốt nghiệp Đại học,.... Số lượng GV này 


76 Ths. Lại Thị Thu Thúy 


chiếm khá đông. Tuỳ theo đặc điểm và chương trình giáo dục của mỗi 
trung tâm GDTIX mà số lượng GV hợp đồng, thỉnh giảng của các trung 
tâm có khác nhau. Hiện nay, số lượng GV hợp đồng, thỉnh giảng chiếm 
từ 50 đến 70% số GV của các trung tâm GDTX. 


Với đội ngũ GV đặc thù như trên đã dẫn đến tình trạng tại các trung 
tâm GDTX là GV trong biên chế không ổn định về số lượng, mất cân đối 
về cơ cấu môn học. Đặc biệt, với đội ngũ GV chủ yếu là hợp đồng, thỉnh 
giảng của phổ thông nên đa số GV chưa được bổi dưỡng nghiệp vụ về 
phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học cho người 
lớn nói riêng, cũng như những đặc thù của HV GDTX. Đây là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến chất lượng GDTX thấp, không đạt được 
yêu cầu đặt ra. 


3. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở các trung 
tâm GDTX 


Đổi mới PPDHLS trong các trung tâm GDTX tập trung theo những 
định hướng cơ bản: phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình 
tìm tòi, phát hiện tri thức; hình thành và phát triển khả năng tự học của 
HV; tăng cường thiết bị dạy học và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; 
đổi mới cách thiết kế kế hoạch bài học Lịch sử. 


Thực tế từ năm 2000, cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình 
và SGK theo Nghị quyết 40 của Quốc hội trong giáo dục phổ thông, 
ngành học GDTX cũng tiến hành triển khai thực hiện đổi mới chương 
trình, SGK và đổi mới phương pháp dạy học. Qua thực hiện cho thấy, 
GV đã kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học; tổ chức, dẫn dắt để 
HV chủ động trong tiếp thu kiến thức; tổ chức để HV tìm kiếm các 
nguồn tài liệu liên quan đến các sự kiện Lịch sử có trong bài học, tìm 
hiểu thêm nội dung Lịch sử trong văn thơ, ca dao, tục ngữ và những câu 
chuyện Lịch sử,... Tuy nhiên, về cơ bản, đổi mới phương pháp dạy học 
môn Lịch sử trong các trung tâm GDTX còn nhiều bất cập: 

- Năng lực, trình độ và kiến thức chuyên môn của GV còn nhiều 
hạn chế so với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học khi thực hiện 
chương trình và SGK mới. Nhiều GV do trình độ chuyên môn hạn chế 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... 77 


nên chưa xác định được đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm. Do đó, nội 
dung dạy học từng mục, từng bài vẫn còn ôm đổm kiến thức, khi cẩn 
giải thích cho HV thường lúng túng,... 


- Việc cung cấp không đầy đủ các thiết bị dạy học môn Lịch sử cũng 
làm cho GV phải mất nhiều thời gian, nên GV thường ngại sử dụng. Mặt 
khác, GV chủ yếu là hợp đồng thỉnh giảng, nên họ cốt để dạy cho xong 
nhiệm vụ chứ không chú ý nhiều đến đổi mới phương pháp dạy học. 


- HV chưa quen với hình thức tổ chức dạy học theo tinh thần đổi 
mới phương pháp dạy học: học theo nhóm, thảo luận theo nhóm, tự 
học,... HV chưa từ bỏ thói quen học thụ động: thầy đứng ra tổ chức lớp 
học, thầy hỏi HV trả lời, thầy điều khiển cho HV học tập. Khi áp dụng 
phương pháp dạy học tích cực, nếu GV không biết xác định đúng mục 
tiêu bài học, lựa chọn kiến thức Lịch sử cơ bản, trọng tâm và câu hỏi thì 
sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào SGK, đặt nhiều câu hỏi, dẫn đến tình 
trạng HV không tiếp thu được kiến thức và giờ học không có hiệu quả, 
cháy giáo án. 

- Công tác quản lý, chỉ đạo: Do việc chỉ đạo, quản lý của các cấp 
nhiều khi còn cứng nhắc nên GV vẫn lệ thuộc nhiều vào SGK, chưa dám 
sáng tạo trong các khâu của quá trình dạy học. GV vẫn sợ bị quy kết vi 
phạm quy chế chuyên môn... 


Hầu hết các hoạt động tổ chức dạy học tại bảo tàng và dạy học thực 
địa, đi tham quan, dã ngoại tại các di tích lịch sử đều không thực hiện 
được đo chưa được các trung tâm GDTX tạo điều kiện thuận lợi cho GV 
thực hiện các hoạt động này. 


Vậy nguyên nhân của thực trạng này là gì? Có thể nói rằng, có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song cẩn phải kể đến một số 
nguyên nhân chủ yếu như sau: 

+ Nội dung kiến thức quá nhiều trong khi thời lượng ít, làm cho cả 
thầy và trò phải chạy theo thời gian để học hết chương trình. HV phải 
nhớ quá nhiều sự kiện. Điều này khiến các HV “sợ” học môn Lịch sử. 

+ Phương pháp dạy học chưa có sự đổi mới thật sự. Trong giờ học, 
vai trò của GV là chủ đạo, vẫn học theo lối cũ, có nghĩa là : 


78 Ths. Lại Thị Thu Thúy 


Khi tiến hành bài học, GV đọc cho HV chép đề cương của bài giảng, 
GV tự sưu tầm tài liệu lịch sử và thông báo cho HV trong giờ học. Các 
sự kiện lịch sử, hiện tượng lịch sử, nhân vật lịch sử,... không được trình 
bày một cách cụ thể, sinh động, gợi cảm. HV không làm việc trực tiếp 
với sử liệu. GV chưa tạo ra được hứng thú, những rung động, xúc cảm ở 
HV đối với các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Do đó, tác dụng giáo dục của 
bộ môn bị hạn chế. Người học còn bị thụ động trong quá trình lĩnh hội 
kiến thức. 


+ Các phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học Lịch sử còn quá sơ sài, 
GV chủ yếu dạy chay, không có hình ảnh minh họa,... hoặc nếu có thì 
cũng quá ít, chủ yếu là các hình ảnh đã phổ biến. Do đó, trong giờ học 
thường diễn ra buổn tẻ, không sinh động, không tác động đến hứng thú 
học tập của HV. 


+ Quan niệm coi môn Lịch sử là “môn phụ” vẫn còn tổn tại phổ biến 
trong trung tâm GDTX, HV, cha mẹ HV và cả xã hội. Điều này vô hình 
trung tạo ra một sự bất bình đẳng giữa môn Lịch sử với các môn học 
khác trong nhà trường. Trong khi đó, mỗi môn học đều có nhiệm vụ 
trong việc góp phần giáo dục thế hệ trẻ theo nội dung, sở trường và ưu 
thế của bộ môn mình. Môn Lịch sử cũng như các môn học khác đều 
“bình đẳng” trong việc đánh giá về vai trò, tác dụng của nó trong việc 
thực hiện mục tiêu giáo dục, hoàn toàn không lệ thuộc vào số lượng tiết 
học trong kế hoạch dạy học và việc thi hay không. 


II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ TẠI 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 


Cùng với xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, 
ngành học trong cả nước hiện nay, tại các trung tâm GDTX, xuất phát từ 
quan niệm dạy học đã thay đổi cho phù hợp với đặc điểm học tập của 
HV, phương pháp dạy học cũng cần được đổi mới theo hướng sau : 


— Tôn trọng HV, phát huy tính tích cực, chủ động của HV, tạo điểu 
kiện cho HV tự tìm hiểu, tự khám phá, tự phát hiện và giải quyết vấn đề 
dưới sự tổ chức, gợi ý, hướng dẫn của GV. 


— Khai thác triệt để vốn kinh nghiệm, hiểu biết của HV. 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... 79 


- Tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi, chia sẻ giữa GV và HV và 
giữa các nhóm HV với nhau. 


Đổi mới phương pháp dạy học tại các trung tâm GDTX hiện nay có 
thể được thực hiện theo hai hướng sau đây: 


— Bước đầu vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực. 


— Cải tiến, hoàn thiện phương pháp dạy học truyền thống cho phù 
hợp với điểu kiện hiện nay. 


Từ thực trạng của việc dạy học môn Lịch sử như trình bày ở trên đã 
dẫn đến một yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học là cần hướng 
dẫn HV phương pháp học Lịch sử có hiệu quả. Trong đó, việc GV 
hướng dẫn HV biết cách ghi nhớ, vận dụng kiến thức môn học có ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, HV có thái độ học tập môn Lịch sử 
một cách đúng đắn. 

1. Đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài học 

Đổi mới phương pháp dạy học cẩn bắt đầu từ việc đổi mới việc 
thiết kế và chuẩn bị bài học. 

Một giáo án đổi mới phải là giáo án chỉ tiết các khâu trong một giờ 
dạy có tính mở. Trong đó, GV chỉ mà nhiệm vụ hướng dẫn HV tìm tòi 
nghiên cứu. Giáo án cần xác định các mục tiêu dạy học về kiến thức, kỹ 
năng một cách rõ ràng, có thể đạt được và có thể kiểm tra, đánh giá 
được. Câu hỏi chuẩn bị phải mang tính cơ bản và tính nâng cao, ngoài 
những câu hỏi “Như thế nào?”, cần thiết đưa vào nhiều câu hỏi “Vì 
sao?“, lựa chọn đối tượng HV để hỏi, tạo cho HV có sự tự tin khi phát 
biểu xây dựng bài học. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trình diễn 
PowerPoint là một phương hướng cải tiến việc thiết kế bài học cũng như 
hoạt động dạy học. Tuy nhiên, “giáo án điện tử” không phải là tất cả của 
việc đổi mới phương pháp dạy học. 

2. Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống 

Các phương pháp dạy học truyền thống đặc thù của bộ môn Lịch sử 

như: thuyết trình, tường thuật, miêu tả, đàm thoại, luyện tập luôn là 


8o Ths. Lại Thị Thu Thúy 


những phương pháp dạy học quan trọng trong dạy học Lịch sử. Đổi mới 
phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy 
học truyền thống quen thuộc mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến các 
phương pháp dạy học truyển thống để nâng cao hiệu quả và hạn chế 
nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy 
học này, người GV cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo 
các kỹ thuật dạy học trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, 
chẳng hạn như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình bày, giải thích trong khi 
thuyết trình, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm 
thoại hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập. Tuy nhiên, các phương 
pháp dạy học truyển thống có những hạn chế tất yếu, vì thế cần kết hợp 
sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là những phương 
pháp dạy học và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, chủ động và 
sáng tạo của HV. 


3. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học Lịch sử trong một bài học 


Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi 
mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học 
có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy, việc phối 
hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá 
trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và 
nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm 
đôi và dạy học cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp 
với nhau, mỗi một hình thức có những đặc trưng riêng. Tình trạng độc 
tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp dạy học thuyết 
trình cần được khắc phục, đặc biệt thông qua làm việc nhóm. 

4. Tăng cường tính trực quan, hình ảnh, khả năng gây xúc cảm về các 
sự kiện, hiện tượng, nhân vật Lịch sử đối với học viên 


Trước hết, GV cần phải quan tâm đến sự trình bày sinh động, giàu 
hình ảnh thông qua các phương pháp tường thuật, miêu tả, kể chuyện, 
nêu đặc điểm của nhân vật,.. Bên cạnh đó, GV cần coi trọng việc sử 
dụng khéo léo, hiệu quả các phương tiện trực quan: tranh ảnh, bản đổ, 
lược đổ, sa bàn, mô hình vật thật, phim đèn chiếu, phim video,... 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... ổ1 


GV cần tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng để HV có được phương 
thức lĩnh hội một cách cụ thể, giàu cảm xúc, được trực tiếp quan sát các 
hiện vật, được nghe báo cáo, tiếp xúc, trao đổi với các nhân chứng lịch 
sử,... Điểu này, giúp cho HV như đang “trực quan sinh động” quá khứ 
lịch sử khách quan. 


5. Vận dụng dạy học nêu vấn đề phù hợp và có hiệu quả 


Để phát huy tính tích cực, chủ động của HV trong lĩnh hội tri thức, 
cần vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách 
linh hoạt, trong đó đặc biệt quan tâm đến tổ chức dạy học nêu vấn để. 
Trong tổ chức dạy học nêu vấn để, GV tạo ra tình huống có vấn để, tổ 
chức và hướng dẫn HV giải quyết vấn để. 


Ví như, dạy học mục 2: Hội nshị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
trong bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 
năm 1930 - Lịch sử lớp 12, trong khi tổ chức các hoạt động học tập cho 
HV, GV có thể tạo tình huống có vấn để như sau: Tình trạng hoạt động 
riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau của ba tổ chức Cộng sản có 
ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng nước ta ? Tình trạng chia rẽ 
đó đặt ra yêu cầu gì ? Ai là người có thể đứng ra giải quyết tình trạng đó 
? v.v... Với những câu hỏi đó, tình huống có vấn để đã được đặt ra và 
kích thích HV phải suy nghĩ, tìm tòi để giải quyết trên cơ sở kiên thức đã 
học ở mục trước và nội dung của mục này. 


6. Tổ chức có hiệu quả dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 


Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ là một kỹ thuật dạy học (có sách 
gọi là phương pháp dạy học) hợp tác giúp các thành viên trong nhóm 
chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng 
nhận thức mới. Bằng cách trình bày những điểu đang nghĩ, mỗi HV có 
thể nhận rõ trình độ hiểu biết về chủ để nêu ra, thấy mình cần học hỏi 
thêm những bạn học trong quá trình trao đổi giữa HV, chứ không phải 
chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ GV. 


Thành công của bài học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của 
mọi thành viên, vì vậy dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ còn được gọi là 


82 Ths. Lại Thị Thu Thúy 


phương pháp cùng tham gia, nó như một phương pháp trung gian giữa 
sự làm việc độc lập của từng HV với hoạt động chung của cả lớp. 

Trong hoạt động nhóm, GV cần phải phát huy tư duy tích cực của 
HV. Ý nghĩa quan trọng của phương pháp này là rèn luyện năng lực 
hợp tác giữa các thành viên trong hoạt động học tập. Cần tránh 
khuynh hướng hình thức và để phòng lạm dụng, cho rằng tổ chức hoạt 
động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất của đổi mới phương pháp dạy 
học, hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng tỏ phương pháp dạy học 
càng đổi mới. 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một cách phù hợp và 
hiệu quả 

Để ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có hiệu quả và tránh lạm 
dụng, khi dạy học bộ môn Lịch sử cần chú ý những yêu cầu sư phạm sau: 

- Việc ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử không nhất thiết 
phải tiến hành ở tất cả các chương, bài cụ thể. Điều quan trọng là GV 
cần lựa chọn và xác định nội dung một số bài cụ thể để ứng dụng 
CNTT. Ví dụ, đối với những bài học dạy về các cuộc kháng chiến thì 
cẩn trình bày diễn biến các cuộc kháng chiến, chiến dịch đó trên bản 
đổ, lược đồ, sơ đổ... 


- Việc ứng dụng CNTT còn có thể áp dụng trong các hoạt động 
ngoại khoá kết hợp với bài học nội khoá, ứng dụng trong việc GV tự làm 
các thiết bị dạy học đơn giản như vẽ sơ đổ, đổ thị, xây dựng niên biểu 
trong dạy học Lịch sử. 


- Các nội dung có liên quan đến ứng dụng CNTT cần được nghiên 
cứu kỹ, chọn lọc cẩn thận và gia công về cách thức sử dụng nhằm đảm 
bảo cho HV vừa nắm vững kiến thức của bài học vừa tăng thêm các kỹ 
năng thực hành. 


- Việc ứng dụng CNTT nhằm xóa bỏ phương pháp “độc thoại” thầy 
đọc, trò chép. Nhưng cũng cần lưu ý không biến giờ học thành giờ trình 
chiếu, tránh tình trạng HV chỉ chú ý đến những hình ảnh, tư liệu, đoạn 
phim trong bài giảng, hoặc “mua vuí“ cho HV mà không chú ý đến 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... 83 


phương pháp và các thao tác sư phạm của GV, tránh được những biểu 
hiện lệ thuộc, lạm dụng kỹ thuật, thậm chí phản tác dụng so với những 


yêu cầu giáo dục đã đặt ra. 
8. Kết hợp hoạt động nội khoá và ngoại khoá 


Xuất phát từ mục tiêu giáo dục là nhằm đào tạo con người phát 
triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc nên GV cẩn trang bị cho HV những kiến thức khoa học, hiện đại 
đồng thời cũng phải rèn luyện cho HV kỹ năng vận dụng kiến thức đã 
học vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải chỉ dừng lại ở học thuộc 
lòng, ghi nhớ máy móc. Vì thế, việc đánh giá HV cần dựa vào cả quá 


trình phấn đấu học tập của HV và toàn diện trên nhiều mặt. 


Trước đây, chúng ta thường quan tâm nhiều đến việc đánh giá HV 
trong giờ học nội khoá qua các bài kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra 
thường xuyên. Hiện nay, trong xu hướng đổi mới giáo dục, cần quan 
tâm đúng mức đến việc đánh giá HV trong các giờ ngoại khoá. Thực tế 
cho thấy, trong các giờ hoạt động ngoại khoá, HV rất hào hứng, tích cực, 
những cá tính, phẩm chất, ý thức và khuynh hướng của HV được bộc lộ 
rõ rệt. Từ đó, giúp người GV có đánh giá toàn diện về HV của mình. 

Với môn Lịch sử, có thể tiến hành các hoạt động ngoại khoá như sau: 


- Tổ chức cho HV sưu tầm tài liệu lịch sử để xây dựng thư viện tư 
liệu bộ môn. Tư liệu HV sưu tầm bao gồm những tài liệu sách tham 


khảo, các tư liệu trực quan, các để kiểm tra và đáp án,... 


- Tổ chức các buổi thảo luận theo chủ đề: Đây là dịp để HV củng cố 
những kiến thức đã học, trao đổi tư liệu với nhau và quan trọng hơn là 
HV được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về một vấn để lịch sử. Với 
GV, đây cũng là dịp để GV đánh giá được kiến thức HV nắm đến đâu, 
kịp thời bổ sung những thiếu sót, uốn nắn những lệch lạc. Các chủ để 
thảo luận thường gắn liển với nội dung bài học chính khoá hay những 
vấn đề về lịch sử địa phương. 


- Tổ chức các buổi nói chuyện lịch sử, gặp gỡ các nhân chứng lịch 
sử: thường được tổ chức nhân ngày kỷ niệm lịch sử một sự kiện 


ö4 Ths. Lại Thị Thu Thúy 


quan trọng, một danh nhân, lãnh tụ cách mạng,... Những hoạt động 
này thường có ý nghĩa giáo dục rất lớn, gây được ấn tượng sâu sắc 
trong HV. 

Những bài tập giao cho HV trong các giờ ngoại khoá thường là 
những bài tập phát huy kỹ năng thực hành, vận dụng thực tế. 


9. Hướng dẫn HV tự học 


HV thường ngại học môn Lịch sử vì nội dung kiến thức nhiều, cụ 
thể và chỉ tiết, nên sau mỗi bài giảng, GV cần hướng dẫn cho HV 
phương pháp tự học ở nhà. Có thể tiến hành các bước sau: 

+ Hướng dẫn HV cách học để nắm vững các kiến thức cơ bản của 
bài như lập bảng tóm tắt, bảng so sánh, vẽ sơ đổ, điển vào lược đổ 
trống,... 


+ Giao các bài tập hay các bài thảo luận để HV chuẩn bị với những 


yêu cầu cụ thể. 


+ Giới thiệu các tư liệu tham khảo và yêu cầu HV so sánh đối chiếu 
nội dung kiến thức bài giảng trên lớp với nguồn tư liệu tham khảo đó. 


+ Chuẩn bị bài mới: đọc trước bài mới, tóm tắt những nội dung 


chính hay ghi lại những suy nghĩ về bài mới. 
+ Kiểm tra việc tự học ở nhà của HV trong các giờ dạy tiếp theo. 


Mục tiêu giáo dục của trung tâm GDTX là đào tạo ra những con 
người phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo. Do đó, việc dạy học 
Lịch sử cũng như nhiều bộ môn khác nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn đáp ứng mục 
tiêu giáo dục. 

Việc đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử đang theo hướng 
tích cực và đúng hướng. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, nhất thiết 
đòi hỏi GV phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, phương pháp luận của đổi 
mới phương pháp dạy học để vận dụng vào thực tiễn, đó là “chìa khoá” 
nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trong các trung tâm GDTX 


hiện nay. 


Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử... 85 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Côi, "Những vấn để trong dạy học 
Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay", Tạp chí Nehiên cứu Giáo đục, 
tháng 4, 1991. 


2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, 
Phương pháp dạy học Lịch sử, Tập 1, 2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 
2009. 


3. Phạm Văn Tại, Những biện pháp sư phạm nâng cao chất lượng dạy học 
Lịch sử cho HV THPT khu 0ực miễn núi tỉnh Hà Tây, Luận văn Thạc 
sĩ, 2002. 


4. Nguyễn Thị Thanh Hà, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạu học môn 
Lịch sử lớp 10 trons các Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hà Nội, 
Luận văn Thạc sĩ, 2010. 

5.. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạu 
học 0à kiểm tra đánh siá tôn Lịch sử, Hà Nội, 2009. 


MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI KIỂN TRA ĐÁNH GIÁ 
MÔN LỊPH SỬ TRƯỜNG PHÙ THNG 


TS. Nguyễn Xuân Trường”” 


1. Vai trò, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá 


Kiểm tra đánh giá (KTĐG) có hệ thống và thường xuyên sẽ cung cấp 
kịp thời những thông tin cần thiết về mức độ đạt được trong việc thực 
hiện mục tiêu giáo dục bộ môn, giúp HS tự điều chỉnh hoạt động học, 
giúp GV có những thông tin phản hổi để điều chỉnh và hoàn thiện quá 
trình đạy, từ đó nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường phổ thông. 
KTĐG có vai trò, có ý nghĩa đối với cả GV và HS. KTĐG là một mắt xích 
quan trọng trong đổi mới PPDH. Cụ thể, như sau: 

— Đối uới HS 

Thứ nhất, KTĐG định hướng 0à thúc đấu quá trình học tập của HS: 

Qua KTĐG thông báo cho từng HS biết được trình độ tiếp thu kiến 
thức và những kỹ năng môn học của mình so với yêu cầu của chương 
trình cũng như sự tiến bộ của họ trong quá trình học tập, nhằm thúc đẩy 
tính tích cực, hứng thú học tập. 

KTPG giúp HS phát hiện những thiếu hụt kiến thức, kỹ năng so với 
yêu cầu và nguyên nhân sai sót cần phải bổ sung, điểu chỉnh trong hoạt 
động học. 

Thứ hai, KTĐG là cơ sở để phân loại, xếp loại HS: Công khai hoá các nhận 
định về năng lực và kết quả học tập của mỗi HS để các em nhận ra sự tiến 
bộ, hạn chế của mình. Từ đó, khuyên khích, động viên các em học tập, 


®). Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


88 Ts. Nguyễn Xuân Trường 


có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, kịp thời. Đổng thời, qua đó giáo dục HS 
nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện. 


Thứ ba, KTĐG là thước ảo kết quả học tập của HS trons học tập bộ môn: 
Việc KTĐG thường xuyên (bao gồm KTĐG của GV và hoạt động tự 
KTĐG của HS) tạo nên mối “liên hệ ngược” giúp các em tự điểu chỉnh 
hoạt động học tập của mình, trên các mặt sau: 


Về kiến thức, giúp các em phát hiện những thiếu sót, những “lỗ 
hổng” trong kiến thức và kỹ năng, để kịp thời điều chỉnh phương pháp 
học tập đạt kết quả cao hơn. 


Về kỹ năns, HS có điều kiện rèn luyện các kỹ năng tư duy từ đơn 
giản đến phức tạp: biết tái hiện sự kiện, hiện tượng lịch sử, hiểu sâu sắc 
các sự kiện, hiện tượng lịch sử, qua đó biết tự phân tích, tổng hợp, khái 
quát hoá, rút ra quy luật và bài học lịch sử. 


Về giáo dục, có tác dụng giáo dục rất lớn, góp phần hình thành 
những phẩm chất, ý chí tự giác vươn lên trong học tập; củng cố lòng tự 
tin vào khả năng của mình; tính chủ động, khắc phục sự thụ động chủ 
quan, tự mãn; biết phê phán và biết hợp tác trong học tập,... 

— Đối uới GV 

Một là, giúp GV có những thông tin về mức độ hiểu, nắm vững và 
biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của HS đạt hay chưa đạt so với mục 
tiêu môn học để ra. Từ những “mối lên hệ ngược” này, GV điều chỉnh 
các hoạt động dạy học, tìm ra những biện pháp cải tiến, nâng cao chất 
lượng dạy học. 


Hai là, thông qua KTĐG giúp GV tự đánh giá hiệu quả những cải 
tiến, đổi mới nội dung và phương pháp đạy học của mình. 
2. Về thực trạng kiểm tra đánh giá 

Trong quản lý chỉ đạo, các cấp quản lý giáo dục chưa đánh giá đúng 
tầm quan trọng của đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá đối với tạo động cơ, 
thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, thể hiện : 


Một số định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử... 89 


Về thi, kiểm tra, đánh giá của bộ môn Lịch sử hiện vẫn còn nặng về 
yêu cầu HS học thuộc lòng, nhớ máy móc sự kiện, thời gian; ít yêu cầu ở 
các mức độ cao hơn như hiểu, vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và 
giáo dục tình cảm, thái độ. 


Chưa vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, chưa coi trọng 
đánh giá, giúp đỡ HS học tập thông qua kiểm tra mà chỉ tập trung chú ý 
việc cho điểm bài kiểm tra. Một số GV, nhà trường lạm dụng hình thức 
trắc nghiệm. 


Tình trạng trên đang là một trong những rào cản chính đối việc đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của HS; làm thui chột hứng 
thú và động cơ học tập đúng đắn. 


Tuy nhiên, đã có những GV, nhà trường tích cực và thu được kết 
quả tốt trong đổi mới kiểm tra, đánh giá đồng bộ với cố gắng đổi mới 
phương pháp dạy học nhưng chưa có nhiều và chưa được các cấp quản 
lý giáo dục quan tâm khuyến khích, nhân rộng điển hình. 

3. Về định hướng và yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá bộ 
môn Lịch sử ở trường phổ thông 

- Đổi mới KTĐG bộ môn Lịch sử phải gắn với việc thực hiện cuộc 
vận động “Nói không uới tiêu cực trons thi cử 0uà bệnh thành tích trons siáo 
dục” và gắn với phong trào thi đua “Xâ dựng trường học thân thiện, HS 
tích cực”. Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó GV điều 
chỉnh hoạt động dạy học, giúp đỡ HS phát huy điểm mạnh, khắc phục 
điểm yếu trong học tập; các cấp quản lý cũng điều chỉnh các hoạt động 
đạy và học, kiểm tra đáng giá một cách kịp thời. 


- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng 
đối với HS. 

— Phải đảm bảo sự cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (nhớ, 
hiểu sự kiện, nội dung lịch sử và vận dụng kiến thức đã học để giải 
quyết những vấn để đang học, hoặc thực tiễn đòi hỏi), rèn luyện kỹ 


90 Ts. Nguyễn Xuân Trường 


năng và yêu cầu về thái độ đối với HS và hướng dẫn HS biết tự đánh giá 
kết quả học tập, rèn luyện năng lực tự học và tư duy độc lập. 

- Quán triệt đặc trưng của bộ môn Lịch sử để tăng hiệu quả dạy học. 
Khắc phục tình trạng nặng về kiểm tra ghi nhớ kiến thức một cách máy 
móc (ngày tháng, sự kiện, nhân vật lịch sử...); tắng cường ra đề “mở” 
nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và uận dụng tổng hợp kiến thức để giải 
quyết vấn để; rèn luyện các kỹ năng, tạo điểu kiện cho HS được f# đo 
biểu đạt chính kiến khi trình bày; hiểu biết và tôn trọng các giá trị Lịch sử, 
văn hoá của quê hương đất nước. 


- Coi trọng KTĐG kỹ năng diễn đạt các sự kiện lịch sử bằng lời nói, 
chữ viết; đọc và khai thác sơ đồ, lược đổ, tranh ảnh...; tăng cường rèn 
luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử, sự kiện 
thời sự, rút ra bài học và quy luật lịch sử; bồi dưỡng tình cảm hứng thú 
học tập, thái độ trân trọng và phát huy truyền thống lịch sử của dân tộc, 
của mỗi địa phương. 


- Vận dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG 
phù hợp với thời lượng và tính chất để kiểm tra: 


Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Bao gổm kiểm tra miệng (cho 
điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét) có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc 
trong quá trình dạy học; kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra 1 tiết cần vận 
dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Khi kiểm tra miệng, 
cần chú ý rèn luyện kỹ năng nói, kỹ năng diễn đạt trước tập thể. 


Trong kiểm tra, đánh giá học kỳ cần chú trọng đánh giá kỹ năng 
phân tích, tổng hợp, khái quát hoá kiến thức, rèn luyện khả năng vận 
dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn để trong học tập và thực tiễn, 
đặc biệt chú ý kỹ năng viết, kỹ năng trình bày một vẫn để. 

Khuyến khích vận dụng các hình thức kiểm tra đánh giá thông qua 
các hoạt động học tập ngoài lớp học của HS như bài tập nghiên cứu nhỏ, 
dựa trên các hoạt động sưu tầm; tham quan thực địa, bảo tàng; vẽ bản 
đồ, làm đổ dùng dạy học ...và lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong 
lớp học. 


Một số định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử... 91 


Tổ chức xây dựng để kiểm tra theo ma trận để đảm bảo sự cân đối 
nội dung kiến thức, mức độ kiến thức, phù hợp với đối tượng HS và 


mục đích của kiểm tra, đánh giá. 
Khi xây dựng ma trận đề kiểm tra cần chú ý: 
Thực hiện đúng quụ trình biên soạn đề kiểm tra 


Đánh giá kết quả học tập của HS là một hoạt động rất quan trọng 
trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập 
và xử lý thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của 
HS nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của GV, các giải 
pháp của các cấp quản lý giáo dục và cho bản thân HS, để HS học tập 
đạt kết quả tốt hơn. 


Đánh giá kết quả học tập của HS cần sử dụng phối hợp nhiều công 
cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong 
những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập 
của HS. 


Để biên soạn để kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 
Xác định mục đích của đề kiểm tra 


Để kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của HS 
sau khi học xong một chủ để, một chương, một học kì, một lớp hay một 
cấp học nên người biên soạn để kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc 
kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và thực tế 
học tập của HS để xây dựng mục đích của để kiểm tra cho phù hợp. 


Mục tiêu của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp cho HS 
có được những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử 
thế giới; góp phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học; giáo dục 
lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng; bổi 
dưỡng các năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong 
đời sống xã hội. 


Môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp HS đạt được : 


92 Ts. Nguyễn Xuân Trường 


Về kiến thức 

Nắm vững sự kiện lịch sử tiêu biểu, những bước phát triển chủ yếu, 
những chuyển biến quan trọng của Lịch sử thế giới từ thời nguyên thuỷ 
đến nay. Chú trọng đến những nội dung quan trọng nhất để hiểu biết về 
quá trình phát triển của lịch sử loài người, những nền văn minh, những 
mô hình xã hội tiêu biểu, lịch sử các nước trong khu vực và các sự kiện 
lịch sử thế giới có ảnh hưởng lớn, liên quan đến Lịch sử nước ta. 


Hiểu biết về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc 
đến nay, trên cơ sở nắm vững những sự kiện tiêu biểu của từng thời kì, 
những chuyển biến lịch sử và sự phát triển hợp quy luật của lịch sử dân 
tộc trong sự phát triển chung của thế giới. 


Hiểu biết về một số nội dung cơ bản, cần thiết về nhận thức xã hội 
như : kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu 
hệ thống xã hội, vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong 
tiến trình lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân, nguyên 
nhân và động lực tạo ra các chuyển biến Lịch sử, quy luật vận động của 
Lịch sử... 


Về kỹ năng 
Hình thành các kỹ năng cần thiết trong học tập bộ môn như : 


+ Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời 
gian (đồng đại, lịch đại). 

+ Làm việc với SGK và các nguồn sử liệu. 

+ Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, đánh giá các sự kiện, hiện 
tượng, nhân vật lịch sử. 

Bồi dưỡng năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề 
trong học tập lịch sử (điều tra, thu thập, xử lý thông tin, nêu dự kiến giải 
quyết vấn để, tổ chức thực hiện dự kiến, kiểm tra tính đúng đắn của kết 
quả, thông báo, trình bày về kết quả, vận dụng kiến thức đã học vào 
thực tế đời sống và để tiếp nhận kiến thức mới...). 

Hình thành năng lực tự học, tự làm giàu tri thức lịch sử cho HS 
thông qua các nguồn sử liệu khác nhau (đã có và phát hiện mới). 


Một số định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử... 93 


Về thái độ 

Có tình yêu quê hương, đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lòng 
tự hào dân tộc, có thái độ trân trọng đối với các di sản lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc. 

Trân trọng nến văn hoá của các dân tộc trên thế giới, có tỉnh thần 
quốc tế chân chính, vì hoà bình, tiến bộ xã hội. 

Có niểm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn 
minh của lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc. 

Có những phẩm chất cần thiết nhất của người công dân: thái độ tích 
cực trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nước - cộng 
đồng; yêu lao động; sống nhân ái, có kỷ luật, tôn trọng và làm theo luật 
pháp, đoàn kết dân tộc và quốc tế... 

Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra có các hình thức sau: 

1) Để kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 


3) Để kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự 
luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 


Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một 
cách hợp lý các hình thức, sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc 
trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điểu kiện để đánh giá kết quả 
học tập của HS chính xác hơn. 

Nếu để kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên cho HS làm bài kiểm 
tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần 
tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rổi mới cho HS 
làm phần tự luận. 

Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến 

thức chính cần đánh giá, một chiểu là các cấp độ nhận thức của HS theo 


94 Ts. Nguyễn Xuân Trường 


các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp 
độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao). 

Những lưu ý khi thiết lập ma trận để kiểm tra: 

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong 


chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân 
phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác. 


+ Mỗi một chủ để (nội dung, chương...) đều phải có những chuẩn 
đại diện được chọn để đánh giá. 


+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ để (nội dung, chương...) 
tương ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành 
cho chủ đề (nội dung, chương...) đó. Nên để số lượng các chuẩn kỹ 
năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 


- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ để (nội dung, 
chương...): 


Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng 
của mỗi chủ để (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng 
quy định trong phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm 
cho từng chủ để. 


- Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 


Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm 
cho mỗi chuẩn cần đánh giá, Ở mỗi chủ để, theo hàng. Giữa ba cấp độ: 
nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với 
chủ để, nội dung và trình độ, năng lực của HS. 


+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở ba cấp độ nhận thức để quyết 
định số điểm và câu hỏi tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng trắc 
nhiệm khách quan phải có số điểm bằng nhau. 

+ Nếu để kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 
và tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗi một hình thức 
sao cho thích hợp. 


Một số định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử... 95 


Biên soạn câu hỏi theo ma trận 


Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: môi 
câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn để, khái niệm; số lượng 
câu hỏi và tổng số câu hỏi do ma trận để quy định. 


Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi 
thoả mãn các yêu cầu sau (ở đây trình bàu 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều 
trons các đề kiểm tra): 

q. Các yêu cầu đối uới câu hỏi có nhiều lựa chọn 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra để kiểm tra về mặt trình 
bày và số điểm tương ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn để cụ thể; 

4) Không trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong SGK; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi HS; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những HS không nắm 
vững kiến thức; 


7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức 
sai lệch của HS; 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của 
các câu hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của 
câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 


11) Không đưa ra phương án “lất cả các đáp án trên đều đúng” 
hoặc “không có phương án nào đúng”. 


b. Các yêu cẩu đối uới câu hỏi tự luận 


1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 


96 Ts. Nguyễn Xuân Trường 


2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra để kiểm tra về mặt trình 
bày và số điểm tương ứng; 

3) Câu hỏi yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vào các tình 
huống mới; 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cẩn đo; 


5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dân cụ thể về 
cách thực hiện yêu cầu đó; 


6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của HS; 

7) Yêu cầu HS phải am hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, 
thông tin; 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyển tải được hết những 
yêu cầu của cán bộ ra để đến HS; 

9) Câu hỏi nên nêu rõ các vấn đề: độ dài của bài luận; mục đích bài 
luận; thời gian để viết bài luận; các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu HS nêu quan điểm và chứng minh cho 
quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của HS sẽ được đánh 
giá dựa trên những lập luận logic mà HS đó đưa ra để chứng minh và 
bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan 
điểm đó. 

Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 


Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài 


kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu: 
— Nội dung: khoa học và chính xác; 
- Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dê hiểu; 


- Phù hợp với ma trận để kiểm tra. 


Một số định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử... 97 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bổi dưỡng GV 0à cán bộ quản lú uề biên 
soạn đề kiểm tra uà xâu dựng thư uiện câu hỏi môn Lịch sử, 2010. 

2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạy học Lịch sử, Nxb Đại 
học Sư phạm, Hà Nội. 

3... Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ yếu hội thảo đổi mới kiểm tra đánh siá thúc 
đấu đối mới phương pháp dạy học, 2008. 

4. Nguyễn Xuân Trường, Câu hỏi oà bài tập theo mma trận để, Nxb Giáo dục 
Việt Nam, 2011. 

5.. Nguyễn Xuân Trường, Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử, Nxb 
Giáo dục Việt Nam, 2012. 


VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRŨNG DẠY HỌC LỊPH SỬ 
TRƯỜNG TRUNG HC PHỮ THÔNG. 
THỰC TRẠNG VÀ GIAI PHÁP 


TS. Nguyễn Thị Bích” 


1. Đặt vấn đề 


Thực hiện Quyết định số 16/2006/QOĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 về đổi 
mới chương trình, SGK ở trường THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 
GD&ĐT) đã ban hành nhiều quyết định chỉ đạo công tác đổi mới KTĐG 
qua hệ thống các văn bản pháp quy, trong đó đáng chú ý là một số các 
văn bản sau: Quyết định số 40/2006/QĐÐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 ban 
hành quy chế đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm cho HS THCS và 
THPT; Quyết định số 51/2008/QĐÐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại số 40/2006/QĐÐ- 
BGDĐT; Quyết định số 08/2008/QĐÐ-BGDĐT ngày 06/03/2008 ban hành 
Quy chế thi Tốt nghiệp THPT; Công văn số 9550/QĐ-BGDĐT- 
KTKĐCLŒD ngày 13/10/2008 về việc cấu trúc để thi và hình thức thi Tốt 
nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009; Thông tư số 
04/2009/QĐ-BGDĐT ngày 12/03/2009 ban hành quy chế thi Tốt nghiệp 
THPT; Thông tư số 05/2010/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2010 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều thông tư số 04/2009/QĐ-BGDĐT; Chỉ thị số 
3399/CT-BGDĐT tháng 8/2010 Hướng dẫn chỉ tiết việc biên soạn để 
kiểm tra theo tỉnh thần đổi mới. 


Những định hướng chỉ đạo trên của Bộ GD&ĐT đã góp phần đưa 
công tác đánh giá kết quả học tập (KOHT) của HS trong nhà trường phổ 


®. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


100 Ts. Nguyễn Thị Bích 


thông nước ta vừa dần tiếp cận những thành tựu hiện đại về khoa học 
đánh giá của thế giới vừa đáp ứng đúng đòi hỏi của thực tiễn KTĐG 
trong dạy học. Để triển khai việc đổi mới đánh giá KOHT của HS, Bộ 
GD&ĐT đã quy định một số vấn để cụ thể, như xác định rõ mục đích 
của đánh giá (nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương 
pháp dạy học (PPDH) và các hoạt động giáo dục, đánh giá chất lượng 
toàn diện đối với HS); các phương pháp đánh giá (chủ yếu là quan sát, 
nhận xét quá trình học tập, trắc nghiệm qua bài kiểm tra và khuyến 
khích khả năng tự đánh giá của HS); hình thức đánh giá bao gồm đánh 
giá thường xuyên (thực hiện qua quan sát HS học tập và hoạt động hàng 
ngày, kiểm tra miệng, viết và thực hành) và đánh giá định kì, đánh giá 
tổng kết; quy định thang đánh giá định khoảng (từ 0 đến 10, xếp theo 
các loại Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém); chuẩn đánh giá (căn cứ vào 
chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học). Đồng thời, Bộ 
GD&ĐT còn có công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, trong 
đó nhân mạnh việc đảm bảo cân đối giữa các yêu cầu kiểm tra kiến thức, 
rèn luyện kỹ năng, thái độ đã quy định trong chương trình môn học, 
hướng dẫn HS biết tự KTĐG kết quả học tập của mình, ra để theo 
hướng “mở” nhằm hướng tới việc đánh giá toàn diện năng lực của HS. 
Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo việc biên soạn tài liệu tham khảo, tổ chức tập 
huấn cho cán bộ quản lý, GV cốt cán kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc 
nghiệm, câu hỏi tự luận và quy trình ra để kiểm tra... 


Trong QTDH, KTĐG KOHT của HS là khâu cuối cùng đóng vai 
trò quan trọng vừa kiểm chứng kết quả dạy học theo mục tiêu đặt ra 
vừa điểu chỉnh việc dạy và học. Đối với dạy học nói chung, dạy học 
bộ môn Lịch sử nói riêng, KTĐG KOHT của HS có ý nghĩa lớn về mặt 
giáo dưỡng (củng cố kiến thức), giáo dục tư tưởng tình cảm và hình 
thành phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng thực hành cho HS. 
Nó là “quá trình thu thập 0à xử lý những thông tín uề tình hình lĩnh hội 
kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của 
HS... so uới mục tiêu, yêu cẩu học tập. Sự hiểu biết các nguyên nhân uà ảnh 
hưởng tình hình học tập của HS giúp GV có những biện pháp sư phạm thích 
hợp nhằm nâng cao chất lượng bài học 0à giúp các em học tập ngày càng 


Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch sử... 101 


tiến bộ hơn “1. Thành quả của việc dạy học luôn được phản ánh rõ nét 
ở chất lượng đầu ra, trong đó đánh giá vừa là sự phản ánh vừa có 
ảnh hưởng quan trọng quyết định đến sự thành công này. KTĐG 
KOHIT của HS liên quan trực tiếp đến cách dạy của GV và cách học 
của HS. Cho nên, đi cùng với việc thay đổi một chương trình giáo dục 
đều phải coi trọng đổi mới đánh giá “Thay đối một chương trình hoặc 
những kĩ thuật giảng dạu mà không thay đổi hệ thống đánh siá, chắc chắn sẽ 
không xác định đúns kết quả học tập. Thay đối hệ thống đánh siá mmà không 
thay đối chương trình giảng dạy có thể có một tiếng 0uang đến chất lượng 
học tập hơn là làm một sự sửa đối chương trình mà không sờ đến kiểm tra, 
đánh giá, thi cử”), 


Sau sáu năm thực hiện chương trình và SGK mới, việc KTĐG KOHT 
Lịch sử của HS ở trường THPT đã đạt được kết quả như thế nào? 
Những vấn để còn tổn tại là gì? Cần tiếp tục đổi mới KTĐG KOHIT của 
HS theo hướng nào? Đây vẫn là những vấn để được các nhà giáo dục và 
dư luận xã hội quan tâm trong bối cảnh chất lượng môn học Lịch sử còn 


nhiều bất cập hiện nay. 
2. Thực trạng việc KTĐG trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 
2.1. Những ru điễm 


— Nhà trường phổ thông đã thực nghiêm túc các uăn bản chỉ đạo uê đánh 
siá. Từ năm 2006, cùng với việc thực hiện đổi mới dạy học Lịch sử theo 
chương trình, SGK mới ở cấp THPT, nội dung các văn bản chỉ đạo về 
đổi mới KTĐG đã được các cán bộ quản lý ở trường phổ thông triển 
khai cụ thể đến tổ chuyên môn và từng GV bằng sự chỉ đạo trực tiếp 
hoặc bằng văn bản. Các trường đã tạo điểu kiện để GV được tham dự 
các lớp tập huấn về đổi mới đánh giá theo yêu cầu do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Điểm mới và là mục đích 


®. Hội Giáo dục Lịch sử (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) - Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đối mới uiệc dạu học Lịch sử “lấy học sinh làm trung tâm”, NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 1996. 

2® Mục tiêu giáo dục 0à uà kế hoạch hoá sự đánh giá, Viện Nghiên cứu Đại học và 
Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1991. 


102 Ts. Nguyễn Thị Bích 


quan trọng nhất của hoạt động đánh giá KOHT của HS theo chương 
trình mới là nhằm so sánh năng lực của các em với yêu cầu cần đạt quy 
định trong chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Thông qua các văn bản 
chỉ đạo và các đợt tập huấn này, nhìn chung cán bộ quản lý và GV đã 
nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề đánh giá và bước đầu tiếp 
cận với những đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp đánh giá 
để từ đó điều chỉnh hoạt động dạy học. GV đã hiểu được chuẩn kiến 
thức, kỹ năng, xác định đúng chuẩn là cơ sở để biết cách sử dụng chuẩn 
trong đánh giá KOHT của HS. 


- GV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện chủ trương 
đổi mới toàn diện từ nội dung đến hình thức và phương pháp KTĐCG. 


Về nội dưng KTĐG: Căn cứ vào nhiều nguồn khác nhau như chuẩn 
kiến thức, kỹ năng, SGK, sách GV, sách bài tập... và đối tượng HS, loại 
hình kiểm tra (thường xuyên hay định kì, tổng kết, GV đã lựa chọn nội 
dung KTĐG nhằm vừa đảm bảo tính toàn điện của nội dung dạy học 
(kiểm tra kiên thức cơ bản, đánh giá thái độ, kỹ năng thực hành bộ môn) 
vừa thực hiện đúng mục tiêu của KT ĐG. 


Về hình thức, phương pháp đánh siá: GV đã kết hợp sử dụng đa dạng 
các hình thức KTĐG, chủ yếu là đánh giá thường xuyên (kiểm tra 
miệng, kiểm tra 15 phút), đánh giá định kì (kiểm tra viết 1 tiết giữa kì và 
kết thúc học kì) và đánh giá tổng kết (thi Tốt nghiệp). Như vậy, có thể 
thấy các hình thức KTĐG được sử dụng đa dạng hơn, trong đó có kết 
hợp nhiều hình thức đánh giá qua quan sát thái độ học tập của HS ở 
trên lớp, kiểm tra khả năng diễn đạt nói, viết, kiểm tra khả năng thực 
hành bằng nhận xét qua các hổ sơ học tập, làm việc nhóm và trao đổi, 
tham khảo với ý kiến đánh giá của các GV khác. Đồng thời, còn kết hợp 
sử dụng nhiều công cụ đánh giá: câu hỏi trả lời miệng, phiếu học tập, 
các để kiểm tra viết. Trong đó, công cụ để kiểm tra cũng có những thay 
đổi, sử dụng cả hình thức câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong kiểm tra 
miệng và kiểm tra viết. Trong kiểm tra viết, GV đã chú ý đên việc xây 
dựng ma trận đề kiểm tra đối với các đề kiểm tra từ 1 tiết. Phối hợp các 
hình thức, phương pháp kiểm tra thể hiện tính toàn diện và đa dạng 


Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch sử... 103 


nhằm đánh giá đúng KOHT hay nói cách khác là năng lực của HS trong 
quá trình học tập. 


— KTĐG KQHIT Lịch sử của HS đã thu được nhiều kết quả. Trong đánh 
giá KOHT Lịch sử của HS, GV không chỉ quan tâm đến điểm số, xếp loại 
mà đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc đánh giá các kỹ năng học tập 
của các em. Ý thức được cẩn giảm áp lực của điểm số vì điểm số chỉ có 
tác dụng khi xếp loại học lực trong đánh giá (cả kiểm tra thường xuyên 
và kiểm tra định kì), khi đánh giá, GV đã tăng cường nhận xét, giúp HS 
nhận thức đúng những yếu kém, sai lệch của mình trong học tập để 
khắc phục. Bên cạnh đó, GV đã chú ý tạo điểu kiện để HS tự đánh giá 
thông qua các hình thức nhận xét, tự chấm điểm đánh giá bài làm của 
mình, đánh giá về bài làm của bạn dựa trên thang điểm mà GV quy 
định... 


2.2. Một số tổn tại 


— Nhận thức của của GV oề ai trò của KTĐG và đối mới KTĐG còn chưa 
đâu đủ. Trong các yếu tố của QTDH, mục tiêu là yếu tố quan trọng đầu 
tiên và đánh giá là yếu tố cuối cùng kiểm chứng kết quả của QTDH để 
ra có đạt được hay không để tiếp tục có những điều chỉnh kịp thời. Xác 
định đúng mục tiêu học tập ở từng bài, từng chương là cơ sở để xác 
định đúng mục đích của việc KT, ÐG, đảm bảo tính toàn diện trong 
đánh giá. Trong đánh giá KOHT Lịch sử của HS, mặc dù GV đã nhãn 
mạnh đến việc đánh giá toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, 
song trên thực tế vẫn thiên về đánh giá kiến thức học thuộc lòng, ghi 
nhớ, tái hiện sự kiện hoặc vận dụng kiến thức ở các tình huống quen 
thuộc, tương đối đơn giản, ít gắn với cuộc sống thực và ít chú trọng 
đánh giá về kỹ năng, thái độ tình cảm của HS đối với môn học. Điều này 
phản ánh việc GV chưa quan tâm đúng mức đến hình thành mục tiêu 
học tập cho HS ở mỗi bài, mỗi chương... tạo cơ sở cho việc thực hiện 
khâu đánh giá chính xác năng lực của HS. 


- Việc đổi mới KT, ĐG uẫn mang nặng tính hình thức,chạy theo thành 
tích, nặng uê điểm số, uê đánh giá định kì, tổng kết. Thông thường, đánh 
giá KQHT của HS được triển khai theo một quy trình gồm ba bước: thu 
thập thông tin để đánh giá (xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn 


104 Ts. Nguyễn Thị Bích 


chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đánh giá, lựa chọn phương pháp, thiết kế 
công cụ đánh giá); xử lý và phân tích thông tin đã thu thập được (chấm 
điểm, nhận xét năng lực và thái độ học tập, thống kê điểm trung bình, 
xếp loại lực học...); ra quyết định đánh giá (phân tích, giải thích hiện 
trạng học tập, sửa chữa những sai lầm của HS, điều chỉnh hoạt động 
dạy của GV, hoạt động học của HS, ra các quyết định (lên lớp hay ở lại, 
thi lại, khen thưởng)) và thông báo kết quả KOHT của HS cho phụ 
huynh, nhà trường, quản lý cấp trên... Lý luận này GV chưa được 
trang bị và có nhận thức đầy đủ, nên GV khi thực hiện khâu đánh giá 
chưa nghiêm túc. 


Thực tế hiện nay trong KTĐG KOHIT Lịch sử của HS ở trường 
THPT, GV vẫn chú trọng đánh giá bằng điểm số để xếp loại HS, làm cho 
áp lực về điểm số vẫn chi phối thầy - trò - phụ huynh, dẫn đến bệnh 
thành tích và tình trạng quá tải trong dạy học của nhà trường và của HS. 
KTEG chưa đánh giá đúng thực trạng dạy và học cũng như nhận thức 
của HS về Lịch sử. Tình trạng điểm tổng kết môn Lịch sử của HS trong 
học bạ cũng như trong các kỳ thi tốt nghiệp thì vẫn rất cao, song hiểu 
biết của HS về Lịch sử còn hạn chế, mà điểm hình là ở kỳ thi Đại học 
năm 2011- 2012 với hàng ngàn điểm 0 môn Sử. Cùng với đánh giá bằng 
điểm số, GV đã chú ý đến việc đánh giá bằng nhận xét, tuy nhiên các 
đánh giá này còn mang tính chủ quan... Nguyên nhân chủ yếu là do 
chưa xây dựng được những tiêu chí rõ ràng và chính xác khi đánh giá. 
Cho nên, trong đánh giá, GV quan tâm chủ yêu đến đánh giá định kì, 
đánh giá tổng kết mà chưa chú trọng đánh giá quá trình. Xét trong cả 
quá trình học tập của HS, đánh giá thường xuyên hay đánh giá định kì, 
đánh giá tổng kết đều có mối liên hệ mật thiết nhằm đánh giá liên tục cả 
quá trình học tập của HS. Đánh giá định kì, đánh giá tổng kết chỉ diễn ra 
tại những thời điểm nhất định không thay đổi của kì học, năm học (giữa 
kì, cuối kì, cuối năm) không thể theo dõi toàn diện quá trình học tập 
hàng ngày của HS. Do đó, GV cần ý thức đúng và phải coi trọng đánh 
giá quá trình thường xuyên mới có thể theo dõi và đánh giá chính xác 
được kết quả quá trình học tập của HS. 

Xét uề nội dung đánh giá cũng đã có nhiều điểm mới. Trong nội dung 
đánh giá, điểm mấãu chốt nhất là GV phải hiểu và lựa chọn đúng nội 


Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch sử... 105 


dung nào phù hợp với chuẩn đánh giá theo mức độ năng lực của HS. 
Thực tế cho thấy, GV còn lúng túng và chưa có sự đồng thuận trong việc 
đánh giá năng lực học tập của HS theo cái gì? Theo chuẩn kiến thức, kỹ 
năng hay theo nội dung SGK? Cho nên, mới có tình trạng cùng một nội 
dung học tập nhưng mức độ kiểm tra của GV với đối tượng HS có độ 
khó khác nhau. 


Xét về công cụ KTĐG của GV còn đơn điệu, chủ yếu là đề kiểm tra 
tự luận đối với để kiểm tra viết, trắc nghiệm hoặc phiếu học tập, câu hỏi 
miệng đối với kiểm tra thường xuyên. Năng lực biên soạn đề kiểm tra 
theo ma trận của GV còn tương đối hạn chế. Việc xây dựng để kiểm tra 
theo ma trận được triển khai thực hiện từ năm học 2010 — 2011, tuy 
nhiên trên thực tế khi ra để kiểm tra, ma trận để được GV xây dựng chỉ 
mang tính hình thức, chưa thực hiện nghiêm túc các bước trong quy 
trình thiết lập để kiểm tra, đặc biệt còn lúng túng trong khâu chọn 
chuẩn kiến thức, kỹ năng và mức độ đánh giá giữa chuẩn nhận biết, 
thông hiểu và vận dụng phù hợp với trình độ nhận thức của HS cũng 
như còn bỏ qua khâu xem xét để điều chỉnh để kiểm tra trước khi sử 
dụng để... 


Trong dạy học nói chung, dạy học Lịch sử nói riêng, KTĐG thường 
diễn ra qua ba hoạt động, mỗi hoạt động đều có vai trò nhất định và có 
mối liên hệ với nhau nhằm thực hiện đúng chức năng của việc đánh giá, 
đặc biệt trong hoạt động thứ ba là ra quyết định đánh giá và thông báo 
kết quả KOHT của HS cho phụ huynh, nhà trường, quản lý cấp trên... 
Tuy nhiên, hoạt động này chưa được chú ý đúng mức. Cụ thể, GV khi 
phân tích hiện trạng KOHT của HS thường chú ý đến điểm kiểm tra 
thường xuyên và định kì hơn là những nhận xét sự tiến bộ hàng ngày 
của HS; GV có tạo điểu kiện cho HS tự đánh giá nhưng lại không sử 
dụng kết quả đó vào xếp loại học tập của HS dẫn đến việc tự đánh giá 
chỉ mang tính hình thức, ít có tác dụng khuyến khích HS tích cực tự 
đánh giá. Hay việc xử lý kết quả kiểm tra để cải thiện thành tích học tập 
ngay sau giai đoạn được đánh giá thường diễn ra chậm hơn nhiều so với 
tiến trình lên lớp, cho nên cũng không có tác dụng cải thiện KOHT ngay 
giai đoạn giáo dục đang đánh giá. Định hướng chỉ đạo đánh giá xếp loại 


106 Ts. Nguyễn Thị Bích 


HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo là “đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ 
năns 0à tuêu cẩu thái độ của chương trình siáo dục các môn học” nhưng trên 
thực tế cán bộ quản lý, GV lại chưa hiểu thấu đáo vấn đề. Vì vậy, nhìn 
chung GV chưa thành thạo trong việc phân biệt và xác định chuẩn kiến 
thức, kỹ năng cần đạt đối với HS; kỹ thuật xác định mức độ cần đạt của 
một chuẩn; kỹ thuật biên soạn câu hỏi và bài tập để đo với mức độ của 
chương trình đặt ra. Để kiểm tra được xây dựng về cơ bản chưa dựa 
vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, cho nên KOHT Lịch sử của HS giữa các 
vùng miền, giữa các tỉnh, giữa các trường, thậm chí giữa các lớp trong 
cùng trường cũng khó có thể so sánh. 

3. Những giải pháp tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học 

Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay 


KTĐG kết quả học tập của HS nói chung nhằm hướng tới đánh giá 
chính xác năng lực học tập của các em, đòi hỏi phải dựa trên những tiêu 
chí nhất định và thực hiện trong cả quá trình chứ không phải chỉ ở đánh 
giá định kì hay tổng kết. Cho nên, từ thực trạng KTĐG KOHIT Lịch sử 
của HS ở trường THPT hiện nay chúng tôi thấy rằng cẩn tiếp tục thực 
hiện các giải pháp đổi mới nhằm đem đến sự thành công cho chương 
trình SGK hiện hành. 


* Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự điều chỉnh Quy chế 
KTĐG. Cụ thể, cần có Quy định về tiêu chí cụ thể cho từng mức thang 
điểm chấm và thang nhận xét để đảm bảo có sự hiểu biết thống nhất, 
đánh giá được thực chất năng lực HS, tránh sự chủ quan, tùy tiện của 
GV. Phải có quy chế kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết 
trong việc xếp loại học lực của HS. Bộ phải ban hành và có hướng dẫn 
GV đánh giá KOHT của HS dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu 
cầu mức độ phân bổ phù hợp của chương trình giáo dục phổ thông, 
trong đó coi trọng cả ba giai đoạn thu thập thông tin, xử lý thông tin và 
điểu chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. 

* Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của 
cán bộ quản lý giáo dục, GV, cha mẹ HS và HS về việc hình thành động 
cơ học tập đúng đắn cho các em, giảm áp lực đánh giá điểm số để tránh 


Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch sử... 107 


gây sự quá tải không đáng có trong nhà trường, tăng cường đánh giá 
bằng nhận xét về năng lực học tập thực sự và giúp HS khắc phục những 
hạn chế, sai lầm trong học tập. Coi trọng đánh giá kỹ năng diễn đạt các 
sự kiện, hiện tượng... bằng lời nói và chữ viết, kỹ năng thực hành bộ 
môn (đọc, khai thác và phân tích sơ đồ, lược đổ, bản đổ..., kỹ năng phân 
tích, bình luận, đánh giá các sự kiện lịch sử). 


* Thứ ba, kết hợp nhiều hình thức, phương pháp đánh giá trong cả 
đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Trong dạy học Lịch sử, điểu 
quan trọng hơn hết là giúp cho HS nắm bắt được các quy luật Lịch sử để 
hiểu và vận dụng trong thực tiễn. Cho nên, bên cạnh các phương pháp 
đánh giá truyền thống, cần bổ sung những phương pháp đánh giá mới 
như đánh giá bằng Hồ sơ học tập, coi trọng và kết hợp kết quả tự đánh 
giá của HS với kết quả đánh giá xếp loại của GV nhằm giúp các em tự 
tin, hứng thú tham gia vào quá trình đánh giá. 


* Thứ tư, tiếp tục cải tiến mạnh mẽ khâu ra để. Đề kiểm tra chính là 
thước đo phản ánh việc dạy cũng như trình độ năng lực của GV và việc 
học của HS. Cho nên, trong KTĐG, ra để là khâu quyết định kết quả của 
việc KTĐG trong dạy học “theo kinh nghiệm của Sinsapore, để chuyển đối 
hiệu quả từ một nền siáo dục “thuộc lòng” qua một nền giáo dục tạo ra con 
người có nhân cách, có tri thức, có kĩ năng, biết cách tự học 0à nghiên cứu suốt 
đời thì then chốt uà quan trọng nhất là thaụ đổi cách ra đề thi. Singapore đã ra 
đề theo hướng đòi hỏi học sinh phải uận dụng các tri thức, kĩ năng đã được học 
để làm bài, còn nếu chỉ học thuộc lòng thì không làm được “®). 


* Thứ năm, sử dụng kết hợp kết quả của tất cả các loại hình đánh giá 
và phương pháp đánh giá trong việc phân tích, xếp loại học lực của HS. 
Coi trọng việc điểu chỉnh hoạt động dạy của GV và hoạt động học của 
HS để cải thiện chất lượng học tập một cách kịp thời. 


* Thứ sáu, xây dựng định hướng KTĐG theo hướng phát triển năng 
lực của HS nhằm đáp ứng đòi hỏi của việc đổi mới giáo dục sau năm 


) Nguyễn Thiện Nhân, Mười năm tới, giáo dục Việt Nam sẽ khác, Vietnamnet.vn 
/giaoduc, 26/7/2006. 


108 Ts. Nguyễn Thị Bích 


2015 theo hướng cơ bản, hiện đại, chuẩn hoá, phân hoá, mở, phân 
luồng, liên tục và liên thông, tích hợp để phát triển năng lực của HS. 
Quan điểm phát triển năng lực có liên quan chặt chẽ đến việc xác định 
nội dung dạy học, định hướng về PPDH và KTĐG. Nó đòi hỏi nội 
dung đạy học được lựa chọn đưa vào chương trình không chỉ là những 
nội dung chuyên môn, khoa học thuần túy mà cần chú trọng hơn đến 
những nội dung có tính thực hành vận dụng nhằm hình thành phương 
pháp, cách thức hành động và phát triển cá tính người học. Các PPDH 
được sử dụng một cách đa dạng nhằm phát triển năng lực hành động 
của người học. Do đó, việc đánh giá theo năng lực nhãn mạnh trọng 
tâm của đánh giá không phải là khả năng tái hiện kiến thức mà quan 
trọng là khả năng vận dụng kiến thức trong những tình huống cụ thể 


của cuộc sống. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hội Giáo dục Lịch sử (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) - Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, Đối mới uiệc dạy học Lịch sử “lấy học sinh 
làm trung tâm”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996. 

2. Mục tiêu giáo dục uà 0à kế hoạch hoá sự đánh giá, Viện Nghiên cứu 
Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1991. 


SỬ DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ BỐC KHI DẠY BÀI 
“CÁ0H MẠNG TƯ SẮN PHÁP CUỐI THỂ KÍ XI, 
LỨP 10 THPT NHẰM NÂNG PA0 HIỆU QUÁ BÀI HỤC 


TS. Nguyễn Văn Ninh ˆ 


Đặt vẫn đề 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc là một trong những biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông. Trong dạy học 
Lịch sử, tư liệu lịch sử gốc giữ một vị trí và ý nghĩa quan trọng. Đó là 
nguồn kiến thức giúp HS có biểu tượng chân thực, sinh động, cụ thể về 
các sự kiện, hiện tượng lịch sử, tránh việc “hiện đại hóa lịch sử”, là minh 
chứng, luận cứ xác thực nhất mà lịch sử để lại. Quá trình làm việc độc 
lập với các tư liệu lịch sử gốc, các kĩ năng học tập, phương pháp học 
tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu của HS sẽ được hình thành và phát 
triển. Mặt khác, việc sử dụng tư liệu gốc còn làm cho bài giảng của GV 
thêm sinh động, hấp dẫn, và phát huy được tính tích cực, độc lập suy 
nghĩ của HS. Từ đó giúp các em nắm vững, nhìn nhận các sự kiện hiện 
tượng lịch sử một cách chính xác, khoa học và sâu sắc. Cách mạng tư 
sản Pháp cuối thế kỉ XVIH là cuộc cách mạng có vị trí, ảnh hưởng sâu 
sắc trong lịch sử thế giới. Cuộc cách mạng này đã được đưa vào 
chương trình Lịch sử lớp 10 THPT (chương trình chuẩn) với dung 
lượng là 2 tiết. Để có thể giúp HS hiểu một cách sâu sắc và có thể đánh 
giá chính xác cuộc Cách mạng tư sản này đối với lịch sử nhân loại, GV 
có thể sử dụng nguồn tư liệu Lịch sử gốc để hướng dẫn HS khai thác 
trong bài học. 


Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


110 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


Nội dung 


1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò, ý nghĩa của tư liệu lịch sử 
gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông 

* Khái tiệm 

Lênin trong bài “Thống kê học và xã hội học” đã chỉ ra rằng “các kết 
luận của các công trình nghiên cứu khoa học chỉ đúng đắn khi chúng 
được dựa trên nền tảng toàn bộ các sự kiện chính xác và không thể chối 
cãi được và được sắp xếp trong sự toàn vẹn của chúng, trong mối liên hệ 
và phụ thuộc khách quan của chúng”. Theo Lênin, tư liệu gốc chính là 
nền tảng toàn bộ các sự kiện chính xác, là cơ sở, căn cứ, minh chức xác 
thực của Lịch sử. 


Trong bài viết “Về việc sử dụng các tài liệu gốc trong giảng dạy Lịch 
sử ở trường phổ thông”, Hội thảo Khoa học “Đổi mới việc dạy, học Lịch 
sử lấy học sinh làm trung tâm” do Hội giáo dục Lịch sử Việt Nam tổ 
chức, 1S. Trần Viết Thụ đưa ra khái niệm tư liệu gốc “là nhữns uăn kiện, 
tư liệu có liên quan trực tiếp đến sự kiện, ra đời uào thời điểm xả ra các sự 
kiện như các 0ăn tự cổ, các hiệp ước, điều ước, Tuuên nsôn... “. Tư liệu gốc có 
giá trị lịch sử, nhân văn rất lớn và mang tính nguyên bản (chỉ có một 
bản duy nhất) truy nguyên về văn bản. Về mặt thông tin, nó mang 
những thông tin đầu tiên chưa có tư liệu nào nói tới. Tư liệu Lịch sử gốc 
cần được hiểu là tư liệu có liên quan trực tiếp đến sự kiện, ra đời vào 
thời gian xảy ra sự kiện, phản ánh sự kiện lịch sử đó. Nó là dấu tích của 
quá khứ để lại. 

Như vậy, tư liệu Lịch sử gốc là tư liệu lịch sử mang những thông tin 
về sự kiện lịch sử được phản ánh lại, ra đời cùng với thời gian và không 
gian của sự kiện lịch sử đó. Nó mang thông tin đầu tiên của sự kiện, 
hiện tượng lịch sử, là bằng chứng gần gũi, xác thực nhất của lịch sử. 
Tư liệu Lịch sử gốc mang giá trị lịch sử đặc biệt mà không một loại tài 
liệu lịch sử có được. 


* Các loại tư liệu Lịch sử sốc 


Tư liệu lịch sử vốn hết sức phong phú, đa dạng, nó vừa phản ánh 
phi nhận thời đại, đồng thời cũng là sản phẩm của thời đại. Do đó, mỗi 
thời đại khác nhau có những loại tư liệu khác nhau. 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 111 


Nếu dựa vào nội dung phản ánh và tính chất của tư liệu, chúng tôi 
chia tư liệu Lịch sử gốc thành các loại chủ yếu sau đây: một là tư liệu vật 
chất (hay còn gọi là tư liệu vật thật); hai là tư liệu truyền miệng dân gian 
(bao gồm những thông tin lịch sử chưa được tập hợp, còn lưu truyền tự 
nhiên trong dân gian và có nhiều dị bản khác nhau), ba là tư liệu thành 
văn (tư liệu chữ viết), bốn là tư liệu hình ảnh, năm là tư liệu băng ghi 
âm, ghi hình. 


* Đặc điểm của tư liệu Lịch sử sốc 
Tư liệu gốc đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác 
nghiên cứu và học tập Lịch sử bởi nó có những đặc điểm sau: 


- Nguồn tư liệu gốc là bằng chứng của quá khứ, nó ra đời trong thời 
điểm lịch sử, là nguyên gốc, chưa thông qua một lăng kính chủ quan 
nào, nên khách quan và chân thực hơn các tư liệu, tài liệu khác. 


- Đáng tin cậy và có thông tin chính xác hơn cả vì nó gần gũi hơn với 
các sự kiện lịch sử được phản ánh. 


- Tư liệu gốc cho ta những nhận thức trực tiếp, những thông tin Lịch 
sử trực tiếp về sự kiện, nhân vật, hiện tượng lịch sử. 


- Tư liệu gốc không phải là một tư liệu tổng hợp, nó chỉ phản ánh 
một khía cạnh, một chi tiết nào đó của biến cố lịch sử. 

- Tư liệu gốc ra đời cùng với thời điểm và địa điểm xảy ra sự kiện 
lịch sử, do đó có những hạn chế nhất định về mặt ngôn ngữ, văn bản, số 
lượng. Đây là tư liệu khó khai thác, nội dung đơn lẻ nên khi HS làm việc 
với tư liệu này sẽ vấp phải nhiều khó khăn, GV cần chú ý lựa chọn các 
tư liệu Lịch sử gốc phù hợp với nội dung và đối tượng. 


* Vai trò, ý nghĩa của uiệc sử dụng tư liệu Lịch sử sốc trong DHLS ở 
trường phổ thông 


Trong nghiên cứu và giảng dạy, tư liệu Lịch sử gốc mang giá trị lịch 
sử rất cao, nó được xem là minh chứng quan trọng nhất mà Lịch sử để 
lại. Việc sử dụng tư liệu Lịch sử gốc là một biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông, góp phần phát triển tính 
tích cực chủ động của HS. 


112 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


Đối với HS, tư liệu gốc sẽ góp phần giúp các em có được những 
minh chứng cụ thể nhất về Lịch sử, về quá khứ, là những luận cứ khoa 
học đã được chứng minh, làm rõ sự kiện, nhân vật, hiện tượng. Đây sẽ là 
cơ sở để HS tự nhận thức, tự đánh giá, nhận xét theo quan điểm của bản 
thân đi theo đúng con đường của nghiên cứu khoa học. Nó là cơ sở tạo 
ra bước tập dượt để HS tự nghiên cứu, tự đánh giá một vấn đề Lịch sử. 
Việc khai thác và sử dụng tư liệu Lịch sử gốc trong DHLS5 sẽ gợi xúc 
cảm lịch sử, là cơ sở để giáo dục tình cảm đạo đức cho HS. Nó còn rèn 
luyện cho các em tỉnh thần chuyên cần, hăng say và sáng tạo trong lao 
động học tập. Bằng cách ấy, HS khắc phục được thói quen ý lại, trông 
chờ, thụ động của mình mà còn rèn luyện thói quen chủ động làm việc 


trong bất cứ hoàn cảnh nào. 


Đối với GV, việc sử dụng tư liệu Lịch sử gốc theo hướng phát huy 
tính tích cực học tập của HS chính là một biện pháp để nâng cao hiệu 
quả DHLS, làm cho bài giảng phong phú và hấp dẫn hơn. Và những 
kiến thức lịch sử vốn khô khan với các mốc thời gian và sự kiện sẽ được 
học sinh tiếp thu một cách nhanh hơn. Thông qua những ý đổ sư phạm 
của mình, GV có thể sử dụng tư liệu gốc làm một kênh thông tin học tập 
để hướng dẫn HS đánh giá về các sự kiện, nhân vật, hiện tượng mà 
không cần phải dựa vào lời phê bình, nhận xét, kết luận nào khác. Điều 
đó, sẽ làm cho HS tự chủ động phát hiện tri thức, biến tri thức đó thành 
tri thức của mình. 


2. Một số biện pháp sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy học bài Cách 
mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIHI, lớp 10 THPT 
* Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc để tạo tình huống có ouấn đề uà niêu trục 
đích học tập 


Đối với mỗi bài học tạo tình huống có vấn để, đặt mục đích học tập 
là một biện pháp sư phạm thu hút HS vào bài học. Do đó, việc sử dụng 
tư liệu Lịch sử gốc để tạo tình huống có vẫn để sẽ khơi dậy trí tò mò của 
HS. Các em có mong muốn tìm hiểu kiến thức để lí giải những thắc mắc 
của mình, từ đó HS biết được nhiệm vụ học tập ngay từ đầu tiết học, tạo 
hứng thú học tập và sự tập trung, chú ý của các em vào bài giảng của 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 113 


GV. Nó còn góp phần định hướng cho HS những kiên thức cơ bản của 
bài học, tạo được biểu tượng Lịch sử một cách chân thực, rõ ràng. 


Trong bài “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIH”, giáo viên có 
thể tạo tình huống có vân để như sau: GV tổ chức cho HS theo dõi đoạn 
video ngắn trên nền nhạc bài Mac-xây-e - Quốc ca nước Pháp mà GV đã 
dựng trước. Đoạn video tập trung giới thiệu về nước Pháp thế ki XVII 
với một số hình ảnh tư liệu gốc như: hình ảnh Cung điện Véc-xai, chân 
dung Vua Lu-i XVI, hình ảnh nhân dân Paris tấn công ngục Ba-xti, hình 
ảnh bìa tác phẩm Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyển, lá cờ nước 
Pháp... GV cho HS quan sát, theo đõi đoạn video và yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi: “Những hình ảnh trên nói 0ê quốc sia nào? Em biết sì uề quốc gia đó? 
Theo em đó là những hình ảnh uào khoảng thời sian nào?” 


HS theo dõi và có những phản hồi lại với GV. GV sẽ đưa ra những 
nhận xét về sự phản hổi đó và dẫn dắt vào tình huống có vấn để: 
“Những hình ảnh các em uừa theo dõi là những hình ảnh uề nước Pháp thế ki 
XVIII. Vào thế kỉ XVIH, cả thế siới đã chứng kiến một cuộc biến động chính trị 
to lớn làm “long trời lở đất” nsau giữa Paris hoa lệ - kinh đô của châu Âu” — 
cuộc biến động chính trị ñ chính là Cách mạng tư sản Pháp. Cuộc cách mạng 
đó được C. Mác uí như “Chiếc chối khổng lồ quét sạch mọi tàn tích của chế độ 
phơng kiến”, còn Lê-nin gọi là “Đại cách mạng”. Vậu, cuộc cách mạng nàu diễn 
ra như thế nào? Cách mạng Pháp đã làm được gì mà được đánh giá là cuộc cách 
mạns tư sản triệt đê điển hình nhất thời cận đại? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 
học nsàu hôm na - Bài 31: Cách mạng tự sản Pháp cuối thế kỉ XVIII”. 


Với việc tạo tình huống có vấn đề như trên, HS sẽ chú ý vào bài học 
ngay từ đầu. Những hình ảnh của đoạn video khiến các em thâấy thú vị, 
thắc mắc trong đầu “những hình ảnh ấy là gì? ở đâu?”..., trí tò mò của 
các em được khơi dậy. Những câu hỏi GV đặt ra gợi mở cho HS biết 
những nội dung sẽ tìm hiểu của bài học. Đây là bước GV xác định nhiệm 
vụ học tập cho HS, hướng dẫn các em suy nghĩ tiếp nhận bài học. Với 
cách tạo tình huống có vấn để như trên, GV bước đầu kích thích tính 
tích cực học tập của HS trong việc tìm hiểu và khám phá tri thức trong 
bài học. 


114 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


* Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc để cụ thể hóa sự kiện, hiện tượng Lịch 
sử đang học 


Tư liệu Lịch sử gốc là một trong những phương tiện quan trọng để 
cụ thể hóa các sự kiện, hiện tượng lịch sử đang học nhằm tạo cho HS có 
biểu tượng rõ ràng, cụ thể, từ đó tăng thêm tính chất sinh động, gợi cảm 
của bài giảng và gây hứng thú cho việc học tập của HS. Để sử dụng biện 
pháp này có hiệu quả hơn, phát huy được tính tích cực học tập của HS, 
GV nên sử dụng kết hợp tư liệu Lịch sử gốc với những câu hỏi mang 
tính chất gợi mở để kích thích tư duy độc lập của HS. 


Ví dụ như để cụ thể hóa tính 
chất chuyên chế của chế độ phong 
kiến Pháp thế kỉ XVIHI, GV có thể 
sử dụng tư liệu “Quyên lực tối cao 
của nhà 0ua”: “Tôi là người duy nhất 
nắm quyên lực tối cao, đặc biệt tôi là 
người đứng đâu hội đồng, luật pháp uà 
của lẽ phải... Tôi chính là người duy 


nhất có quyển sở hữu hợp pháp mmà 
khôns phụ thuộc uào ai uà không chia sẻ cùng ai. Thần dân của tôi chỉ thuộc uề 
tôi. Mọi quuềờn lợi uà phúc lợi của quốc sin là cẩn thiết du nhất đối uới tôi uà 
chỉ nằm trên bàn tay của tôi” và kết hợp sử dụng tư liệu : Tranh biếm họa 
0ề sự thâu tóm quuền lực (1651). 


GV hướng dẫn HS khai thác kiến thức thông qua các câu hỏi gợi 
mở SaU: 


- Ai là người đứng đầu nước Pháp trước cách trạng? 

- Những uật nào là biểu tượng của Hoàng gia Pháp 0à ý nghĩa của những 
biểu tượng ấi/? 

- Vua Pháp có những quyền lực nào? Quuền lực đó được thể hiện ra sao? 
Đánh giá uề chế độ chính trị nàu ở Pháp? 

Hoặc GV có thể sử dụng tư liệu “Chiếu tống giam oào nhà tù Ba- 
xti” để cụ thể hóa sự chuyên chế, quyển lực tối thượng cua nhà vua. 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 115 


Một bài thơ lên án Régent - Công tước vùng Orleans dưới triểu vua Lu-i 
XV và tác giả của bài thơ đã nhận được một chiếu tống giam (lệnh bí 


mật của vua) như sau: 
“Thưa ngài BI 


Tôi tha mặt chú của tôi, công tước 0uùng Orléans, 0uiết thự cho ngài lá thự 
nàu để thông báo tới ngài biết rằng ngài sẽ được hân hạnh đón tiếp tại lâu đài 
BasHile của tôi uà rằng ngài sẽ bị giam giữ tại đó đến khi có một lệnh mới. Tôi 
cẩu rằng chúa sẽ đến bảo uệ cho ngài, thưa ngài B. 


Paris, ngà 17/5/171, Lu-i XVI.” 


GV hướng dẫn HS tìm hiểu tư liệu và rút ra những tri thức Lịch sử 
trong đó thông qua các câu hỏi gợi mở như : 


- Ai nhận được bức thự? Vì sao? 
- Nội dung chính của bức thut? 


- Bức thư nói lên quyền uụ của ai? Quyên uụ đó được thể hiện như thế 
nào? Tính chất xã hội nào được thể hiện ở đâu? 


Qua những câu hỏi gợi mở trên, HS sẽ tự trực tiếp đọc tư liệu, quan 
sát tư liệu, giải mã những nội dung trong đó theo sự hướng dẫn của GV. 
Ở đây, HS để dàng nhận ra người đứng đầu chế độ phong kiến Pháp là 
vua, vua có mọi quyển hành, thống trị bằng cả vương quyển và thần 
quyển, có quyển bắt bất cử ai mà không cẩn đưa ra lí do... Những tư 
liệu ấy chính là minh chứng hùng hồn nhất của lịch sử. Sử dụng những 
tư liệu đó HS sẽ được cụ thể đánh giá tính chất chuyên chế của chế độ 
phong kiến Pháp. Tri thức HS sẽ tự khám phá mà không phải người GV 
đưa ra, “đọc lại” cho HS. Việc làm đó, tạo cho HS tự chiếm lĩnh lấy tri 
thức của lịch sử thành tri thức của bản thân. 


* Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc để xâu dựng các đoạn miêu tả, tường 
thuật kết hợp uới trao đối đàm thoại 

- Sử dụns tư liệu Lịch sử sốc để xâu dựng đoạn miêu tả kết hợp trao đổi 
đàm thoại 


116 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


Để khắc họa rõ nét tính chất chuyên chế, đặc điểm của vương triểu 
phong kiến Pháp dưới thời vua Lu-i XVI, GV có thể sử dụng “Hình ảnh 
cung điện Véc-xai”; “Chân dung Vua Lu-I XVI uà hoàng hậu Maria — 
Ăngtoannet” để cho HS quan sát và miêu tả, qua đó thấy được sự ăn 
chơi vương giả của triểu đình phong kiến. GV đưa ra các yêu cầu và câu 
hỏi gợi mở cho chính HS tự miêu tả theo sự quan sát của mình: “Quan 
sát hình chú ý uào kiến trúc, trang trí, trang phục của Nhà 0ua 0uà Hoàng hậu 
các em có nhận xét gì?”. Phần này GV có thể giao nhiệm vụ trước cho HS 
về nhà tìm hiểu về cung điện Véc-xai, về Vua Lu-i XVI và Hoàng hậu 
Maria-Ăngtoannet. Trên lớp, GV sử dụng các câu hỏi trên để tổ chức cho 
HS trao đổi và miêu tả. GV sẽ giới thiệu cho HS những nét điển hình 
nhất, khái quát nhất bằng các đoạn miêu tả (có sử dụng các tài liệu tham 
khảo khác) sau : 


“Chế độ phong kiến chuyên chế của dòng họ Buốc- Bông đến thời uua Lu-Ï 
XVI ẩạt tới tột đỉnh của sự ăn chơi, 0ương giả. Vua sống ở cung điện Véc-xai 
(các em quan sát hình ảnh của cung điện Véc-xai), cung điện này cho tới nsàU 
naụ uẫn được đánh giá là một trong những cưng điện đẹp 0à xa hoa nhất thế 
giới, đặc biệt uới hành lans sương đã được Hầu tước de Séoigné, Lettres đánh 
giá “Không có gì đẹp bằng hành lang sitơng ở Vương quốc. Cái đẹp 0ương giả 
nàu là duy nhất trên đời”. Nhà 0uua sống trong cung điện uới đám quẩn thần 
đông tới 2 oạn người chuyên phục ơụ hoàng gia. 


Vụa Lu-I XVI là người đứng đầu quốc gia, nắm mọi quyền hành trong tau. 
Theo lời mô tả đương thời thì Lu-I XVI “là người phì nộn, lười biếng uà hay 
neủ gật khi chủ trì các cuộc họp. Nhưng 0ua lại ăn tiêu hết sức hoang phí, xa 
xỉ, đặc biệt, ham mê săn bắn. Nên chuồng ngựa của nhà 0ua có tới 1875 con uới 
số người gif? ngựa gân tương đương (1400). Ở các tỉnh còn dự trữ 12000 con. 
Mỗi khi oua đi ra ngoài có 217 bộ hạ theo hầu ”. 


Vợ oua là hoàng hậu Ma-ri Ăng-toa-net, cũng là người biết ăn tiêu không 
kém øì. Bà uốn là công chúa nước Áo, là một người đàn bà xinh đẹp, hách dịch, 
kiêu kì, ăn chơi hoang phí, bà ta có hàng nghìn đôi siàu do những người thợ nối 
tiếng ở Paris đóng, tiền mau một chiếc áo của bà bằng tiển nông dân Pháp đóng 
thuế trong một năm. 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 117 


Do sự ăn chơi sa đọa ấu ngân khố quốc sia trống rỗng, nhân dân Pháp hết 
sức bất bình uà thường oán than “triểu đình là mmồ chôn quốc gia“. 


Sau khi GV miêu tả thì có thể yêu cầu HS: “Nhận xét 0ề triểu đình 
phone kiến Pháp trước cách mạng?”. Qua việc GV xây dựng đoạn miêu tả 
như trên, HS sẽ khắc sâu biểu tượng của chế độ phong kiến Pháp dưới 
vương triểu vua Lu-i XVI. 


Với phần kiến thức về sự phân hóa trong xã hội nước Pháp, GV có 
thể sử dụng Tranh biếm họa “Ba đẳng cấp” và tư liệu “Người nông dân 
Pháp trước cách trạng”. GV hướng dẫn HS quan sát bức tranh và sử 
dụng các câu hỏi định hướng: 


“Em hãu quan sát uà cho biết bức tranh có mấu nhân uật? Mỗi nhân uật 
trong tranh đại điện cho các giai, tầng nào trong xã hội Pháp? 


Theo em, bức tranh phản ánh trật tự xã hội như thế nào? (Địa 0ị của các 
nhận uật trons bức tranh) (chú ý trang phục của mỗi người, các siấy tờ nhét 
trong túi hai người trên lưng...) Với trật tự ấy thì xã hội sẽ xuất hiện mâu 
thuẫn nào? Yêu cầu đặt ra cho xã hội nước Pháp là gì?” 


GV có thể khắc sâu hơn tình cảnh của người nông dân trong xã hội 
với việc kết hợp đoạn trích miêu tả “Người nông dân Pháp trước cách 
mạng” của La Bruye trong tác phẩm Những đặc điểm uà những tập quán 
của thế kỉ. 


Bức tranh phản ánh rõ nét sự phân chia sâu sắc chế độ “ba đẳng 
cấp” xã hội nước Pháp trước cách mạng. Trong đó, đẳng cấp thứ ba mà 
đại diện là người nông dân có cuộc sống vô cùng cực khổ, tới mức người 
ta không còn nhận ra được đó là con người. Sự phân chia sâu sắc về địa 
vị và quyển lợi như vậy tất yếu dẫn tới mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã 
hội Pháp giữa một bên là đẳng cấp thứ ba (nhất là bộ phận nông dân) 
với hai đẳng cấp trên. Với cách miêu tả này, GV giúp cho HS khắc sâu 
kiến thức biểu tượng lịch sử từ tư liệu Lịch sử gốc. 

- Sử dụng tư liệu Lịch sử sốc để xâu dựng các đoạn tường thuật hoặc 
lược thuật uề các sự kiện hiện tượng Lịch sử đang học kết hợp uới trao đối, 
đàm thoại. 


118 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


Trong bài “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII”, lớp 10 THPT, 
có hai sự kiện chúng ta có thể lựa chọn để xây dựng tường thuật và tổ 
chức trao đổi đàm thoại với HS đó là sự kiện ngày 14/7 - mở đầu cách 
mạng và sự kiện ngày 21/1/1793, Vua Lu-I XVI và Hoàng hậu bị xử tử. 


Ví dụ khi tìm hiểu sự kiện phá ngục Ba-xti ngày 14/7, GV sử dụng 
Tranh “Phá ngục Ba-xti” để xây dựng đoạn tường thuật về sự kiện tấn 
công ngục Ba-xti của quần chúng nhân dân Paris. Pháo đài Baxti được 
xây dựng từ thế kỉ XIV, được xây dựng để bảo vệ kinh thành Paris, có 
hào sâu chung quanh ngăn cách. Tường pháo đài bằng đá hình răng cưa 
cao hơn 24 mét, dày 3 mét, với 8 tháp canh cao 30 mét. Đi vào pháo đài 
chỉ có thể qua chiếc cầu treo bằng những xích sắt được tôi kĩ. Lúc đầu, 
pháo đài được xây dựng để bảo vệ kinh thành Paris, về sau nhà vua 
dùng pháp đài là nơi giam cầm những người có tư tưởng chống chế độ 
phong kiến. Pháo đài Ba-xti trở thành nhà ngục Ba-xti - tượng trưng cho 
uy quyển và sự tàn bạo của chế độ chuyên chế nước Pháp. 


GV kết hợp cho HS quan sát bức tranh và tường thuật: “Sáng sớm 
ngày 14/7/1789, 300.000 quẩn chúng Paris đã tự uñ khí kéo đến bao 0uâu 0à 
tấn công nhà ngục Ba-xti. Đến gẩn trưa quẩn chúng tấn công 0à xô uào cửa 
lớn. Nhưng cầu treo đã bị rút, không còn con đường nào để 0uào phía trơng 
pháo đài. Một lúc sau một số người tìm cách đặt cầu nhưng không có kết quủ. 
Đột nhiên từ phía tường thành oang lên những loạt súng. Nhiều người bị 
chết 0à bị thương. 


Máu chả càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của quân chúng nhân dân. Một 
cuộc tấn công rãnh liệt băt đầu kéo dài hơn 4 giò đồng hồ. Mặt đất trước pháo 
đài ướt đẫm mmáu. Cuối cùng một số người dũng cảm đã tìm cách nối lại cẩu 
treo, quẩn chúng ta 0uào. Đội quân đồn trú của nhà ngục Ba-xti đầu hàng, tên 
huy Đo-Lô-nâu kẻ đã hạ lệnh bắn uào quân chúng đã bị siết chết. 


Nỗi căm thù của quân chúng đối uới ngục Ba-xti lớn đến nỗi người ta dùng 
búa, xà beng phá hủy nó. Một năm sau, nhà ngục Ba-xti bị san phẳng hoàn toàn 
oà trên nển cũ người ta xâu dựng một quảng trường có ghi hàng chữ “Ở đâu 
người ta nhấu múa. Ngày 14/7, đi uào Lịch sử nước Pháp là một mốc sơn chói lọi, 
øỀ sau trở thành ngày độc lập uà ngày Quốc khánh của nước Pháp”. 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 119 


Việc xây dựng đoạn tường thuật, vừa có phần mở đầu, tình tiết phát 
triển, tình tiết phát triển đến đỉnh cao, sự căng thẳng trong kết cấu, tình 
tiết giảm đi và kết thúc câu chuyện như vậy nhằm tái tạo lại cho HS bức 
tranh quá khứ hiện thực đang học, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng 
HS, sẽ hình thành những xúc cảm lịch sử cho HS. 


* Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc trong củng cố, ôn tập kiến thức cho HS 
4 s & CHHS P 


Trong dạy học, khai thác, sử dụng tư liệu gốc trong củng cố, ôn tập 
kiên thức là một biện pháp hay, GV có thể kiểm tra nhận thức của HS 
ngay ở trên lớp. 

Đối với bài “Cách mạng tư sản 


` 
GP ŒGP Œ Pháp cuối thế ki XVIU, thuộc bài 


2 nghiên cứu kiến thức mới, ở cuối bài 


học, GV cần củng cố, ôn tập kiến 
P ————.. thức cho HS. Gắn với hoạt động này, 
GV có thể sử dụng tư liệu gốc để 
củng cố, ôn tập lại kiến thức. GV có 


, thể củng cố, ôn tập bài học như sau: 


Sau tiết 1, GV có thể tiến hành củng cố kiến thức của HS bằng việc tổ 
chức cho HS trò chơi “Bức tranh bí mật” (Tranh “Phá ngục Ba-xti”) với 
5 miếng ghép. GV sử dụng các tư liệu làm câu hỏi cho 5 miếng ghép để 
lật mở bức tranh bí mật: 

Ô số 1: Sử dụng Tranh chân dung Vua Lu-I XVI (không có chú 
thích) kết hợp với câu hỏi: Đây là ai? Ông ta giữ vị trí như thế nào trong 
xã hội trước năm 1789? 

Ô số 2: GV sử dụng Bức tranh “Hội nghị ba đẳng cấp” và đặt câu 
hỏi: Bức tranh diễn tả nội dung gì? 

Ô số 3: GV sử dụng Đoạn trích trong tác phẩm “Kế ước xã hội” của 
Rút-xô, kèm theo câu hỏi: Tác giả của đoạn trích là ai? đoạn trích thể 
hiện nội dung tư tưởng của trào lưu nào? 

Ô số 4: (ô số liên quan trực tiếp đến bức tranh bí mật) GV đưa ra câu 
hỏi: Sự kiện nào mở đầu cách mạng? 


120 Ts. Nguyễn Văn Ninh 


Ô số 5: Sử dụng Tranh biếm họa “Ba đẳng cấp” kết hợp câu hỏi: 
Bức tranh diễn tả trật tự xã hội như thế nào? Ở đâu? 


Với cách củng cố bài như vậy, HS sẽ tích cực làm việc với các tư liệu 
gốc, khắc sâu kiến thức, đổng thời các em tỏ ra rất thích thú với hình 
thức củng cố như một trò chơi ô chữ, mong muốn lật mở nó xem ẩn 
chứa bên trong “Bức tranh bí mật“. 


* Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc để giao bài tập uề nhà 


Giao bài tập về nhà là một trong những biện pháp GV giao nhiệm 
vụ bài học cho HS phát triển năng lực tự học, ý thức của HS đối với công 
việc học tập của mình. Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc để giao bài tập về 
nhà là một biện pháp nhằm cho HS khai thác tư liệu gốc, làm việc độc 
lập với tư liệu gốc ở nhà, HS tự “đọc tư liệu”, “tự giải mã tư liệu” bằng 
sự làm việc nghiêm túc của mình, theo những câu hỏi gợi mở của GV. 
Trong bài “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII“, GV có thể xây 
dựng một bài tập về nhà để giao cho HS (trước bài học để HS tìm hiểu 
trước về cuộc cách mạng hoặc sau bài học để HS ôn tập, khái quát lại 
cuộc cách mạng): “Em hãy sưu tầm bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 
Dân quyền năm 1789 của Pháp và trả lời các câu hỏi: 

1. Tuyên nsôn Nhân quyển uà Dân quyển của Pháp ra đời uào khoảng thời 
gian nào? Động lực sì thúc đấu bản Tuyên ngôn ra đời? 

2. Nội dung của bản Tuyên ngôn là gì (hãy tóm tắt ngắn sọn nội dưng 
trons một cñu uăn) ? 

3. Em cho biết tác giả của bản Tuyên ngôn là ai (người đó thuộc giai - tẩng 
lớp nào trons xã hội Pháp)? Đối tượng mà bản Tuyên ngôn hướng đến là ai? 

4. Tuyên nsôn được uiết uà công bố trons hoàn cảnh nào? Tác dụng của 
nó trong thời điểm Lịch sử ấJ ra sao ? 

5.. Giữa uấn đề Nhân quên uà Dân quyên trong cuộc sống có mối quan hệ 
nhự thế nào? 

6. Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn đối uới nhân dân Pháp uà các dân tộc khác 
trên thế giới? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học tập tư tưởng tiến bộ nào của bản 
tuuên ngôn nàu ? 


Sử dụng tư liệu Lịch sử gốc khi dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp... 121 


7. Trong thời điểm hiện nay, chúng ta cẩn học tập điều gì ở bản Tuyên 
ngôn để xâu dựng đất nước dân chủ, công bằng, uăn minh?” 


Với bài tập này, HS tự làm ở nhà và GV thu để chấm lấy điểm. Qua 
bài tập trên, HS chủ động làm việc để trả lời các câu hỏi. Khi các em đã 
tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi trên thì các em đã ôn luyện được toàn 
bộ những nội dung quan trọng của cuộc Cách mạng tư sản Pháp. Đồng 
thời các em còn rút ra bài học bổ ích trong cuộc sống. 


Kết luận 


Với ý nghĩa to lớn của việc sử dụng tư liệu Lịch sử gốc trong dạy 
học, chúng tôi cho rằng muốn tiến hành có hiệu quả các phương pháp 
này, trước tiên cần nâng cao nhận thức cho GV, để GV thấy rõ được tầm 
quan trọng của việc sử dụng tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học. Đồng 
thời, GV cần thường xuyên sưu tầm, bổ sung các tư liệu Lịch sử gốc, có 
thể và cần thiết phải xây dựng các hồ sơ tư liệu để thuận lợi cho việc sử 
dụng. GV cần có những phương pháp sử dụng các tư liệu Lịch sử một 
cách khoa học, hiệu quả, tạo nên những giờ học Lịch sử có sức hấp dẫn, 
lôi cuốn, kích thích hứng thú học tập cho HS. Nên cho HS đánh giá sự 
kiện, nhân vật, hiện tượng lịch sử thông qua tư liệu Lịch sử gốc. Qua đó, 
phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành cho HS. Nếu thực hiện 
tốt biện pháp sử dụng tư liệu Lịch sử gốc theo hướng phát huy tính tích 
cực học tập của HS như đã nêu trên sẽ góp phẩn thiết thực trong việc 
nâng cao hiệu quả DHLS ở trường phổ thông, khẳng định giá trị của bộ 
môn Lịch sử trong trường học và trong xã hội. 


122 Ts. Nguyễn Văn Ninh 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng 


dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 THPT, Nxb 
Giáo dục, Hà Nội, 2009. 

Histoire 2e, Programme 2010, Magnard, 2010, (Lịch sử lớp 10 của Pháp, 
chương trình năm 2010, NXB Magnard, 2010). 

Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Lịch sử thế giới cận đại — Tập I, Nxb Đại 
học Sư phạm Hà Nội, 2008, tr.116. 

Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp luận sử học, Nxb Đại học Sư 
phạm Hà Nội, 2003. 

Phạm Hữu Lư, Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thư, Đặng Thị Thanh 
Tịnh (dịch), Tư liệu siảng dạy Lịch sử thế giới cận đại, Nxb Giáo dục, 
Hà Nội, 1985. 

Sách giáo khoa Lịch sử trường trung học một số nước (tài liệu tham 
khảo), Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở, Hà Nội, 1999. 


HƯỚNG DẪN HC SINH KHAI THÁC HIỆU QUÄ 
LƯỢCẴ ĐỒ BIÁ0 KHŨñ ĐIỆN TỪ TR0NG DẠY HỌ0 
LIÊH SỬ Ữ TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


TS. Nguyễn Mạnh Hưởng” 


1. Đặt vấn đề 


Kênh hình (KH) hỗ trợ dạy học (DH) nói chung, KH môn Lịch sử 
(LS) ở trường phổ thông nói riêng là công cụ, phương tiện chứa đựng, 
chuyển tải lượng thông tin tới giáo viên (GV) trong quá trình giảng dạy 
và là nguồn tri thức phong phú đa dạng, nhằm phát triển trí tuệ, nâng 
cao năng lực nhận thức cho học sinh (HS). Sử dụng kênh hình hiệu quả 
không chỉ góp phần quan trọng vào đổi mới phương pháp dạy - học của 
thầy và trò, mà còn chống lại việc “đạ/ chay”, “học chay”, một tình trạng 
khá phổ biến trong DHLS ở nhiều trường phổ thông hiện nay. 


Theo chức năng và mục đích sử dụng, các nhà giáo dục và tác giả 
viết sách giáo khoa (SGK) L5 đã chia thành bốn loại KH chủ yếu: KH 
dùng để cụ thể hóa nội dung một sự kiện LS quan trọng trong bài học 
(Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông trong Cách mạng tháng Mười Nga 
đêm 25/10/1917, Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc nhà 
Quốc hội Đức ngày 30/4/1945,...); KH có nhiệm vụ cung cấp thông tin 
cho HS (thường là các tranh ảnh tư liệu LS); KH vừa cung cấp thông tin, 
vừa minh họa cho kênh chữ trong SGK - thường kèm theo một số thông 
tin bên cạnh để HS tự đọc và tìm hiểu (Các nước đế quốc xâu xé Trung 
Quốc, lạm phát ở Đức - Trẻ em làm diều bằng những đồng mác mất giá 
vào đầu năm 1920,...) và KH dùng để rèn luyện kĩ năng thực hành, kiểm 
tra kiến thức HS (Lược đồ về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản 


®.. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


124 Ts. Nguyễn Mạnh Hưởng 


cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX,...)!. Dù là loại KH nào, chúng đều có đặc 
điểm chung là phải phản ánh đúng đối tượng nghiên cứu, phù hợp với 
nội dung trình bày ở “kênh chữ” (bài viết) trong SGK, không có những 
thông tin sai lệch về mặt khoa học, đảm bảo tính thẩm mĩ, mang tính 
giáo dục và có tác dụng phát triển trí tuệ đối với HS. Mặt khác, để thuận 
tiện cho GV nghiên cứu bài viết trong SGK và HS chuẩn bị bài học ở 
nhà, học tập trên lớp, các KHLS bao giờ cũng được đặt cạnh ngay phần 
“kênh chữ”, có nội dung tương ứng, có bố cục cân đối và được đánh số 
thứ tự từ hình 1 cho đến hình cuối cùng. 


Lược đổ giáo khoa L5 là một dạng của KH, thuộc loại phương tiện 
trực quan quy ước chiếm tỉ lệ nhiều thứ hai trong hệ thống KH hỗ trợ 
tích cực cho hoạt động dạy — học ở trường phổ thông (bên cạnh tranh 
ảnh LS chiếm đa số). Tất cả các loại lược đổ dù phản ánh về yếu tố địa lí, 
quân sự, chính trị hay kinh tế - xã hội nếu dùng trong nhà trường, trong 
hệ thống giáo dục quốc dân đều được gọi là lược đổ giáo khoa. Từ 
những đặc trưng của quá trình học tập LS (HS không trực tiếp quan sát 
được các sự kiện đã “từne tổn tại” nhưng nay “không hiện có”), việc sử 
dụng lược đổ giáo khoa - nhất là những lược đổ giáo khoa điện tử (có sự 
hỗ trợ của công nghệ thông tin - CNTT) sẽ góp phần tích cực vào tạo 
biểu tượng, hình thành khái niệm cho HS. Bởi vì, theo các chuyên gia 
giáo dục, nếu cứ áp dụng phương pháp (PP) DH truyền thống (thầy 
đọc, trò chép) thì 90% tri thức của HS được tiếp nhận qua tai, 10% qua 
mắt sau một thời gian ngắn sẽ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, giảm sự chú ý 
2, nhưng nếu các em vừa được nghe, vừa được nhìn thông qua hình ảnh, 
kết hợp với các hoạt động (fức là huy động cùng một lúc nhiều siác quan) 
thì kết quả ghi nhớ kiến thức của HS đạt hơn 90%.3 


1... Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạu học Lịch sử (tập 1 và 2), Nxb Đại học 
Sư phạm, Hà Nội, 2002, tr.113. 

2 Phan Ngọc Liên, Lịch sử 0à giáo dục Lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr.455. 

3... The tratmrng oƒ traimers program 2002. Block one course materials, The Viet Nam - 
Australia training project the VAT project, page 11. 


Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa... 125 


Tuy nhiên, thực tiễn sử dụng lược đổ giáo khoa điện tử của GV ở 
trường phổ thông hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Không ít GV khi sử 
dụng chủ yếu chỉ “kích chuột” để giới thiệu, minh họa cho bài giảng; có 
GV sử dụng như một bài thuyết trình, diễn giảng, không chú ý phát huy 
tính tích cực nhận thức của HS; bên cạnh đó cũng có GV cố gắng kết hợp 
PP đặt câu hỏi và trả lời, trao đổi và đàm thoại, nhưng lại lúng túng 
trong các bước và PP thực hiện, còn lạm dụng kĩ thuật hiện đại,... nên 
hiệu quả không cao. 


Từ góc độ của người nghiên cứu lí luận về ứng dụng CNTT trong 
DHLS, từ thực tiễn đào tạo GV và là người trực tiếp giảng dạy môn LS ở 
trường phổ thông Nguyễn Tất Thành - Trường ĐHSP Hà Nội trong 
nhiều năm, trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin trao đổi và chia sẻ 
một số biện pháp hướng dẫn HS khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa 
điện tử trong DHLS ở trường phổ thông. 

2. Hướng dẫn học sinh (HS) khai thác hiệu quả các lược đồ giáo khoa 
LS với sự hỗ trợ của CNTT 


Trước tiên, phải khăng định rằng DH nói chung, môn LS ở trường phổ 
thông nói riêng là quá trình sư phạm phức tạp. Quá trình đó có sự tham gia 
tổng hợp của nhiều nhân tố tạo thành: mục tiêu, nội dung, chương trình, 
sách giao khoa (SGK), phương tiện DH, PPDH, hoạt động của thầy và trò, 
môi trường dạy học, kiểm tra đánh giá,.. Mỗi nhân tố có vị trí, vai trò 
nhất định đối với quá trình DH (xem hình minh họa). Chất lượng DH của 
các môn học ở trường phổ — ——————- 

, _ mà. Hiệu ứng ngược của các nhân tô 
thông chỉ có thể thay đối : 
căn bản khi chúng ta làm Mục tiêu DH 


thay đổi các nhân tổ đó Nội dung DH 
theo hướng tích cực. Một 


nhân tố nào đó lạc hậu sẽ 


Phương tiện DH 


ảnh hưởng tác động ngay CƯ EH TẾT: 0 
đến chất lượng DH. Ví dụ, Môi trường giáo dục 


chúng ta có một bộ chương 


: An lò Ä H tới ˆ z 
trình SGK chất lượng tốt, Anh hưởng tới nhân cách 


126 Ts. Nguyễn Mạnh Hưởng 


có đầy đủ phương tiện DH, song môi trường giáo dục không tốt và môn 
LS trong quan niệm của xã hội, của HS, phụ huynh và cả các cấp lãnh đạo 
vẫn chỉ là “môn phụ”, thì sẽ không có chuyển biến lớn trong chất lượng 
của bộ môn. Hay các yếu tố khác, như trong đổi mới PPDH, thầy và trò 
đều nỗ lực theo hướng phát huy năng lực nhận thức của HS, nâng cao 
năng lực tự học, song cách thức kiểm tra đánh giá lại lạc hậu, vẫn theo 
quan niệm chủ quan của người ra để thì chất lượng DHLS sẽ không 
chuyển biến mạnh mẽ được. Từ quan niệm đó, theo chúng tôi, để chất 
lượng DHLS chuyển biến tích cực, cần phải thay đổi một cách toàn diện 
tất cả các nhân tố tác động đến quá trình DH. Mỗi chúng ta cần căn cứ 
vào vị trí công tác của mình mà đóng góp vào các nhân tố nói trên: nhà sử 
học phải có những thành tựu khoa học LS chân thực hơn; người xây dựng 
chương trình, viết SGKLS phải đúng đắn hơn, hay hơn; quan niệm của xã 
hội đối với môn LS phải khách quan, công bằng hơn; GV dạy Sử phải có 
quan niệm đúng đắn về đổi mới và tích cực đổi mới để có những tiết học 
LS sinh động, cuốn hút với HS; đồng thời việc kiểm tra đánh giá cũng cần 
đồng bộ, toàn diện, tránh tư tưởng “thi gì học đó”... 


Thứ hai, sẽ không có một PP sử dụng chuns cho tất cả các loại lược đồ giáo 
khoa điện tử, cũng như các loại KHLS. Việc hiểu rõ vai trò, chức năng của 
từng loại KH sẽ giúp GV xác định, lựa chọn đúng phương tiện và PP sử 
dụng trong mỗi bài học. Tuy nhiên, GV cần lưu ý đến tính cơ bản, hình 
ảnh và tính vừa sức đối với HS. Sử dụng lược đồ giáo khoa điện tử 
trong DHLS phải phản ánh đúng đối tượng, phù hợp với nội dung kiến 
thức, không có thông tin sai lệch về mặt khoa học, hoặc làm phân tán sự 
tập trung suy nghĩ của HS về sự kiện trong bài, nếu hình ảnh được đưa 
lên màn hình PowerPoint phải thật sinh động, có màu sắc hài hòa, kèm 
theo lời chú thích rõ ràng,... 


Thứ ba, uận dụng lĩnh hoạt các bước oà thao tác hướng dẫn HS khai thác 
lược đồ giáo khoa LS tới sự hỗ trợ của CNTT: 


Bước 1: Chuẩn bị ở nhà (gắn liền uới quá trình soạn giáo án) 


Trước tiên, GV nghiên cứu bài viết trong SGK để xác định mục đích 
sử dụng, chuẩn kiến thức, kĩ năng, lựa chọn lược đồ chuẩn xác,... 


Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa... 127 


2 


Trên cơ sở đó, tìm hiểu nội dung kiến thức LS “ẩu” trong mỗi lược đổ, 
gồm hoàn cảnh địa lí (đặc điểm địa hình, vùng lãnh thổ,...) và kiến thức 
LS, cũng như kí hiệu quy ước (hướng tấn công, rút lui,....). Kiến thức LS 
“ẩn” trong mỗi lược đổ ít nhiều đã được bài viết trong SGK nhắc đến, 
thường là diễn biến của chiến dịch, khởi nghĩa,.... Đây là một phần kiến 
thức cơ bản của bài học, nên GV cần đọc kĩ, kết hợp các nguồn tài liệu 
tham khảo khác để xây dựng bài tường thuật, miêu tả, hoặc lược thuật, 
giúp HS có biểu tượng và hiểu rõ hơn sự kiện. Tìm hiểu nội dung LS thể 
hiện trên lược đổ sẽ giúp GV định hướng được PP sử dụng, dự kiến số 
lượng câu hỏi, tình huống sư phạm, sự xuất hiện và biến mất của mỗi 
đối tượng trên lược đồ khi DH trên lớp. 


Bước 2: Sử dụng trên lớp (kết hợp tổ chức cho HS nghiên cứu kiến 
thức mới): 

Khi dạy đến nội dung cẩn khai thác, GV trình chiếu lược đồ, dùng 
bút chỉ KH (hoặc tia laze) hướng dẫn HS khai thác thông qua một số PP 
đặc trưng như lược thuật, miêu tả, nêu đặc điểm,... Các thao tác có thể 
tiến hành như sau: 


Một, GV giới thiệu khái quát lược đổ (theo đường chỉ kim đồng hồi, 
tỉ lệ và kí hiệu cơ bản ở phần “Chú ø¡2i” (hướng tiễn công của địch, nơi 
quân địch nhảy dù,...). Công việc này có tác dụng định hướng và kích 
thích sự tò mò, chú ý của HS vào chủ để, hình thành động cơ tích cực 
tìm hiểu kiến thức. 

Hãi, hướng sự chú ý của HS vào chỉ tiết quan trọng trên lược đổ, nêu 
câu hỏi gợi mở. Nếu là lược đổ LS về trận đánh, GV nên cho các em tìm 
hiểu bài viết trong SGK, nhấn mạnh những ý chính về diễn biến, rồi đưa 
ra câu hỏi gợi mở để HS tìm hiểu bản chất và ý nghĩa sự kiện, không bị 
phân tán tư tưởng. HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi theo gợi ý, các bạn 
trong lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến. 

Ba, GV nhận xét, trình bày và chốt lại vấn đề để HS ghi ý chính. Tuy 
nhiên, chúng ta không nên rập khuôn, máy móc trong quá trình hướng 
dẫn HS khai thác lược đổ. Trong một số trường hợp, GV có thể kết hợp 
nêu câu hỏi gợi mở, HS trả lời và GV nhận xét, trình bày sự kiện ngay. 


128 Ts. Nguyễn Mạnh Hưởng 


GV cần tránh việc lạm dụng kĩ thuật như tiếng động, âm thanh phức 
tạp, hoặc màu sắc lòe loẹt vì chúng đễ làm phân tán tư tưởng HS. Khi 
trình bày lược đổ cần lưu ý: Nếu chỉ sông phải từ thượng nguồn xuống 
hạ nguồn, chỉ hướng phải nói rõ hướng Nam, Bắc, tây Bắc, tây Nam; nếu 
chỉ phạm vi quân địch chiếm đóng, vùng giải phóng phải theo đường 
chư vi,... tránh dùng từ chung chung để HS không bị “hiện đại hóa” L5. 


Cuối cùng, để nâng cao hiệu quả việc sử dụng lược đồ giáo khoa 
điện tử môn LS, GV cần phải kết hợp chặt chẽ giữa câu hỏi với ngôn 
ngữ diễn đạt. Nếu lời nói của GV trong sáng, rõ ràng và truyền cảm sẽ 
biểu thị được cảm xúc của người trong cuộc. Ví như, khi tường thuật về 
diễn biến của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, giọng của GV 
phải hào hùng, đanh thép, có khí thế tiến công thì việc giáo dục HS mới 
phát huy tác dụng. 

Bước 3: Kiểm tra hoạt động nhận thức của HS 

Ở bước này, GV yêu cầu HS khái quát lại nội dung kiến thức trên 
lược đổ theo ngôn ngữ và cách hiểu của mình, nhằm rèn luyện các kĩ 
năng ghi nhớ, nhận diện L8. Sau cùng, GV chuyển sang nội dung khác 
để tránh phân tán tư tưởng, mất sự tập trung của người học. 


3. Hướng dẫn HS khai thác hiệu quả lược đồ “Chiến thắng Bạch Đằng 
năm 938” (SGKLS 10, THPT) 


Từ lí luận DH 
vừa nêu, chúng tôi 
lấy ví dụ khi dạy 
“Ngô 
Quyên 0à chiến thắng 
Bạch Đằng năm 
936”, (Bài 16. Thời 
Bắc thuộc uà các cuộc 


nội dung 


đấu tranh giành độc 
lập dân tộc, SGKLS 
10, 


chuẩn). 


chương trình 


Lược đổ 


Lược đồ chiến thắng Bạch Đằ 


ng năm 938 


1.Khi quân Nam Hán 
chuẩn bị kéo quân vào| 
xâm lược nước ta, Ngô 
Quyền đã thực hiện kế 
sách gì? 


2.Lúc thủy quân của 
Hoằng Tháo kéo vào biển 
Bạch Đằng, Ngô Quyền 
đã làm gì để nhử địch? 


3.Lúc quân giặc vượt 
qua bãi cọc ngầm, thủy 
triều rút xuống, Ngô 
Quyền tổ chức đánh giặc 


như thế nào? Kết quả? 


Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa... 129 


thiết kế trên phần mềm flash, khi GV sử dụng sẽ có sự hỗ trợ của máy vi 
tính và projector. Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ 
năng và xây dựng lược đồ trên phần mềm viloet, chúng tôi hướng dẫn 
HS khai thác như sau: 


Đầu tiên, CNTT được GV sử dụng hỗ trợ cho HS quan sát, nhận biết 
các kí hiệu quy ước trên lược đồ: nơi quân ta phục kích, vị trí Ngô 
Quyển cho quân và dân ta đóng bãi cọc ngầm, đường tiến công của 
quân địch và quân ta, thủy quân ta đánh nhử, thuyển của Hoằng Tháo 
và chủ tướng Ngô Quyển. Khi HS đã nhận biết các kí hiệu quan trọng, 
GV yêu cầu các em tìm hiểu SGK, kết hợp quan sát hình để hiểu nghệ 
thuật đánh giặc của Ngô Quyển. GV nêu câu hỏi gợi mở: Khi quân Nam 
Hán chuẩn bị kéo uào xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã thực hiện kế sách gì? 
Lúc thuỷ quân của Hoằng Tháo kéo đến cửa biển Bạch Đằng, Ngô Quyên cho 
quân ra nhử 0à đánh địch như thế nào? Kết quả của trận thuỷ chiến ra sao? 


HS tìm hiểu SGK, suy nghĩ và trả lời xong, GV nhận xét rổi vận 
dụng linh hoạt các PP, thao tác sư phạm để tường thuật kết hợp với 
miêu tả trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng. Lúc này, CNTT vừa là đổ 
dùng trực quan hiện đại, vừa là nguồn kiến thức và minh họa cho sự 
kiện đang học. Các đối tượng hiệu ứng lần lượt được xuất hiện theo 
trình tự và chủ định của GV: nhân dân ta chặt cây, đóng cọc ở trận địa, 
quân ta mai phục, thủy triểu lên xuống, quân ta ra đánh nhử rổi giả vờ 
thua chạy,... kèm theo hình ảnh minh họa sinh động (Hình dưới): 


Trận thủy chiến trênsôngBạnh | 14W. 


Đằng năm 938 (Tranh vẽ) Dấu vét bãi cọc ngầm 


130 Ts. Nguyễn Mạnh Hưởng 


“Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông Rừng, vì hai bên bờ sông toàn 
là rừng rậm. Hạ lưu sông thấp, độ dốc không cao nên ảnh hưởng của 
thuỷ triểu lên xuống rất mạnh, chênh nhau đến 3m. Khi thủy triểu lên, 
lòng sông rộng mênh mông đến cả nghìn mét, sâu tới chục mét. Biết rõ 
quân địch sẽ kéo vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền 
liển huy động cho quân, dân lên rừng chặt gỗ, đếo nhọn đầu và bịt sắt, 
đem đóng xuống lòng sông tại những nơi hiểm yếu. Số cọc đóng xuống 
lòng sông lên tới hàng nghìn chiếc. Khi nước triều lên, bãi cọc chìm 
trong biển nước mênh mông. Phía trên bãi cọc ngầm, Ngô Quyển bố trí 
lực lượng thuỷ binh ẩn nấp hai bên bờ. Nhiều thuyền được giẫu kín 
trong các bụi lau sậy chờ đợi. Hàng ngàn quân bộ được trang bị cung nỏ 
sẵn sàng, ngày đêm mai phục. Ngô Quyển đích thân ra trận. 


Vào một ngày mưa rét giữa mùa đông năm 938, Lưu Hoằng Tháo 
cầm đầu thuỷ quân Nam Hán tiến vào cửa sông Bạch Đằng đánh chiếm 
nước ta. Đợi cho nước thủy triều lên ngập hết trận địa bãi cọc, Ngô 
Quyển cho một số thuyền nhỏ do tướng Nguyễn Tất Tố chỉ huy kéo ra 
đánh nhử địch, rổi vờ thua rút chạy. Hoằng Tháo hăm hở thúc quân 
đuổi theo, vượt qua trận địa bãi cọc ngầm của ta mà không biết. 


Khi nước thuỷ triều rút, Ngô Quyển ra lệnh phản kích. Những mũi 
tên từ các vách đá vun vút lao ra như mưa, hàng trăm thuyển của ta 
cùng bất ngờ xuất hiện. Quân giặc hoảng hốt quay đầu tháo chạy. Ra 
đến gần cửa sông, đúng lúc nước triều rút mạnh. Bãi cọc ngầm nhô lên. 
Quân ta dồn sức tấn công. Quân từ phía thượng lưu đánh xuống, quân 
mai phục từ hai bên bờ sông và quân thuỷ từ các sông nhánh xông ra 
đánh tạt ngang. Đội hình thuyển của địch rối loạn, xô vào nhau, va phải 
bãi cọc ngầm bị thủng vỡ, đắm rất nhiều. Thuyển của địch không sao 
thoát ra biển được. Quân địch bỏ cả chèo lái, nhảy xuống sông, phần bị 
giết, phần chết đuối, thiệt hại quá nửa. Hoằng Tháo cũng bỏ mạng tại 
trận. Thất bại nặng nể của đạo thuỷ quân Hoằng Tháo đã làm cho vua 
Nam Hán kinh hoàng, chỉ biết thương khóc con trai và hạ lệnh rút quân 
tiếp ứng, hoàn toàn bỏ mộng xâm lược nước ta“*. 


+. Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn sử dụng 
kênh hình trong Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009, tr.109. 


Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa... 131 


Kết thúc phần tường thuật và miêu tả, GV đặt câu hỏi: Em có nhận 
xét gì uề nghệ thuật đánh siặc của Nsô Quuên? Tại sao nhà sử học Nsô Thì Sĩ 
ở thế kỷ XVIII lại đưa ra lời nhận định: “Trận thắng lợi trên sông Bạch Đằng 
là cơ sở sau nàu cho uiệc phục lại quốc thống?“”. HS trả lời xong, GV chốt lại: 
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 thể hiện nghệ thuật độc đáo, sáng tạo của 
Neô Quyên đã biết lợi dụng thiên thời, địa lợi uà nhân hoà. Chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938 của Ngô Quuên đã chấm dứt hơn 1.000 năm nước ta bị các 
triểu đại phong kiến phương Bắc thống trị, mỏ ra một thời đại mới - thời đại 
độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 


Ví dụ về các biện pháp hướng dẫn HS khai thác lược đổ giáo khoa 
điện tử như trên thể hiện PPDH tích cực. Trước đây, để tạo biểu tượng 
cho HS về hoàn cảnh địa lí và diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng năm 
938, GV chủ yếu dùng lược đổ treo tường hoặc trong SGK. Những lược 
đồ này rất hạn chế về tính trực quan, thẩm mĩ (do có nhiều kí hiệu 
tượng trưng, luôn ở dạng “fnh”,...), khi sử dụng GV mất thời gian để 
tìm vị trí treo và cất lược đồ, không còn yếu tố bất ngò,... Những hạn 
chế trên đều được khắc phục nhờ khai thác ưu điểm của CNTT. Trên 
lược đổ, GV có thể liên kết hình ảnh tượng trưng, tạo hiệu ứng sinh 
động về thủy triểu lên xuống, thuyền chiến của giặc xuất hiện,... theo 
lôgic bài tường thuật và ý tưởng sư phạm. Vì thế, khi quan sát lược đổ, 
HS vừa có biểu tượng về sự kiện, vừa khắc sâu, nhớ lâu kiến thức, hiểu 
được mối quan hệ giữa các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, cũng 
như nghệ thuật quân sự đánh giặc của Ngô Quyển. 


* * 


* 


Ứng dụng CNTT để hướng dẫn HS khai thác lược đổ giáo khoa LS 
sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả bài học, nướng “CNTT 
là đa năng, không phải uạn năng”, “LS không phải là một chuỗi các sự kiện 
mà người 0uiết sử ghỉ lại, rồi người dạy sử đọc lại 0uà người học sử lại học 
thuộc lòng” (Phạm Văn Đồng)?. GV cần phải chủ động, linh hoạt, kết 


5... Dẫn theo: Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nhập môn sử học, Nxb Đại học Sư phạm, 
Hà Nội, 2006, tr. 168. 


132 Ts. Nguyễn Mạnh Hưởng 


hợp với các PPDH khác, giúp HS thêm say mê, hứng thú, yêu thích học 
tập L5. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh 
Hưởng... Rèn luyện kĩ năng nshiệp 0ụ sự phạm môn Lịch sử, Nxb Đại học 
Sư phạm, H. 2009. 


2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạy học lịch sử (tập 1 và 2), 
Nxb Đại học Sư phạm, H. 2002. 


3. Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, Trần Vĩnh 
Tường (Đồng chủ biên), Một số chuyên để phương pháp dạy học Lịch sử, 
Nxb Đại học Quốc gia, H. 2004. 


4. Nguyễn Mạnh Hưởng, Nâng cao chất lượng dạu học môn Lịch sử ở 
trường THPT tới sự hỗ trợ của CNTT, Luận án tiến sĩ giáo dục học, 
Thư viện Quốc gia, H. 2011. 


5.. Nguyễn Mạnh Hưởng, “Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả các 
đoạn phim tài liệu trong dạy học Lịch sử ở trường THPT”, Tạp chí 
Giáo dục, số 258 (3/2011). 


6. Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Hệ thống phương pháp dạy học Lịch sử ở 
trường THCS, Nxb Đại học Sư phạm, H. 2005. 


7. Trịnh Đình Tùng, “Để nâng cao chất lượng dạy và học Lịch sử ở 
trường phổ thông“, Tạp chí Giáo dục, số 155/2007. 


TẠ0 BIỂU TƯƠNG VỀ VĂN H0Á VẬT CHẤT 
TR0NG DẠY HC LỊCH SỬ THẾ BiỚi 

THỪI NGUYÊN THUỶ, Cổ ĐẠI WÀ TRUNG ĐẠI 
(LỨP 10 THPT - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 


PGS.TS. Trần Viết Thụ ` - Th§. Lê Thị Ngọc `” 


Quá trình nhận thức Lịch sử của HS ở trường phổ thông cũng 
không nằm ngoài quy luật mà V.LLênin khái quát: Từ trực quan sinh 
động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó 
là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức 
thực tại khách quan. Tuy nhiên, do đặc điểm của việc nhận thức lịch sử, 
HS không thể “trực quan sinh động” các sự kiện đã xảy ra trong quá 
khứ. Vì vậy, việc dạy học Lịch sử phải được tiến hành trên cơ sở tài liệu 
- sự kiện khoa học để tạo biểu tượng cụ thể về quá khứ, từ đó hình 
thành khái niệm, nêu quy luật và rút bài học lịch sử. Thiếu hình ảnh thì 
không hình dung được quá khứ; cho nên, việc tạo biểu tượng lịch sử nói 
chung, biểu tượng về văn hoá vật chất nói riêng trong dạy học Lịch sử 
có ý nghĩa quan trọng. 


Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số vân đề liên quan đến 
việc tạo biểu tượng về văn hoá vật chất trong dạy học khoá trình Lịch sử 
thế giới thời nguyên thủụ, cổ đại oà truns đại (Lớp 10 — Chương trình 
chuẩn) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử và tạo hứng 
thú học tập cho HS. 

1. Việc tạo biểu tượng về văn hoá vật chất trong dạy học Lịch sử ở 
trường phổ thông có ý nghĩa quan trọng trên cả ba mặt: giáo dưỡng, 
giáo dục và phát triển HS. 


()_ Đại học Vinh. 
(_ Đại học Vinh. Trường THPT Chuyên. 


134 PGS. TS. Trần Viết Thụ - ThS. Lê Thị Ngọc 


Nói về vai trò của biểu tượng trong dạy học, nhà Giáo dục học nổi 
tiếng K.Đ.Usinxki đã khẳng định, việc học tập không phải chỉ được xây 
dựng bằng lời nói, những quan niệm rời rạc, mà phải trên cơ sở hình 
ảnh cụ thể mà trẻ con trực tiếp thu nhận. Rõ ràng, việc tạo biểu tượng 
Lịch sử có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức Lịch sử cho 
HS. Trong dạy học Lịch sử, đồng thời với việc trang bị cho HS những 
hiểu biết cần thiết về lịch sử chính trị, kinh tế, quân sự..., việc tạo biểu 
tượng về các thành tựu văn hoá nói chung, văn hoá vật chất nói riêng 
góp phần giúp HS hiểu đúng, hiểu toàn diện lịch sử dân tộc và nhân 
loại. Tạo biểu tượng về văn hoá vật chất một cách chính xác sẽ giúp HS 
hứng thú lĩnh hội kiến thức, hình thành khái niệm và rút ra quy luật lịch 
sử nhanh chóng hơn. Ngoài ra, việc tạo được biểu tượng chính xác về 
các thành tựu văn hoá vật chất sẽ giúp HS tránh được những sai lầm 
trong học tập như hiện đại hoá lịch sử hay nhận thức lịch sử một cách 
phiến diện. 

Biểu tượng về văn hoá, nhất là biểu tượng về văn hoá vật chất, có 
sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với HS, gây hứng thú học tập bộ môn. Vì vậy, 
tạo biểu tượng về văn hoá nói chung, văn hoá vật chất nói riêng không 
chỉ có tác dụng trong việc hình thành tri thức lịch sử cho HS mà còn có 
ưu thế to lớn trong việc bổi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho HS. Trên cơ 
sở những hiểu biết về các thành tựu văn hoá vật chất, HS nhận ra vai trò 
của quần chúng nhân dân trong các hoạt động sáng tạo văn hoá; từ đó 
các em có thái độ trân trọng đối với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, 
HS hiểu được đóng góp của các danh nhân văn hoá, những nghệ nhân 
đã tạo nên các tuyệt tác văn hoá cho nhân loại. Những kiến thức về các 
thành tựu văn hoá vật chất còn có tác dụng giáo dục quan điểm và cảm 
xúc thẩm mỹ đúng đắn cho HS. 


Trong dạy học Lịch sử, việc tạo biểu tượng nói chung, biểu tượng về 
văn hoá vật chất nói riêng làm cho hoạt động trí tuệ và năng lực nhận 
thức của HS không ngừng phát triển. Để có được hiểu biết đúng đắn về 
các thành tựu văn hoá vật chất, HS cần phải biết nguyên nhân xuất hiện, 
quá trình phát sinh, phát triển của chúng, xác định được điều kiện, hoàn 
cảnh lịch sử, mối quan hệ, tác động qua lại giữa văn hoá với các lĩnh vực 


Tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học Lịch sử... 135 


hoạt động khác của con người trong xã hội... Muốn vậy, HS buộc phải 
huy động nhiều các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, so sánh, 
khái quát hoá, trừu tượng hoá... nhờ đó mà tư duy của các em có điều 
kiện phát triển. 

2. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung kiến thức cơ bản của 
khoá trình Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại uà truns đại (Lớp 10 — 
Chương trình chuẩn), chúng tôi xác định một số thành tựu văn hoá vật 
chất tiêu biểu, giúp GV lựa chọn để tạo biểu tượng cho HS khi dạy học 
khoá trình này. 


Bài Các thành tựu văn hoá vật chất 


— Chiếc rìu đá cũ 
Bài 1: Sự xuất hiện loài 


người và bầy người — Công cụ thời đá mới 


nguyên thủy : 
— Vòng cổ bằng vỏ ốc, chuỗi hạt bằng xương 


Bài 2: Xã hội nguyên thủy | - Công cụ lao động, đồ dùng, trang sức bằng đồng 


— Các công cụ lao động bằng sắt 


Bài 3: Các quốc gia cỗ đại | — Kim tự tháp (Ai Cập) 


phương Đông 
— Cổng lsơta thành Babilon ở Lưỡng Hà. 
— Vườn treo Babilon (Lưỡng Hà) 
Bài 4: Các quốc gia cỗ đại | —- Khải hoàn môn Trai-an (Bênêventô, Nam Italia) 


phương Tây — Hy Lạp và 


Rôma - Đền Pác-tê-nông (Hy Lạp). 


— Tượng nữ thần Atêna 


- Đền thờ Actêmít (Hy Lạp) 


— Tượng lực sĩ ném đĩa (Hy Lạp) 


— Đấu trường ở Rôma 


136 


PGS. TS. Trần Viết Thụ - ThS. Lê Thị Ngọc 


Bài 5: Trung Quốc thời 
phong kiến 


— Tượng người bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 


— Toàn cảnh Cố cung Bắc Kinh 


— Vạn lý trường thành 


Bài 6: Các quốc gia Ấn 
và văn hoá truyền thống 
Án Độ 


— Chùa hang Agianta 


— Ngôi đền Vishvanatha 


Bài 7: Sự phát triển Lịch 
sử và nền văn hoá đa 


dạng của Án Độ 


— Lăng mộ Tagiơ Mahan 


— Lâu đài Thành Đỏ (La Kila) 


Bài 8: Sự hình thành và 
phát triển các vương quốc 


chính ở Đông Nam Á 


— Đô thị cỗ Pa-gan (Mianma) 


— Khu đền tháp Bôrôbuđua (Inđônêxia) 


Bài 9: Vương quốc Cam- 


pu-chia và vương quốc Lào 


— Khu đền tháp Ăngco Vát (Campuchia) 


— Khu đền tháp Ăngco Thom 


— Tháp Thạt Luỗng (Lào) 


— Chum đá trên cánh đồng chum Xiêng Khoảng (Lào) 


Bài 10: Thời kỳ hình thành 
và phát triển của chế độ 
phong kiến ở Tây Âu (từ 
thế kỷ V đến thế kỷ XIV) 


— Lâu đài và thành quách của lãnh chúa 


— Trường Đại học Paris (Pháp) 


Bài 11: Tây Âu thời hậu kì 
trung đại 


— Tàu Caraven 


— Bức họa La Giôcông của Lêôna đơ Vanhxi 


— Tượng Đavít của Mikenlănggiơ 


3. Trong dạy học khoá trình Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ ấại 0à 
truns đại (Lớp 10 — chương trình Chuẩn), GV có thể sử dụng một số biện 
pháp sư phạm sau đây để tạo biểu tượng về văn hoá vật chất cho HS: 


Tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học Lịch sử... 137 


Một là, sử dụng phương pháp miêu tả kết hợp với tranh ảnh để tạo 
biểu tượng về văn hoá vật chất. Tùy vào các thành tựu văn hoá vật chất, 
GV có thể lựa chọn sử dụng miêu tả khái quát có phân tích hoặc miêu tả 
toàn bộ để giúp HS có hình ảnh sống động về chúng. 


Ví dụ, để tạo biểu tượng về lăng mộ Tagiơ Mahan (một công trình 
kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ), GV có thể cho HS quan sát bức tranh 
lăng mộ kết hợp với bài miêu tả sau đây: 


“Người ta nói rằng, những công trình kiến trúc Ấn là sự kết hợp hài 
hoà giữa con người và thiên nhiên, sự kết hợp nhuần nhuyễn của những 
khát vọng thánh thiện và đam mê trần tục, tuy nhiên vẫn không làm 
mất đi sắc thái, phong cách nghệ thuật rất riêng của Ấn Độ. Tagiơ 
Mahan chính là công trình tiêu biểu cho nền kiến trúc Ấn Độ, được khởi 
công xây dựng từ năm 1632, dưới triều đại Sa Giahan, vị vua thứ 5 của 
vương triểu Môgôn. Tagiơ Mahan được xây dựng trên khu đất rộng 
hình chữ nhật dài 500 mét, rộng 304 mét. Kiến trúc chính của khu lăng 
mộ là một toà lâu đài hình bát giác bằng đá cẩm thạch trắng và sa thạch 
đỏ. Tagiơ Mahan được xem là biểu tượng của thiên đường nơi trần thế. 
Có lẽ vì thế, một thi hào Anh đã ví Tagiơo Mahan “như một chiếc cầu ngà 
mà tất cả mọi cái đẹp đều đi qua”. Hơn 400 năm nay, Tagiơ Mahan vẫn 
đứng đó, huyển diệu trong sương mù ban mai, tỉnh khiết, ngời ngợi 
trong hừng đông bởi sự ngưỡng vọng của người đời”. 


Hãi là, sử dụng các loại đổ dùng trực quan để tạo biểu tượng về văn 
hoá vật chất. Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ 
bản của lý luận dạy học, nhằm tạo cho HS những biểu tượng và hình 
thành khái niệm trên cơ sở quan sát trực tiếp hiện vật hay những đồ 
dùng trực quan minh hoạ về sự vật, hiện tượng. Trong các loại đổ dùng 
trực quan tạo hình, nguồn tranh ảnh lịch sử rất phong phú, đễ sưu tầm 
và phù hợp với việc tạo biểu tượng văn hoá vật chất. Vì vậy, khi tạo biểu 
tượng văn hoá vật chất trong dạy học khoá trình Lịch sử thế giới thời 
nguyên thủụ, cổ đại, trung đại, GV cần chú ý khai thác triệt để loại đổ 
dùng trực quan này. Khi sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng văn hoá 
vật chất cho HS, GV cần lưu ý các yêu cầu sau: 


138 PGS. TS. Trần Viết Thụ - ThS. Lê Thị Ngọc 


— Phải phù hợp với nội dung biểu tượng cần tạo cho HS. 
— Bảo đảm tính chính xác, khoa học, tính giáo dục, tính thẩm mỹ. 
- Phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trình độ nhận thức của HS. 


- Cần chú ý kết hợp với các phương pháp khác, nhất là kết hợp với 
phương pháp miêu tả. 


Khi sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng văn hoá vật chất cho HS 
trong dạy học khoá trình Lịch sử thế siới thời nguyên thủự, cổ đại uà trung 
đại (Lớp 10 — Chương trình Chuẩn), GV cần căn cứ vào nội dung kiến 
thức cơ bản để lựa chọn cho phù hợp; trong đó chú ý các loại tranh ảnh 
sau đây: 


Thứ nhất, tranh ảnh về công cụ lao động và phương tiện sinh hoạt 
như: rìu đá, công cụ đá mới, mâm đồng, các sản phẩm gốm... 


Thứ hai, tranh ảnh về vũ khí như: lao, cung tiêu... 


Thứ ba, tranh ảnh về đồ trang sức như: vòng tay, vòng cổ đá, bằng 
vỏ Ốc... 


Thứ tư, tranh ảnh về các công trình kiến trúc như: Kim Tự Tháp, 
Vườn treo Babilon; Vạn lý trường thành, Cổng thành Isota... 


Thứ năm, tranh ảnh về các tác phẩm điêu khắc, hội hoạ như: thần 
Vệ nữ Mi-lô; tượng lực sĩ ném đĩa, bức hoạ La Giôcông... 


Ba là, tổ chức cho HS trao đổi, đàm thoại để tạo biểu tượng văn hoá 
vật chất. Tổ chức cho HS trao đổi, đàm thoại là biện pháp có vai trò 
quan trọng trong dạy học Lịch sử nói chung, trong quá trình tạo biểu 
tượng văn hoá vật chất nói riêng. Việc sử dụng biện pháp này góp phần 
khắc phục tình trạng dạy học thụ động, "thầy đọc - trò chép" và phát 
huy tính tích cực, sáng tạo của HS. Thông qua các câu hỏi gợi mở, GV có 
thể định hướng hoạt động nhận thức của HS, dẫn dắt các em từng bước 
lĩnh hội kiến thức từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. 
Những hiểu biết về các thành tựu văn hoá vật chất của HS trở nên sâu 
sắc và bển vững vì đó là những tri thức các em tự tìm hiểu được dưới sự 
tổ chức, hướng dẫn của GV. 


Tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học Lịch sử... 139 


Ví dụ, khi giảng dạy bài 11 "Têy Âu thời hậu kỳ trung đại”, ở mục 3: 
"Phơng trào uăn hoá Phục hưng", GV cần tạo biểu tượng cho HS về kiệt tác 
La Giôcông của danh họa thiên tài Lêôna đơ Vanhxi. Sau khi cho HS 
quan sát bức tranh, GV đặt các câu hỏi gợi mở nhằm kích thích sự tò mò 
và định hướng hoạt động nhận thức của HS. GV có thể chia thành 4 
nhóm để giải quyết 4 yêu cầu: 


— Nhóm 1: Quan sát bức họa La Giôcông của Lêôna đơ Vanhxi, em 
hãy miêu tả về bức họa này. 


- Nhóm 2: Em có nhận xét gì về bức họa này? Theo em điểm nhãn 
của bức hoạ nằm ở chi tiết nào? 


- Nhóm 3: Vẽ chân dung của phụ nữ là chủ đề khá phổ biến trong 
hội họa, nhưng tại sao sự xuất hiện bức họa này ở Tây Âu thời hậu kỳ 
trung đại được xem là cuộc cách mạng trong lĩnh vực hội họa? 


- Nhóm 4: Đây là tác phẩm điển hình trong phong trào văn hoá 
Phục hưng. Theo em, tỉnh thần "Phục hưng" được thể hiện như thế nào 
trong tác phẩm này? 


Rõ ràng, để giải quyết các yêu cầu trên, HS không chỉ tập trung 
quan sát từng chỉ tiết của bức họa mà còn huy động các thao tác tư duy 
như phân tích, so sánh, tưởng tượng, liên hệ... Sau khi đại diện của mỗi 
nhóm trả lời câu hỏi, GV cần nhận xét các phương án trả lời và tổng hợp 
ý kiến của HS để các em có sự hiểu biết về bức họa một cách toàn diện, 
sâu sắc. 


Bốn là, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tạo biểu tượng về văn 
hoá vật chất cho HS. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật 
trong những thập niên gần đây mà việc áp dụng các phương tiện kỹ 
thuật hiện đại vào dạy học Lịch sử ngày càng tăng. GV cần khai thác ưu 
thế của những phương tiện kỹ thuật như tỉ vi, video, máy ghi âm, phần 
mềm hỗ trợ giảng dạy... trong quá trình tạo biểu tượng văn hoá vật chất 
cho HS. Và chính việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ này đã 
góp phần khắc phục tình trạng "dạy chay", tạo hứng thú học tập cho HS. 


Chẳng hạn, khi giảng dạy bài 9 "Vương quốc Campuchia oà Vương 
quốc Lào", GV có thể sử dụng máy chiếu để HS quan sát hình ảnh quần 


140 PCS. TS. Trần Viết Thụ - ThS. Lê Thị Ngọc 


thể kiến trúc Ăngco Vát và Ăngco Thom - được xem là biểu tượng của 
đất nước Campuchia xinh đẹp. HS sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quyên 
rũ, kì vĩ của 100 ngọn tháp đá khổng lổ, được xây dựng dưới những 
cánh rừng già của tỉnh Xiêm Riệp (Campuchia). Với sự hỗ trợ của 
phương tiện kỹ thuật hiện đại, HS dễ dàng hình dung được sự hoàn 
hảo về cấu trúc, sự cân đối, hài hoà về tỷ lệ của các ngôi đến, cũng như 
các bức điêu khắc sống động dài khoảng 2 km, miêu tả vẻ đẹp lý 
tưởng, hoàn mĩ của người phụ nữ Khơme trong những đáng điệu khác 
nhau của điệu Apxara. 


Tóm lại, có nhiều biện pháp để tạo biểu tượng về văn hoá vật chất 
trong dạy học khoá trình Lịch sử thế siới thời nguyên thủ, cổ đại uà trung 
đại (Lớp 10 - Chương trình Chuẩn). Tuy nhiên, việc lựa chọn biện pháp 
nào và sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả lại phụ thuộc rất 
nhiều vào năng lực sư phạm của từng GV. Vì vậy, hơn ai hết, người GV 
Lịch sử cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đổi 
mới và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông 
hiện nay. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Thị Côi, Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong dạy học Lịch sử ở 
trường THPT, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. 


2. N.G.Đairi, Chuẩn bị giò học Lịch sử như thế nào?, Nxb Giáo dục, 
Hà Nội, 1978. 


3. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạy học Lịch sử, tập 1, 2, 
Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2002. 


4... Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử ouăn mĩnh thế giới, Nxb Giáo dục, 
Hà Nội, 1999. 


5... M.N. Sác-đa-cốp, Tự duy học sinh, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1970. 


MỘT SỐ BIẢI PHÁP NÂNG 0ñ0 PHẤT LƯỢNG 
§IÁ0 DỤC LỊPH SỬ TRŨNG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


PGS.TS. Đặng Văn Hồ!” 


Đổi mới phương pháp dạy học nói chung, dạy học Lịch sử ở 
trường phổ thông nói riêng là một vấn để lớn, thu hút sự quan tâm 
không chỉ của người làm công tác dạy học mà ngay cả các cấp quản lý 
giáo dục ở trung ương và địa phương. Làm thế nào để biến tư tưởng 
đổi mới đó thành thực tiễn dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy 
học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông? Đấy là yêu cầu bức thiết 
đang đặt ra cho những người làm công tác chỉ đạo và trực tiếp dạy 
học Lịch sử ở trường TH T. 


1. Thực tiễn dạy học Lịch sử ở trường phổ thông đang đặt ra những 
yêu cầu gì? 

Qua các đợt đi bổi dưỡng nâng cao năng lực, bổi dưỡng thường 
xuyên cho các GV ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, chúng tôi có 
điểu kiện tiếp cận với đội ngũ GV đang đứng lớp ở các trường phổ 
thông, đa số GV và cán bộ quản lý giáo dục có một số ý kiến. Sau đây là 
các ý kiến có tính chất tập trung nhất: 

Một là, ò bậc THPT, dung lượng kiến thức của SGK Lịch sử quá 
nặng, không thể chuyển tải hết được kiến thức của tiết học theo quy 
định của chương trình. Nhiều ý kiến để nghị tăng thêm tiết học cho 
chương trình Lịch sử ở lớp 12 (từ 0,5 tiết đến 1 tiết/ tuần). 

Hãi là, các GV vùng sâu vùng xa rất cần những tài liệu cụ thể để 
thực hiện sơ đồ Đai-ri trong dạy học Lịch sử. 


®. Đại học Sư phạm - Đại học Huế. 


142 PCS. TS. Đặng Văn Hồ 


Ba là, một số sách hướng dẫn giảng dạy, các thiết kế giáo án mẫu rơi 
vào hai khuynh hướng: hoặc quá chung chung hiệu quả ít; hoặc quá cụ 
thể làm mất tính sáng tạo của GV. 


Bốn là, hướng dẫn về giảm tải tuy có tác dụng làm cho chương trình 
nhẹ đi, nhưng cũng có những yếu tố bất cập làm cho GV lúng túng 
(giảm tải kiến thức quá trình trước, nhưng muốn cung cấp kiến thức cơ 
bản của giai đoạn sau lại phải nhắc lại nội dung kiến thức ở giai đoạn 
trước đã giảm tải). 

2. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn 


Những ý kiến trên có phần xác đáng, có điểm cần trao đổi lại, do 
chưa nắm vững nguyên tắc cấu tạo chương trình học của hai cấp học, 
nhưng dù sao cũng phản ánh một thực tế là chất lượng dạy học bộ môn 
Lịch sử còn hạn chế, chưa phát huy được năng lực, trí tuệ của HS, làm 
ảnh hưởng không ít đến việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Ở bài 
viết này, chúng tôi xin để nghị một vài giải pháp để khắc phục những 
hạn chế nói trên: 

Một là, phải quán triệt cho GV và cán bộ quản lý nắm bắt được bản 
chất của lý luận về xây dựng chương trình bộ môn Lịch sử ở trường 
phổ thông. 

Về lý luận, chương trình được xây dựng phải đảm bảo: 

+ Tính khoa học; 

+ Tính cơ bản; 

+Tính dân tộc; 

+ Tính khả thi. 

Do chương trình Lịch sử phải đảm bảo cung cấp cho HS những kiến 
thức cơ bản, có hệ thống, phân biệt được trình độ học tập ở các cấp, nên 
cần làm nổi bật các mạch nội dung theo nguyên tắc đổng tâm kết hợp 
đường thắng. Theo đó, kiến thức Lịch sử được giảng dạy ở các bậc học 


được tiến hành từ lớp 4 đến lớp 12, theo nguyên tắc đổng tâm kết hợp 
đường thẳng. Vì vậy, ở đây cần đảm bảo tính hệ thống theo trình tự thời 


Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử... 143 


gian lịch sử, những vấn đề được học tập phải sắp xếp cho phù hợp với 
logic trong sự phát triển của hiện thực lịch sử: từ thời nguyên thủy, trải 
qua thời cổ - trung - cận đại đến hiện đại. Nhưng lại phải thấy được, 
khi xác lập mạch nội dung của chương trình cần làm sao cho các kiến 
thức Lịch sử không được lặp như cũ ở các cấp học, có sự phân biệt về 
mức độ, trình độ hiểu biết. 

Việc phân biệt mức độ nhận thức kiến thức Lịch sử ở mỗi lớp, mỗi 
cấp khác nhau về một sự kiện không phải ở chỉ tiết hay khối lượng 
kiến thức mà ở trình độ nhận thức, khái quát về các sự kiện, các quá 
trình lịch sử. 


Ví như, khi tìm hiểu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 
1930, ở bậc THCS và THPT, số lượng kiến thức cơ bản đều như nhau, 
đều phải trình bày các sự kiện: 1919, 7-1920, 12-1920, 1921, 1922, 10-1923, 
7-1924, 6-1925, và 6-1—› 7-2-1930. Việc tường thuật, miêu tả các sự kiện 
kể trên, HS đã có những biểu tượng chính xác về các sự kiện trên do GV 
THCS đã thực hiện. Nếu như GV THPT vẫn tường thuật, miêu tả lại các 
sự kiện đó thì không có thời gian (vì nội dung này HS lớp 9 được học 
2 tiết, còn HS lớp 12 chỉ được học ở hai mục của hai bài 12 và 13 SGK 
Lịch sử 12 (chuẩn)). Vì vậy, GV THPT không cần phải tiến hành công 
việc đó, vì đã mặc định công việc đó GV THCS thực hiện, mà nhiệm vụ 
của GV THPT là hướng dẫn HS hệ thống hoá lại các sự kiện, nhóm các 
sự kiện để rút ra kết luận chính bằng các sự kiện cụ thể nói trên: Nguyễn 
Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị uể tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, oà 0ì sao lại khẳng định như 0ậu? 


Như vậy, vấn để cần đặt ra ở đây là phải quán triệt cho cả GV THCS 
và THPT nguyên tắc xây dựng chương trình nói trên để có sự liên thông 
giữa hai cấp học, từ đó hình thành tri thức lịch sử cho HS. 

Hãi là, phải bồi dưỡng cho GV phổ thông về cấu tạo của SGK, bao 
gồm hai phần, bài viết và cơ chế sư phạm, những điểm mới của SGK 
hiện nay so với SGK cũ là: 

- Tăng cường thông tin về các sự kiện và giảm dẩn kết luận khái quát; 


- Tăng cường câu hỏi nhận thức; 


144 PCS. TS. Đặng Văn Hồ 


- Kênh hình trong SGK vừa để minh họa cho bài viết, vừa là nguồn 
cung cấp tri thức. 


Có nhận thức đầy đủ các nội dung đó, GV mới chịu khó nắm vững 
kiến thức SGK, và tìm tòi tư liệu bổ sung để thực hiện sơ đổ Đai-ri trong 
dạy học Lịch sử. 


Ba là, về khái niệm “chương trình chuẩn”, “kiến thức chuẩn”, theo 
thiển ý của chúng tôi, cần giúp cho GV hiểu rõ nội hàm của các khái 
niệm này. “Chương trình chuẩn”, “kiến thức chuẩn” là chương trình, kiến 
thức tối thiểu mà một HS có học lực trung bình phải đạt được, đừng 
hiểu khái niệm này một cách máy móc, để biến nó thành các khung buộc 
tất cả đối tượng HS phải tuân thủ. Theo chúng tôi, nên đổi thuật ngữ 
này thành thuật ngữ “chương trình cơ bản”, “kiến thức cơ bản”, và SGK 
cũng ghi rõ ở bìa là “Sách ban cơ bản”, “Sách ban nâng cao”. 


Bốn là, việc biên soạn các tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn giảng 
dạy theo chương trình là rất cần thiết. Vì đây chính là công cụ hỗ trợ cho 
GV phổ thông, nhất là GV vùng sâu, vùng xa, sử dụng phương pháp sử 
dụng SGK (phương pháp sử dụng theo sơ đồ Đairi). Để việc biên soạn 
này có hiệu quả, theo chúng tôi, nên thiết kế theo hai hướng: 


Về sách hướng dẫn giảng dạy: Chỉ xác định mục tiêu chung của tiết 
học, giới thiệu các chủ để và làm rõ nội dung cần đạt về mức độ kiến 
thức trong một chủ đề của một chương, một bài; gợi ý các phương pháp 
giảng dạy; gợi ý các câu hỏi kiểm tra - đánh giá và một số tài liệu tham 
khảo phù hợp với nội dung của bài đó. Thiết kế theo dạng đó vừa đảm 
bảo kiến thức cơ bản theo quy định của chương trình, vừa không làm 
mất tính sáng tạo của GV. 


Ví dụ, mức độ cần đạt về nội dung kiến thức của chủ để “Buối đâu 
của Lịch sử nước ta” sẽ được thiết kế như sau: 


®. Nguyễn Ngọc Cơ, Đểdạy tốt phẩn Lịch sử Việt Nam theo chương trình phổ thông, 
trích từ kỷ yếu “Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả 
học tập Lịch sử và giảng dạy Lịch sử địa phương ở trường phổ thông”, Nxb 
Giáo dục, 2008, tr.57. 


Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử... 145 


Chủ đề Lớp Mức độ cần đạt 


- Nắm vững được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang, 
những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người 
4 Việt cổ. 

- Nắm một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của 


nhân dân Âu Lạc. 


- Hiểu biết những điểm chính về người tối cỗ và người tinh 
khôn trên đất nước Việt Nam. 

- Những chuyển biến về kinh tế ở thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc 
(tỗổ chức nhà nước, đời sống vật chất tinh thần, tiến bộ công cụ 
sản xuất, thành Cổ Loa và cuộc kháng chiến chống Triệu Đà 
năm 179 TCN). 


Buổi đầu 


của Lịch sử 


nước ta - Biết thời gian, địa điểm cư trú của người tối cổ ở Việt Nam; sự 


hình thành Công xã thị tộc. 
- Ý nghĩa thuật luyện kim. 


- Nắm và trình bày khái quát được quá trình hình thành các 


t quốc gia cổ đại Văn Lang, Âu Lạc, Champa, Phù Nam. 


- Trình bày những nét cơ bản về thời kỳ Bắc thuộc (chính sách 
của các triều đại phong kiến phương Bắc, những chuyển biến 


kinh tế — văn hoá). 


- Trình bày được những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa 


tiêu biểu. 


Cách biên soạn các tài liệu hướng dẫn giảng dạy như vậy vừa đảm 
bảo được kiến thức cơ bản của chương trình, vừa không làm mất tính 
chủ động, sáng tạo của GV. 


Về các sách thiết kế giáo án cho GV giảng dạy, theo chúng tôi nên chọn 
một số GV phổ thông có tay nghề giỏi, trình độ chuyên môn vững, với 
sự giúp đỡ của các tiến sĩ, giáo sư đầu ngành của chuyên ngành lý luận 
và phương pháp dạy học cùng hợp tác để thiết kế những băng hình, một 
số tiết dạy minh họa cho từng loại bài như: bài ôn tập - sơ tổng kết, bài 
cung cấp kiến thức mới,... để GV tham khảo (chứ không phải để làm 


146 PCS. TS. Đặng Văn Hồ 


mẫu). Hiện nay với thành tựu của công nghệ thông tin, chúng ta rất có 
điểu kiện để thực hiện tốt yêu cầu này. 


Về cung cấp tài liệu tham khảo, nên chú ý tập hợp các tranh ảnh, 
phim lịch sử theo chủ để để cung cấp cho GV. Trên cơ sở các tài liệu 
này, GV chọn lọc để vận dụng thành tựu công nghệ thông tin vào dạy 
học Lịch sử. 


Năm là, để tăng cường phương pháp dạy học theo hướng phát huy 
tính tích cực học tập của HS, cần biên soạn các sách tham khảo theo 
chuyên đề “phát huụ tính tích cực của HS trong dạy học Lịch sử”. Trong các 
chuyên để nói trên cần chú trọng đến việc “Thiếf kế uà xâu dựng đồ dùng 
trực quan, qu ước trong dạu học Lịch sử”, “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy 
học Lịch sử”, “Thiết kê, xâu dựng câu hỏi nhận thức, bài tập nhận thức trong 
dạu học Lịch sử”, “Hướng dẫn HS tự học”, “Hướng dẫn HS tổ chức học 
nhóm”. Để thực hiện cho được chu trình dạy - học Lịch sử theo hướng 
“từ biết sử đến hiểu sử”. 

Sáu là, cần phải cải tiến nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá, 
kết hợp kiểm tra theo hướng câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan theo tỉ lệ 6/4. Câu hỏi tự luận nên tăng cường câu hỏi nhận 
thức, hạn chế câu hỏi tái hiện để khắc phục tình trạng dạy học theo kiểu 
truyền thống đã lạc hậu “thẩ/ đọc - trò hi”. 


Bảy là, nên tăng cường kiểu dạy học thực địa hoặc dạy học tại nhà 
bảo tàng để các em có điểu kiện tiếp xúc với người thật- việc thật, đặc 
biệt, cần phải tổ chức cho các em học tập, tham quan tại các nghĩa trang 
liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, đạo lý “Liốns nước nhớ nguồn”. 


Tám là, cần nghiên cứu lại một cách khoa học hơn nội dung giảm tải 
hiện nay. Giảm tải là đúng vì nó làm cho chương trình nhẹ đi, bót tính 
hàn lâm, nhưng giảm tải phải hợp lý. Bởi vì có những kiến thức giai 
đoạn trước yêu cầu giảm tải nhưng muốn làm rõ kiến thức ở giai đoạn 
sau, lại buộc phải nhắc lại kiến thức ở giai đoạn trước đó đã giảm tải. 
Theo thiển ý của chúng tôi, trong những trường hợp này, chương trình 
nên hướng dẫn: 


Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Lịch sử... 147 


- Kiến thức giai đoạn trước (kiến thức có ý định giảm tải cho gọn) 


nên giới thiệu ngăn gọn. 


- Trên cơ sở giới thiệu ngắn gọn khối lượng kiến thức, giúp HS nắm 
rõ kiến thức cơ bản của giai đoạn sau. 


Ví dụ: Ở bài 19, SGK Lịch sử 12 (chuẩn), mục IV “Những chiến dịch 
tiến công siữ uững quuển làm chủ trên chiến trường” (giảm tải — không 
dạy). Nếu hoàn toàn bỏ nội dung này, làm sao GV giải thích cho HS rõ 
kiến thức ở giai đoạn sau là cơ sở thực tiễn nào để quân và dân ta quyết 
định lấy Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược. Theo ý chúng 
tôi, ở mục này (mục IV - bài 19) chỉ cần giới thiệu tóm tắt: tên các chiến 
dịch, ngày tháng diễn ra và kết quả của các chiến địch Trần Hưng Đạo, 
Hoàng Hoa Thám, chiến dịch Hoà Bình, chiến dịch Tâu Bắc, chiến dịch Thượng 
Lào. Trên cơ sở đó, hướng dẫn HS hiểu chính các thắng lợi đó đã chứng 
tỏ từ sau chiến thắng Biên giới (Thu - đông 1950), quân và dân ta đã 
hoàn toàn làm chủ trên chiến trường chính ở Bắc Bộ (ta chủ động mở 
nhiều chiến dịch và đều thắng). Đây chính là cơ sở thực tiễn để Đảng ta 
sau này quyết định lấy Điện Biên Phủ cũng làm điểm quyết chiến chiến 
lược với thực dân Pháp để chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở 
Đông Dương. 


Chín là, phải tăng cường việc sử dụng tài liệu Lịch sử địa phương 
trong dạy học Lịch sử; bởi vì một trong những yêu cầu của việc giáo dục 
thế hệ trẻ ở trường phổ thông là gắn những kiến thức đang học với thực 
tế của địa phương, để giúp các em nhận thức sâu sắc hơn tài liệu giáo 
khoa và quê hương mình. Yêu cầu này cũng cần thiết đối với dạy học 
Lịch sử dân tộc; bởi vì mỗi sự kiện lịch sử dân tộc đều xảy ra ở một địa 
phương nhất định, đều có tác dụng trực tiếp hay gián tiếp, chi phối đến 
các địa phương. Có thể sử dụng lịch sử địa phương để: tạo biểu tượng 
về một sự kiện của lịch sử dân tộc xảy ra ở địa phương để phát huy tính 
tích cực trong nhận thức của HS, trong kiểm tra - đánh giá kết quả học 
tập của HS, đồng thời tiến hành các hoạt động ngoại khoá. 


Thực tế quá trình dạy học nói chung, dạy học Lịch sử nói riêng rất 
phức tạp, có nhiều hình thức, song quá trình hoạt động thống nhất giữa 


148 PCS. TS. Đặng Văn Hồ 


GV và HS là quá trình làm cho HS nắm vững hệ thống tri thức, hình 
thành kỹ năng, kỹ xảo; bổi dưỡng phẩm chất đạo đức và hình thành 
nhân cách cho HS. Để đạt được mục tiêu trên, cần phải có sự hợp lực từ 
nhiều phía: nhà quản lý giáo dục, sự nỗ lực của GV và ý thức tự giác học 
tập của HS. Trong tất cả các nỗ lực đó, thiết nghĩ việc tìm ra những giải 
pháp để nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn cũng là một yêu cầu có tính 
chất bức thiết trong tình hình hiện nay. 


TỔ CHỨC DẠY HC THE0 QUAN ĐIỂM 

__ SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC - MỘT TIẾP GẬN Mứi 
NHĂM ĐỔI MÚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HC LỊPH SỬ 
Ủ TRƯỜNG TRUNE HC PHỔ THÔNG 


ThS. Nguyễn Nam Phóng  ” 


1. Đặt vấn đề 


Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, 
chương trình, sách giáo khoa,... ở trường phổ thông, việc đổi mới 
PPDH nói chung, PPDH Lịch sử nói riêng ở nước ta đã đạt được 
những kết quả quan trọng đáng khích lệ. Tuy nhiên, chất lượng DH 
Lịch sử ở trường phổ thông vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra và đang trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội, của các nhà 
Sử học, giáo dục Lịch sử và các bậc phụ huynh,... Nguyên nhân dẫn tới 
sự giảm sút chất lượng DH Lịch sử hiện nay thì có nhiều, nhưng trong 
đó nổi bật lên là việc đổi mới PPDH Lịch sử còn diễn ra chậm chạp. 
Phần nhiều GV vẫn DH theo kiểu truyền đạt kiến thức thụ động, chưa 
chú ý tới việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 
Do đó, bài học Lịch sử thường nhàm chán, khô khan, không gây được 
hứng thú học tập cho HS. 


Vì vậy, để nâng cao chất lượng DH Lịch sử ở trường phổ thông thì 
cần đổi mới cơ bản PPDH, mà cốt lõi là hướng tới học tập chủ động, 
chống lại thói quen học tập thụ động. Muốn vậy, đổi mới PPDH cần chú 
ý phát huy vai trò, chức năng của hai yếu tố cơ bản của quá trình dạy 
học (OTDH]), đó là người dạy (ND) và người học (NH]). Bởi vì chính 


Ø. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


150 Th§. Nguyễn Nam Phóng 


những tác động qua lại trong hoạt động của thầy và hoạt động của học 
sinh trong QTDH tạo ra môi trường và PPDH. Mọi yếu tố khác của 
QTDH phải thông qua hai yếu tố này mà phát huy tác dụng. 


Có thể nói, đổi mới PPDH luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu 
của các nhà giáo dục học. Đổi mới PPDH cũng là một trong những 
động lực thúc đẩy những canh tân trong lĩnh vực giáo dục ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, nhằm hướng đến mục đích chung là làm cho 
nhà trường và hoạt động đặc trưng của nó - hoạt động DH - thực sự 
hữu ích với NH. 

Đây cũng chính là xu hướng tiếp cận của nhiều trào lưu sư phạm 
đang diễn ra ở nhiều quốc gia. Trong đó, phương pháp sư phạm tương 
tác (SPTT) là một cách tiếp cận tiêu biểu hướng đến sự tác động biện 
chứng giữa hai yếu tố cơ bản - hoạt động chính của QTDH - là thầy (và 
hoạt động của thầy) và trò (cùng hoạt động của trò) trong một môi 
trường SPTT tích cực. 


2. Khái quát về quan điểm sư phạm tương tác 
a) Quan niệm oề tương tác 0à tương tác trong dạu học 
— Quan niệm 0ề Hrơne tác 


Theo Đại từ điển tiếng Việt, “Tương tác là tác động qua lại lẫn 
nhau “ở. Khái niệm này mới chỉ xem xét tương tác (TT) dưới góc độ 
chung nhất, khái quát nhất, chưa đề cập đến các yếu tố, các khía cạnh 
của hoạt động hay sự tương thuộc giữa các yếu tố cấu thành nên TT. 


Theo Từ điển Anh — Việt, TT là từ phép “interaction”, được phép từ 
hai từ đơn: Inter và Action. Trong đó “inter7 mang nghĩa “là sự kết nối 
cùng nhau”, là sự kết nối từ đối tượng này đến đối tượng khác. Còn 
“action” là “sự tiến hành làm điểu gì, hoạt động, hành động”, có nghĩa 
là điểu mà con người làm (hoạt động, hành động). Hai từ này ghép 
thành “interaction”, có nghĩa là “Sự hợp tác, ảnh hưởng qua lại”2, 


® Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hoá Thông tin, 
Hà Nội, 1988. 

2 Trần Kim Nở. PHD, Lê Xuân Khuê, Dương Ngọc Dũng, Trần Huỳnh Phúc, 
Từ điển Anh - Việt, NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản lần thứ 3, Hà Nội, 1993. 


Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác... 151 


Như vậy, TT là sự liên kết các hoạt động, hành động giữa người này 
với người khác hay chính những tác động hai chiều với nhau. 


Trên cơ sở các định nghĩa này, chúng ta có thể định nghĩa TT là quá 


trình hành động uà hành động đáp lại bên trons uà giữa các chủ thể uới nhau. 
— Tương tác trong dạy học 


Trong DH, sự tác động qua lại giữa các yếu tố như mục tiêu, nội 
dung, phương pháp, phương tiện, thầy, trò,... tạo nên QTDH. Trong đó, 
sự tác động qua lại giữa hoạt động của thầy và hoạt động của trò tạo 
nên hoạt động DH. Khi tiếp cận DH trên những quan điểm khác nhau 
thì sẽ có cách nhìn nhận hoạt động DH khác nhau. 


Xuất phát từ quan điểm TT, nếu tiếp cận DH theo quan điểm hệ 
thống thì DH được nhìn nhận như hệ thống tập hợp các kiểu TT khác 
nhau. TT trong DH cũng thường được biểu đạt theo cấu tạo, như 
“Interaction in the Teaching and Learning“. Theo cách tiếp cận này, 
TT trong DH được định nghĩa là: “TT là những cam kết của NH trước 
nội dung, bạn học, ND và các phương tiện công nghệ sử dụng trong 
chương trình học. Những TT theo đúng nghĩa của nó giữa NH - NH, 
NH - ND và với công nghệ sẽ tạo ra sự trao đổi lẫn nhau về thông 
tin. Sự trao đổi này nhằm mở rộng sự phát triển tri thức trong môi 


trường học tập”). 


Nếu tiếp cận DH theo quan điểm chức năng thì DH là quá trình 
thực hiện các TT có chức năng DH. Khi đó, TT trong DH được biểu đạt 
bằng thuật ngữ “Instructional Interaction”. Theo cách tiếp cận này, “TT 
trong DH là tình huống trong đó đưa đến nhiệm vụ của NH đối với môi 
trường học tập. Thực hiện nhiệm vụ này giúp NH có được những phản 


hổi để điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với mục tiêu giáo dục. Các 


(3 Thurmond Veronica, Wambach Karen, LInderstandins InteracHon in Disiance 
EducaHon: A Reole oƒ Lifterature, International Journal of InstrucHonal 
Technology and Distance Learning, number 02, January, 2004.http://www.itdl.o 
rg/journal/an_04/article02.htm 


152 Th§. Nguyễn Nam Phóng 


TT trong DH cẩn thỏa mãn hai mục đích : Kích thích và điều chỉnh NH 


nhằm đạt được kết quả theo mục tiêu học tập của họ”), 


Từ những tiếp cận như trên, chúng ta có thể thấy, TT trong DH là 
những ảnh hưởng, tác động có tính chất kích thích, hướng dẫn truyền 
đạt để tạo nên các phản hổi có tính chất tiếp nhận, điều chỉnh quá trình 
nhận thức giữa các chủ thể tham gia QTDH nhằm thực hiện tốt các 
nhiệm vụ DH để ra. 


b) Quan điểm SPTT 


SPTT là một hướng tiếp cận hoạt động về QTDH. Theo đó, DH là 
quá trình tác động qua lại giữa ND và NH với các yếu tố cấu thành 
OTDH. ND - hoạt động dạy có chức năng tổ chức, thiết kế, chỉ đạo và 
kiểm tra với hoạt động của NH. NH - hoạt động học có chức năng tự tổ 
chức, điều khiển quá trình chiếm lĩnh đối tượng học tập dưới sự định 
hướng của ND. Dạy và học thống nhất với nhau qua hoạt động hợp tác 
trong một môi trường xác định. Môi trường được ND và NH cùng nhau 
phối hợp tổ chức. 


Quan điểm SPTT cũng không chỉ tiếp cận QTDH ở việc xác định các 
thành tố tham gia QTDH, gồm ND (hoạt động dạy), NH (hoạt động học) 
và môi trường (những điểu kiện mà hoạt động học điễn ra) mà còn đi 
sâu vào mô tả vai trò riêng biệt của từng thành tố và sự liên hệ hữu cơ, 
TT giữa chúng đến tận những thao tác, những tác động tương hỗ của 
nhân tố này đến nhân tố khác, tạo thành một tập hợp liên kết chặt chế 
trong OTDH. 


Quan điểm này được Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy®) 
nghiên cứu, khởi xướng và giới thiệu. Theo đó, cách tiếp cận của họ với 
OTDH chính là phương pháp sư phạm tập trung vào 3 thành tố cơ bản 
của QTDH là ND, NH và môi trường. Các thành tố này được tác giả 
quan niệm như sau : 


(@_ Wagner, E.D.„ “In Support of a FunctHonal Definition of Interaction”, The 
American ]uornal oƒ Distance EducaHon, 8(2), 2-29, 1994. 

(Ø_Jean-Marc Denommé, Madeleine Roy, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương 
tác, NÑXB Thanh niên, Hà Nội, 2000. 


Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác... 153 


NH là người tiếp nhận, chiếm lĩnh tri thức thông qua năng lực cá 
nhân của mình, từ đó làm giàu vốn tri thức, vốn sống,... NH có khả 
năng thực hiện hoạt động học bằng tất cả tiềm năng trí tuệ, vốn sống và 
phương pháp sáng tạo để nắm vững tri thức. Do đó, để đạt được mục 
đích học tập, cùng một lúc NH phải tham gia việc học ở cả 3 giai đoạn: 
hứng thú học tập; tích cực thực hiện các hoạt động học tập bằng phương pháp 
sáng tạo; cỡ gắng theo đuổi đến cùng mục tiêu học tập của mình. 


NH giữ vai trò quyết định chất lượng của quá trình học và ND lúc 
đó trở thành người hướng dẫn giúp đỡ NH để hướng đến những TT có 
thể giữa NH với nhau, giữa NH với ND và giữa NH với môi trường để 
đạt mục đích học tập. 

ND là người hướng dẫn NH chiếm lĩnh tri thức. Ở đây, cùng một 
lúc ND thực hiện hai chức năng chuyển giao và thể chế hoá. Để hoàn 
thành hai chức năng đó, ND phải có những can thiệp sư phạm : kích 
thích hứng thú học tập của NH thông qua nhu cầu của họ; tổ chức cho NH 
tham gia tích cực bằng oiệc lựa chọn 0à sử dụng linh hoạt các PPDH; hỗ 
trợ, giúp đõ kịp thời khi NH sặp khó khăn trên con đường đạt mục tiêu của 
0iệc học. 


Môi trường là toàn bộ các điều kiện bao quanh có ảnh hưởng tới hoạt 
động DH. Môi trường được ND và NH cùng nhau phối hợp tổ chức. Do 
vậy, môi trường nối kết một cách đặc thù và chặt chế với đời sống sư 
phạm và những người tham dự. Sự ảnh hưởng của môi trường không 
chỉ nằm ở những yếu tố bên ngoài NH như các điểu kiện vật chất, ND, 
nhà trường, xã hội,... mà nó cũng đến từ bên trong NH như trí tuệ, tình 
cảm, vốn sống, đạo đức,... Quan hệ của môi trường đến NH là quan hệ 
ảnh hưởng, thích nghi và do đó, môi trường trở thành tác nhân của 
phương pháp SPTT. 


Như vậy, tư tưởng cốt lõi mà các tác giả Jean-Marc Denommé và 
Madeleine Roy lấy làm điểm tựa cho lý thuyết sư phạm của mình là 
“ND và NH phát triển với những tính cách cá nhân trong một môi 
trường rất cụ thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ, nên môi trường trở 
thành một tác nhân tham gia tất yếu” vào QTDH. 


154 Th§. Nguyễn Nam Phóng 


Quan điểm SPTT tập trung trước hết vào NH và cơ bản dựa trên tác 
động qua lại giữa ND, NH và môi trường. NH được coi là người chịu 
trách nhiệm chính về phương pháp học của mình. Đổng thời, quan điểm 
SPTT cũng xác định rõ vai trò của ND là người hướng dẫn NH theo 
những mục tiêu xác định trong chương trình học. Còn môi trường chính 
là những điểu kiện được ND và NH cùng nhau phối hợp tổ chức. Sự 
ảnh hưởng của môi trường không chỉ nằm ở những yếu tố bên ngoài mà 
nó cũng đến từ bên trong NH, ND. Nói cách khác, quan điểm SPTT xác 
định rõ 0ai trò của NH - người chịu trách nhiệm chính uề hoạt động học tập 
của mình uà hướng đến uiệc tạo ra ở NH sự hứng thú, sự tham gia 0à trách 
nhiệm; ND là người xâu dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn hoạt động nhận 
thức ở NH; uà sắn cho môi trường ảnh hưởng quan trọng đến các phương 
pháp riêng của NH oà ND. 

3. Vận dụng quan điểm SPTT vào đổi mới PPDH Lịch sử ở trường 
Trung học phổ thông 


a) Xuất phát từ đặc trưng của bộ môn Lịch sử, đặc điểm nhận thức 
của học sinh Trung học phổ thông trong DH Lịch sử, việc đổi mới PPDH 
phải tuân thủ các nguyên tắc của bộ môn. Ở đây, do điều kiện bài viết, 
chúng tôi không trình bày vấn để này mà chỉ để cập đến những khía 
cạnh của SPTT khi vận dụng vào đổi mới PPDH Lịch sử ở trường Trung 
học phổ thông. 

b) Khi vận dụng quan điểm SPTT vào thực hiện đổi mới PPDH Lịch 
sử cần tuân thủ các nguyên lý của SPTT như sau : 

— Nguyên lú thứ nhất, NH - người thợ. 

NH là người thợ chính của quá trình đào tạo. Điểu này khẳng định 
NH đóng một vai trò quyết định. Chính NH là tác nhân đầu tiên thực 
hiện phương pháp học, từ đầu cho đến khi kết thúc quá trình học. Nói 
cách khác, học là trách nhiệm của NH: chính anh ta là NH và anh ta học 
vì chính anh ta. 

Đồng thời, NH có khả năng khai thác những kinh nghiệm và những 
tri thức được tích luỹ từ trước để tiếp cận, khám phá những chân lý mới. 


Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác... 155 


Cho nên, bản thân NH đã có những năng lực cần thiết, có khả năng hoạt 
động như một người thợ chính trong quá trình học tập của mình. Đây 
chính là một cơ sở quan trọng mà khi vận dụng quan điểm SPTT vào tổ 
chức DH chúng ta cần quan tâm. 


— Nguyên lú thứ hai, ND - người hướng dẫn. 


ND là người hướng dẫn của NH. Giống như bất kỳ người hướng 
dẫn giỏi nào, ND đi cùng NHI trong phương pháp của NHI và chỉ cho 
NH con đường phải theo trong suốt quá trình. 


ND, với vai trò người đi cùng, phối hợp với NH, cùng làm bạn đồng 
hành với nhau, người nọ giúp đỡ người kia trong phương pháp học của 
NH. Vì vậy, việc dạy không phải là một bài độc tấu mà là một vở kịch có 
người cùng tham gia trên con đường hài hoà đi đến tri thức mới. Trong 
viễn cảnh này, ND hợp tác, tham gia và góp phần vào một công trình 
chung với NH. 


— Nguyên lý thứ ba, môi trường xung quanh và ảnh hưởng của nó. 


Môi trường ảnh hưởng đến phương pháp học và phương pháp sư 
phạm, và giữa chúng có tác động tương hỗ. Phương pháp SPTT, bằng 
việc coi môi trường có một vị trí trong những nguyên lý cơ bản, rõ ràng 
muốn nhãn mạnh tầm quan trọng của tác nhân này trên phương diện sư 
phạm. Vì vậy, khi vận dụng phương pháp SPTT vào tổ chức hoạt động 
DH, chúng ta cần phải có sự quan tâm thích đáng đến khía cạnh này. 

c) Biện pháp tổ chức DH theo quan điểm SPTT 

— Gâu hứng thú học tập ở NH. 

PPSPTT khẳng định dứt khoát NH là người thợ chính trong 
phương pháp học. NH đảm nhiệm vai trò mấu chốt này bằng cách thể 
hiện ngay từ khi bắt đầu học một sự hứng thú rõ rệt với lợi ích của tri 
thức phải thu lượm. Vì vậy, ND phải đặc biệt chú ý đến giai đoạn quan 
trọng hàng đầu và chủ yếu trong vai trò dẫn dắt hoạt động là việc gây 
hứng thú ở NH. 

Làm thế nào để tạo nên ở NH sự hứng thú thúc đẩy họ thực hiện 
việc học ? Chính ND - người dẫn dắt hoạt động có trách nhiệm sử dụng 


156 Th§. Nguyễn Nam Phóng 


một phương pháp được gọi là phương pháp sư phạm hứng thú nhằm 
làm cho NH có ý thức rằng có một mối quan hệ đầy hứng thú giữa 
chính họ với đối tượng học. 


Để đạt mục đích này, ND trước hết phải cố gắng làm cho NHI ý thức 
là cẩn học, phải thấy rằng mình thực sự đang thiếu tri thức mới. NH, do 
vậy trở thành người mong đợi thỏa mãn nhu cẩu tri thức của mình. 
Đồng thời, ND phải tạo cho NH một mối quan hệ tương hợp giữa chính 
họ với đối tượng học đến mức mà nó khơi dậy ở NH một sự hứng thú 
thực sự. Ở thời kỳ này, NH trở thành bên nhận của đối tượng học. Mối 
tương hợp vì vậy đã đạt tới một cái nấc cuốn hút, chuyển đổi thành 
động cơ hành động. 

— Tổ chức cho NHI tham sin uào hoạt động học tập TT. 


PPSPTT không chỉ dừng lại ở sự tạo hứng thú của NH mà còn thúc 
đẩy họ tham gia tích cực vào hoạt động học trong suốt quá trình học. 
NH phải tham gia một cách cá nhân để thực hiện nhiệm vụ này bằng tất 
cả khả năng, tất cả các tri thức đã thu lượm được cũng như tất cả kinh 
nghiệm sống của mình. Quá trình học đòi hỏi NH sử dụng tất cả tiềm 
năng này phục vụ cho phương pháp học của mình. 


ND - người dẫn dắt hoạt động phải cố gắng làm cho NH hứng thú 
nhạy cảm với vai trò người thợ chính trong quá trình học tập. Đổng thời, 
NH phải đảm bảo trách nhiệm để đạt tới mục tiêu của mình. Trong 
trường hợp này, ND phải tổ chức để NH tiến hành hoạt động học tập 
dưới hình thức một dự án cá nhân, và phải giới thiệu để NH hiểu mình 
là bên nhận của quá trình học. ND chỉ làm nhiệm vụ đặt vấn để, còn để 
NH tự tìm ra giải pháp. 


Ngoài việc tổ chức cho NH tham gia vào hoạt động học tập dưới 
hình thức dự án cá nhân, ND cũng phải tổ chức các hoạt động học tập 
tích cực theo dự án tập thể của nhóm, lớp để NH được TT trong môi 
trường tập thể. Hình thức này nhằm làm cho tất cả NH đều thành công 
trong việc học và mỗi cá nhân đều cảm thấy được hợp tác, được mọi 
người trong nhóm chú ý, đánh giá trong những can thiệp vào hoạt động 
nhóm của họ. Trong trường hợp này, hình thức tổ chức TT do ND đưa 


Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác... 157 


ra làm cho việc tham gia của NH có giá trị và đưa việc đóng góp của NH 
vào quá trình học của cả lớp; kích thích NH tăng cường cộng tác vào dự 
án học tập thể, và điều này, mang lại lợi ích cho tất cả. 

- DHTT luôn luôn phải tạo được ý thức, trách nhiệm ở NH cũng 
như sự hợp tác của ND trong mối quan tâm mang đến sự hỗ trợ, giúp 
đỡ để phát triển hoạt động nhận thức của NH. 

Những biện pháp này được tiến hành trong việc tổ chức DH theo 
mô hình sau : 


158 Th§. Nguyễn Nam Phóng 


Mô hình hoá quy trình tổ chức giờ học theo quan điểm SPTT 


HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 
M ~Tìm hiểu về NH ¬".. : 
- Xây dựng và giới thiệu kế hoạch ~Tìm hiệu kê hoạch HT theo mục tiêu 
GĐI Bước †1 DH theo mục tiêu choNH - - Lập kê hoạch HT cho giờ học theo 
Giờ học _>L Tạo dựng. —>[- Xác định quy trình tổ chức giờ học|£y | mục tiêu cho NH 
: MTDH - Viết giáo án chỉ tiết giờ học - Chuẩn bị tài liệu HT 
- Chuẩn bị tài liệu DH - Tạo phong cách học tập tích cực 
Bước 2 -Tạo tình huống DH -Tiếp nhận tình huống HT và 
Kích thích | | - Xác lập mục tiêu DH tìm hiểu mục tiêu HT ‹ 
r> TT - Uỷ nhiệm - cam kêt - Uỷ nhiệm - cam kêt 
Bước 3 - Hỗ trợ cá nhân NH -TT giữa NH - Tài liệu 
H> TT —> - TT giữa NH - ND 4———] 
lệ thuộc 
.. - Hỗ trợ nhóm TT - TT hợp tác giữa NH - NH 
trong nhóm HT 
Ị* phụ thuộc ÏJ. ; 
lân nhau 
Bước 5 - Hỗ trợ cá nhân NH - TT độc lập 
| VJý:Ð Lờy 
độc lập 
Bước 6 - Hỗ trợ nhóm DH đồng - DH đồng đẳng 
TT đăng 
điều hoà |—* 
GĐ2 
THỰC THỊ Bước 7 - Hỗ trợ sự sáng tạo và - Tự trị 
GIƠ HỌC TT trọng tài vê tri thức - Cộng táctrong nhóm HT 
tương | - Cộng tác liên nhóm HT «— 
thuộc 
† Tự đánh giá 
P SẺ cố ÌD XD 2a R -Tự Ï 
Đ ng ĐHMgifMGEQGOIBB:BIP - Đánh giá đồng đẳng trong 
lài tin ni: =B và giữa các nhóm về kết | 4_— —_] 
kị quả HT 
Bước 9 lệnh là hiện Aug mới - Tiếp nhận tình huống HT 
®> | Chuyển tiếp TING Hh Ỷ mới, tìm hiểu mục tiêu HT 
| - Uỷ nhiệm - cam kết - Uỷ nhiệm - cam kết 4——] 


Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác... 159 


Kết luận 

Đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới PPDH nói riêng là yêu cầu cấp 
thiết trong cải cách giáo dục ở nước ta hiện nay. Bộ môn Lịch sử ở 
trường phổ thông nói chung, PPDH Lịch sử nói riêng cũng không nằm 
ngoài những yêu cầu của đổi mới, cải cách đó. 

Đổi mới PPDH Lịch sử cần khắc phục tình trạng làm cho học sinh 
thụ động trong học tập hiện nay, phải hướng tới những phương pháp 
dạy người học chủ động, tích cực suy nghĩ, tìm tòi để chiếm lĩnh tri 
thức. Quan điểm SPTT là một tiếp cận mới góp phần đổi mới PPDH 
Lịch sử theo tỉnh thần đó. Nói cách khác, quan điểm SPTT xác định rõ 
vai trò của NH - người chịu trách nhiệm chính về hoạt động học tập của 
mình và hướng đến việc tạo ra ở NH sự hứng thú, sự tham gia và trách 
nhiệm; ND là người xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn hoạt động 
nhận thức ở NH; và gắn cho môi trường ảnh hưởng quan trọng đến các 
phương pháp riêng của NH và ND. 


ĐỔI Mi DẠY HỌC LỊPH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
VỨI HÌNH THỨC NB0AI KHÓA THÔNG QUA DI SÂN 


(Qua nghiên cứu thực tiễn tại các trường THCS tỉnh Hà Giang) 


Th.S Nguyễn Minh Nguyệt ° 


Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, việc giáo dục truyển thống 
cho thế hệ trẻ luôn được coi trọng ở nhà trường phổ thông. Phương 
thức tiếp cận giáo dục truyền thống ở mỗi quốc gia đều có những nét 
khác biệt, song điểm chung nhất hiện nay là đều hướng tới nâng cao 
năng lực của người học một cách tự nhiên, hấp dẫn, chủ động, tự 
nguyện và sáng tạo. Để thực hiện được điểu này, chúng ta cần từng 
bước đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, để có những bước 
đi phù hợp với tâm lí và nhu cầu của đối tượng được thụ hưởng sự 
giáo dục. Tại Hội thảo “Chương trình giáo dục di sản trong nhà trường 
tại Việt Nam” diễn ra vào ngày 7/3/2012 tại Hà Nội, thứ trưởng 
Nguyễn Vinh Hiển đã nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của 
việc giáo dục đi sản trong nhà trường: “GD đi sản đã uà đang từng bước 
trở thành yêu cẩu, nhiệm 0ụ 0à động lực đối uới các trường phổ thông, sóp 
phẩn quan trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh uà nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn điện ở Việt Nam”. 

Ưu thế của giáo dục lịch sử là giáo dục truyền thống. Nội hàm của 
khái niệm giáo dục truyền thống không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch 
sử, chính trị mà rộng lớn hơn là sự giáo dục những giá trị lưu truyền tốt 
đẹp của con người đối với con người, cộng đồng, xã hội loài người; con 
người với tự nhiên...thực chất chính là những giá trị được coi là di sản. 


©.. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. 


162 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


Dạy học Lịch sử, đặc biệt là Lịch sử địa phương rất có ưu thế trong 
việc giáo dục truyền thống từ thực tiễn địa phương thông qua các hoạt 
động ngoại khóa giáo dục di sản. Đây là hình thức giáo dục mới ở Việt 
nam song hình thức giáo dục này rất được khuyến khích ở nhiều quốc 
gia có nến giáo dục tiên tiến trên thế giới, đặc biệt thông qua nhiều dự 
án về bảo tổn và phát huy các giá trị đi sản. 

Vậy thế nào là đi sản, giáo dục di sản? Phương pháp tiếp cận trong 
giáo dục di sản thông qua ngoại khóa Lịch sử địa phương được thể hiện 
như thế nào? 

1. Quan niệm về di sản 

Theo tổ chức Unesco: Di sẩn (bao sổm đi sản uăn hóa 0à đi sản thiên 
nhiên) là di chỉ hau di tích của một quốc sia như rừng, dấu núi, hồ, sa mạc, tòa 
nhà, quân thể kiến trúc hay thành phố. Di sản cũng có nshĩa là tài sản để lại, 
oật của quá khứ...do các nước có tham gia Công tước di sản thế siới đề cử cho 
Chương trình quốc tế Di sản thế giới được công nhận uà quản lý bởi 
LINESCO Theo Công tước di sản thế giới. 


Hiện nay, khái niệm này chưa thực sự được thuyết phục, khi mà từ 
lời nói tới hành động của các tổ chức, quốc gia, xuyên quốc gia đều 
hướng tới bảo tổn và phát huy các giá trị của di sản. Nhiều khẩu hiệu 
được đưa ra mang nhiều thông điệp của hiện tại và tương lai như “văn 
hóa của mình”, “đi sản ở xung quanh chúng ta“”...đã cho chúng ta cái 


nhìn rộng hơn về di sản. 


Tháng 6 năm 2012, tại hội thảo quốc tế mang tên “Re-theoreorizing 
heritage” diễn ra tại thành phố Gothenburg (Thụy Điển), các chuyên gia 
và nhà nghiên cứu tới từ khắp nơi trên thế giới đã có hơn 400 bài thuyết 
trình, góp thêm cách nhìn mới về “lý thuyết di sản”. Theo đó, di sản 
không còn được coi là vật của quá khứ, với những giá trị và hình thái 
vĩnh viễn. 

Thay vào đó, đi sản là sản phẩm của thực tại, được tạo ra bởi cằm nhận 
0Ề các giá trị của quá khứ, những mối quan tâm đến uai trò của quá khứ trong 
các mối lo toan uê thực tại 0à tương lai. Tiếp cận theo quan niệm này 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 163 


giúp cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những người làm công tác giáo 
dục có thể tiếp cận phương pháp giáo dục truyền thống cho người học 


một cách rộng mở hơn. 
2. Giáo dục di sản cần được hiểu như thế nào? 


Theo quan niệm mới của các nhà khoa học về di sản: Di sản ở xung 
quanh chúng ta, dù ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất, nơi nào có cộng đổng 
dân cư thì nơi đó có di sản, học sinh sống ngay trong môi trường di sản. 
Đó là ngôi nhà của các em, thửa ruộng, các vật dụng canh tác, những 
món ăn, trang phục truyền thống, các tri thức về ẩm thực, thời tiết hay 
phong tục tập quán... 


Trong dạy học Lịch sử địa phương, giáo dục di sản chính là 
phương thức giáo dục truyển thống từ thực tế địa phương, góp phần 
giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của của con người. Tâm điểm 
của hoạt động giáo dục di sản chính là việc khuyến khích các hoạt 
động trải nghiệm của học sinh. Thông qua hoạt động giáo dục, học 
sinh được chủ động khám phá, rèn luyện nhiều kĩ năng sống, sự đam 
mê sẽ giúp người học thêm sáng tạo, từ đó rèn luyện trau dổi tri thức, 
nhân cách cho các em. Chính vì thế, giáo dục di sản có thể vận dụng 
nhiều phương pháp dạy học tích cực, người học có thể được học tập ở 
nhiều môi trường khác nhau trong một chủ để. Dạy và học kiến tạo, 
học theo nhóm, tự học...là những yếu tố quan trọng của giáo dục di 
sản. Giáo dục di sản cũng có thể thực hiện ở nhiều hình thức tổ chức 
dạy học khác nhau, song hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa hiện 
nay là phù hợp hơn cả. 


Quy trình giáo dục di sản được khái quát như sau: Giáo viên lựa 
chọn chủ để nội dung phù hợp, xây dựng kế hoạch, tổ chức, dẫn dắt học 
sinh khám phá từng bước về di sản. Để hiểu về giá trị, ý nghĩa của mỗi 
đi sản, học sinh sẽ được rèn luyện óc quan sát; làm quen với các phương 
pháp nghiên cứu, thu thập, thảo luận và xử lí thông tin; tự trình bày sản 
phẩm nghiên cứu của mình bằng các hình thức như thuyết trình, triển 


lãm, tiểu phẩm... 


164 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


Có nhiều phương thức giáo dục di sản, tùy hoàn cảnh, điều kiện, 
đối tượng người học khác nhau mà chúng ta sẽ có cách tiếp cận khác 
nhau. Ở các thành phố lớn, giáo dục ở các bảo tàng, di tích lịch sử văn 
hóa là quan trọng. Ở miển núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi không gần 
các di tích lịch sử, bảo tàng...thì giáo viên có thể khai thác tri thức từ 
nhiều nguồn khác nhau: tri thức nghệ thuật dân gian, văn hóa truyền 
thống, các phong tục tập quán, lao động sản xuất, đi sản thiên nhiên và 
những kiến thức bản địa như rừng núi và con suối...Tất cả là nguồn 
khai thác tri thức đi sản vô tận và sinh động, giúp cho người giáo viên — 
người lãnh đạo, tổ chức dẫn dắt các hoạt động giáo dục di sản hấp dẫn 
và hiệu quả cho các học sinh thân yêu của mình. 

3. Hướng tiếp cận trong giáo dục di sản thông qua ngoại khóa lịch sử 
địa phương 


3.1. Nguuên tắc chủ yến khi thiết kế uà tổ chức các hoạt động ngoại khóa 


Để thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa lịch sử địa phương 
thông qua đi sản , giáo viên cẩn tham khảo những nguyên tắc sau đây: 


Thứ nhất, cần lựa chọn chủ đề kiến thức lịch sử địa phương cho phù 
hợp làm nội dung giáo dục ngoại khóa và sử dụng các kiến thức về di 
sản để định hướng các hoạt động giáo dục di sản. 


Thứ hai, chủ đề lịch sử địa phương được sử dụng trong giáo dục 
truyền thống qua di sản có thể là những nội dung tổng hợp hoặc đơn lẻ: 
truyền thống yêu nước của nhân dân địa phương trong một giai đoạn 
lịch sử nhất định, truyền thống lao động sản xuất, làng nghề, phong tục 
tập quán tốt đẹp, các di tích lịch sử tại địa phương... 


Thứ ba, cần phân biệt giữa việc tổ chức hoạt động ngoại khóa với 
dạy học tại thực địa, các công tác công ích xã hội. 


Thứ tư, thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, trong 
việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, có thể tổ chức tại nhiều địa điểm: lớp 
học, tại di sản, phòng truyền thống nhà trường, phòng văn hóa tại địa 
phương.... Vì thế, khi thiết kế các hoạt động ngoại khóa cho học sinh cần 
chú ý tới việc cá thể hóa hoạt động người học, tránh tình trạng tổ chức 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 165 


cho học sinh chỉ thăm quan mà không tham gia hoạt động trải nghiệm 
đi sản. 

Thứ năm, khai thác di sản xung quanh trường học, gần nơi trường 
đóng. Điểm này giúp cho các trường nhận diện và kiểm kê di sản 
xung quanh trường để lựa chọn những di sản phù hợp cho giáo dục. 
Ví dụ: Tại Hà Giang, giáo viên có thể khai thác giáo dục đi sản trên 
Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại bảo tàng, 
các di tích, hay khai thác theo chủ để: Nhà trình tường của người 
Mông, bộ công cụ lao động của người Dao, trang phục dân tộc, văn 
hóa chợ...và khả năng tích hợp giáo dục đi sản. Việc nghiên cứu, 
khảo sát các đi sản quanh trường nhằm củng cố thêm quan điểm tiếp 


cận này, đó là: 
- Di sản ở xung quanh chúng ta; 


- Sử dụng bảo tàng, di tích, điểm văn hóa như một thiết chế văn hóa 
gắn với học đường; 


- Học sinh dễ tiếp cận với những tri thức từ thực tiễn địa phương, 
được học kiến tạo và có thái độ tích cực đối với việc bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản ngay trên địa phương mình. 


Thứ sáu, tổ chức hoạt động ngoại khóa lịch sử địa phương qua di 
sản cho học sinh là một quá trình nhận thức và củng cố kiến thức, kỹ 
năng với nhiều bước khác nhau, thời gian khác nhau. 

3.2. Một số modul giáo dục di sản thông qua ngoại khóa Lịch sử địa 
phương ở trường THCS tỉnh Hà Giang 

Nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, thực hiện mục tiêu đổi 
mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học Lịch sử địa phương 
trong các trường THCS tỉnh Hà Giang hiện nay, chúng tôi thiết kế một 
số modul giáo dục đi sản thông qua ngoại khóa Lịch sử địa phương. Các 
modul ngoại khóa này đã được tiến hành thực nghiệm sư phạm tại các 
trường THCS vùng Cao nguyên đá Đổng Văn - Hà Giang và mang lại 
hiệu quả rất thiết thực trong giáo dục bộ môn. Sau đây là một số modul 


giáo dục đi sản: 


166 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


qa. Modul giáo dục di sản thông qua trải nghiệm thực tế tại di sản 


Quy trình của một modul giáo dục di sản thông qua trải nghiệm 
thực tế tại đi sản gọi tắt là giáo dục trải nghiệm di sản (herifage 
education experience) cần được thực hiện theo 3 giai đoạn0; Giai đoạn 
trước buổi ngoại khóa; giai đoạn tổ chức hoạt động ngoại khóa; giai 
đoạn sau buổi ngoại khóa. Hoạt động trong các giai đoạn này cần linh 
hoạt, không rập khuôn, máy móc, phụ thuộc vào sự lựa chọn và sáng 
tạo của người thiết kế nội dung giáo dục (giáo viên) và chủ để được 
lựa chọn. 


Một ví dụ ngoại khóa Lịch sử địa phương với chủ để: "Khám phá 
phố cổ Đồng văn": 


* Giai đoạn trước buổi ngoại khóa: Tìm hiểu về phố cổ Đồng văn 

- Xác định mục tiêu ngoại khóa: Kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

- Chuẩn bị những điều kiện cho buổi ngoại khóa: Tri thức, cơ sở vật 
chất, tâm thế, môi trường tổ chức hoạt động ngoại khóa. 

- Thực hiện gắn kết di sản với bài học Lịch sử địa phương trong tài 
liệu giáo dục địa phương hoặc chương trình học của học sinh 


Các hoạt động cụ thể 
Tìm hiểu Tìm hiểu về Xây dựng 


về chủ quy trình và những quy 
đề “Phố kỹ năng cơ định khi đi 


cỗ Đồng bản trong thăm quan và 


Văn” thăm quan, học tập 
học tập 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 167 


* Giai đoạn tổ chức hoạt động ngoại khóa: Trải nghiệm tại đi sản 


Ở giai đoạn này, học sinh tự trải nghiệm cùng di sản, có thể ghi lại 
cảm nhận riêng của mình trong quá trình học trải nghiệm. Các nhóm 
học sinh thảo luận và chia sẻ với nhau các thông tin, kiến thức mới và 
cảm xúc của mình theo những vấn để mà giáo viên hướng dẫn. 


Các hoạt động diễn ra trong giai đoạn này bao gồm: cá nhân, nhóm 
tự chủ động tìm hiểu tri thức theo chủ để thông qua hệ thống câu hỏi đã 
xây dựng ở giai đoạn 1, tham quan trải nghiệm, chơi trò chơi, thảo luận 
nhóm... 

Cuối cùng, các nhóm tập trung, tổ hợp sản phẩm từ các thành viên: 
Tổ chức đánh giá, tổng kết hoạt động trải nghiệm tại Di sản Phố cổ 
Đồng Văn: fự nhận xét, đánh siá quá trình trải nghiệm của nhóm theo tiêu 
chí: tỉnh thẩm, thái độ học tập; khối lượng uà chất lượng công uiệc; những dự 
kiến hoàn thiện nội dung cho siai đoạn 3. 

* Giai đoạn sau buổi ngoại khóa: Triển lãm sản phẩm nghiên cứu 

Các hoạt động cụ thể bao gồm: 

- Trưng bày, triển lãm, thuyết minh kết quả học tập theo nhóm với 
các hình thức đa dạng khác nhau (tranh vẽ, mô hình, trưng bày sản 
phẩm trên Ao, thuyết trình, đọc thơ, đọc bài văn, diễn kịch...) với các 
tiêu chí: 

- Thể hiện sự hiểu biết của em về di sản Phố cổ Đồng Văn; 

- Phát huy được nhiều kĩ năng học tập: Làm việc nhóm, thuyết trình, 
viết, vẽ, diễn tả cảm xúc...; 

- Liên hệ trách nhiệm bản thân với di sản trong cuộc sống hiện tại, 
tương lai; 

- Sử dụng nhiều cách chuyển tải thông tin: tranh ảnh, mô hình, viết 
báo...; 


- Tự bình luận, đánh giá chất lượng của nhóm và cá nhân; 


- Xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ đi sản của bản thân và cả 
nhóm, lớp; 


168 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


Ưu điểm của mô hình này là học sinh tích cực, chủ động trong việc 
chuẩn bị, tìm hiểu về di sản thông qua việc tự lập kế hoạch, kiến tạo tri 
thức về di sản; thời gian dành cho modul lớn, thuận lợi cho GV và HS 
trong quá trình tổ chức hoạt động; hiệu quả giáo dục Lịch sử địa 
phương được nâng cao. Tuy nhiên, mô hình này có những hạn chế nhất 
định về việc sử dụng thời gian cho mỗi modul. 

b. Modul ngoại khóa Lịch sử địa phương qua di sản tại lớp học, phòng 
truyền thống chủ đề: Đi tìm dẫu ấn Lịch sử đường Hạnh Phúc 


Mục tiêu: 

- Kiến thức: 

+ Biết được Lịch sử đường Hạnh Phúc trên Công viên địa chất toàn 
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với những sự kiện của lịch sử địa 
phương và lịch sử dân tộc; 

+ Hiểu được giá trị của con đường Hạnh Phúc gắn với sự hy sinh và 
tinh thần quả cảm của đất nước nói chung và nhân dân Hà Giang nói 
riêng trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; 

+ Hiểu giá trị của con đường Hạnh Phúc đối với sự phát triển KT- 
XH của địa phương hôm nay; 

+ Nắm được đặc điểm, mối quan hệ giữa điểu kiện sống và việc bảo 
tổn các giá trị đi sản. 

- Kĩ năng: Nghiên cứu, cảm thụ cá nhân, thuyết trình, thực hành làm 
việc nhóm; xây dựng tư duy liên hệ, sáng tạo 

- Thái độ: Tích cực, chủ động trong học tập; có ý thức bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản truyển thống thông qua những hành động cụ 
thể, thiết thực. 

Modul này gồm có 03 hoạt động: 

Hoạt động 1 

Vì sao cần mở đường Hà Giang - Đồng Văn, Mèo Vạc năm 1959? 


HS tìm hiểu tư liệu Lịch sử địa phương trong giai đoạn 1954 — 
1965 theo vấn đề: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, điều kiện 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 169 


sống của đồng bào trên Vùng Cao nguyên đá Đồng Văn như thế nào? 
Những nhận xét của em về Quyết định của Trung ương Đảng cho mở 
đường Hạnh Phúc (Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc) trong thời điểm 
Lịch sử đó? Vì sao con đường lại được Trung ương Đảng đặt tên là 
đường Hạnh Phúc? HS trao đối, thảo luận, tự kiếm tra kết quả giữa 
các bạn trong lớp. 


Hoạt động 2 
Tìm hiếu uề những khúc tráng ca xuyên trons lòng đá 


Tổ chức thực hiện: Phân nhóm (từ 3- 6 người). Các nhóm phân 
công thành viên tìm hiểu, xây dựng bố cục, nội dung theo các tiểu 
chủ đề: Đặc điểm địa hình tuyến đường Hà Giang — Đồng Văn — Mèo Vạc 
trước năm 1959/ Nguồn lực làm đường Hạnh Phúc trong giai đoạn 1959 — 
1965 (con người, cơ sở 0ật chất, phương tiện)/ Những gian khó trong quá 
trình làm đường (sức người chống chọi uới đá, thiếu lương thực, sự quất 
nhiễu của thổ phỉ...)/ Mười một tháng treo mình trên uách đá uà hơn 100 
ngày truy điệu sống Tỉnh thân lạc quan 0à công tác dân uận của những 
TNXP làm đường Hạnh Phúc! Bác Hồ lên thăm Hà Gians 0à động uiên 
thanh miên chiến sĩ làm đường Hạnh Phúc! Cao nguyên đá trở mình thức 
giấc uà những hụ sinh mất mát to lớn 

Nhóm trưởng điều khiển nhóm tự tổng hợp, báo cáo kết quả 

Hoạt động 3 

Thì thuuết trình 

- Yêu cầu: Các nhóm lựa chọn cá nhân thuyết trình 1 chủ để trước 
tập thể lớp (có văn bản). Trong thuyết trình có hỏi đáp, phỏng vẫn... Tuy 
nhiên vai trò của nhóm là rất quan trọng đối với thành công của bài 
thuyết trình. 

- Gợi ý một số chủ đề thuyết trình: Hình tượng các thanh niên xung 
phong mở đường! Khát uọns mở đường xâu dựng quê hương trons những 
năm 1959 - 1965/ Nguồn lực làm đường Hạnh Phúc trong giai đoạn 1959 — 
1965/ Những gian khó trong quá trình làm đường Hạnh Phúc! Mười một 


170 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


tháng treo mình trên uách đá uà hơn 100 ngày truy điệu sống/ Dấu ấn Lịch sử 
oề những năm tháng không thể nào quên (1959 — 1965)/ Cơn đường Hạnh 
Phúc uới tuổi trẻ hôm 1aụ. 


- Nội dung và cách thức đánh giá điểm: Nội dung thi gồm 3 phần, 


tổng cộng 100 điểm: 

+ Phẩm 1: Lựa chọn chủ đề thuyết trình: Đúng chủ đề (20 điểm). 

+ Phần 2: Bố cục bài thuyết trình gồm có 03 phần (60 điểm): Mở bài: 
Giới thiệu vài nét về bản thân, chủ đề thuyết trình; thân bài: Trình bày 
các luận điểm, nội dung của bài thuyết trình; kết luận: Nêu giá trị của di 
sản, nhận thức của bản thân và kế hoạch hành động. 

+ Phẩn 3: Trả lời câu hỏi : BGK, các thành viên sẽ đặt câu hỏi liên 
quan đến chủ để thuyết trình của thí sinh (20 điểm). 

Kết thúc modul: Các nhóm tự nhận xét về hiệu quả các hoạt động 
đối với các cá nhân, nhóm: kiến thức, kỹ năng và thái độ. GV nhận xét, 
kết luận, kết thúc modul. 

c. Tổ chức Hội thi đố uui uới chủ đề. Khúc tráng ca trên đỉnh Mã Pì Lèng 


* Yêu cầu: Thể hiện hiểu biết về di sản Đường Hạnh Phúc; nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trong phát huy và bảo vệ 
đi sản Cao nguyên đá Đồng Văn 


* Hướng dẫn thực hiện: Thi đố kiến thức là một hình thức giáo dục 
sinh động, phong phú và hấp dẫn. Có nhiều cách thức tổ chức thi đố 
kiến thức khác nhau như: đố vui, trắc nghiệm, hái hoa dân chủ, chiếc 
nón kỳ diệu, đường lên đỉnh Olympia, hành trình văn hóa, vui để học. 
Để thực hiện tốt nội dung này, GV cần hướng dẫn HS chú ý những vấn 
để sau: 


- Công tác chuẩn bị: Xác định mục đích và yêu cầu, phân công công 
việc cho từng nhóm nhỏ, nhóm lớn, cá nhân; xác định thời gian, địa 
điểm, phương tiện phục vụ hội thi; soạn hệ thống câu hỏi, nội quy, điểu 
luật chơi; khen thưởng cá nhân và tập thể khi chơi; cử ban tổ chức cuộc 
chơi: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban trật tự, hậu cần, âm thanh ánh 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 171 


sáng, bộ phận phục vụ cụ thể lúc chơi, người dẫn chương trình (nên 
phân công cụ thể từng thành viên với từng loại công việc); chuẩn bị kinh 
phí tổng thể cho từng cuộc thi. 

- Lên kế hoạch chỉ tiết, bao gồm: Viết kế hoạch hoặc kịch bản hội thi; lập 
bảng phân công cụ thể từng công việc cho Ban tổ chức (kể cả việc chuẩn 
bị đến khi tiến hành và kết thúc toàn bộ cuộc thi); dự trù kinh phí chỉ tiết 
(tránh để thiếu hoặc mọi hiện tượng phát sinh); nêu biện pháp và tiến 
độ thực hiện (gắn công việc chuẩn bị, kiểm tra với thời gian cụ thể mà 
Ban tổ chức và các bộ phận phải hoàn thành, cách thức hoàn thành). 


- Thảo luận oà thông qua kế hoạch: Thảo luận, nghe góp ý từ các nhóm, 
bổ sung và hoàn chỉnh lại toàn bộ kế hoạch; phổ biến kế hoạch; tập dượt 
các nội dung cần thiết (các hoạt động trong hội thi, chơi thử trò chơi, văn 
nghệ, khai mạc, bế mạc...). 

* Tổ chức hội thi 

Ở mỗi vòng thi, các đội sẽ được nghe hướng dẫn thể lệ thi và cách 
tính điểm cho vòng thi đó. Đội nào có tổng số điểm của 4 vòng thi cao 
hơn là đội chiến thắng. Quy trình này thường được thiết kế trên phần 
mềm powerpoin hoặc có thể sử dụng bảng phụ để thực hiện. Cụ thể: 


- Vòng 1: Khởi động 

+ Mỗi đội cử 1 HS tham sia trả lời sói câu hỏi (A hoặc B) dành cho 
đội trình. 

+ Mỗi sói có 10 câu hỏi (dạng trả lời nhanh). 

+ Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm (tối đa là 100 điểm). 

+ Thời sian uừa đọc uừa trả lời mỗi sói câu hỏi là 2 phút. (lưu ý: câu nào 
không trả lời được, có thể bỏ qua). 

- Vòng 2: Vượt chướng 1isại öuật (Hình thức trò chơi ô chữ) 


+ Trả lời đúng từ khóa từ hàng nsang thứ 3 uà đến hàng sang cuối cùng 
được 40 điểm. 


+ Trả lời đúng từ khóa sau khi gợi ý được 20 điểm. 


172 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


+ Trả lời sai từ khóa sẽ bị loại khỏi uòng thi nàu. 
- Vòng 3: Văn nghệ 


+Mỗi đội trình bàu 01 tiết mục uăn nshệ (chọn một trong các thể loại: ca, 
múa, kịch, đọc thơ...chủ đề uề Cao nguyên đá Đông Văn, con đường Hạnh 
Phúc, cuộc sống sinh hoạt của đồng bào trên Cao nguyên đá... ). 


+ Thời gian: 07 phút/1 Hết trục 


+ Điểm số: 10 điểm, trons đó: đúng chủ đề được 3 điểm, trình bàu tốt được 
5 điểm, trang phục đẹp được 2 điểm. 


- Vòng 4: Phần thi dành cho khán giả 


+ Khám giả trả lời câu hỏi nhanh theo hình thức: “đuối hình bắt chữ”; tìm 
địn danh, nhân uật Lịch sử qua tranh ảnh tranh, 0ideo; sói câu hỏi chủ đề uề 
Cao neuyên đá Đồng Văn, con đường Hạnh Phúc... 


+ Thời gian: 02 phút/1 câu hỏi. 
- Vòng 5: Tăng tốc 


+ Có 8 hình ảnh uề đường Hạnh Phúc hoặc đoạn phím (không có tựa đề) 
được lần lượt chiếu lên theo thứ tự. Khi một hình nh chiếu lên nếu đội nào 
phát tín hiệu nhanh hơn thì được trả lời. Nếu đội không trả lời được thì đội còn 
lại có tín hiệu nhanh nhất được trả lời. 


+ Thời sian: 3 phút/ 1 hình ảnh, đoạn phím. 

+ Điểm số: 10 điểm! hình ảnh, đoạn phim. 

- Vòng 6: Về đích 

+ Mỗi đội trả lời nhanh 01 sói câu hỏi gồm 04 câu hỏi, nếu không trả lời 
được câu hỏi thì bỏ qua để trả lời câu hỏi khác nhằm tiết kiệm thời gian. 

+ Thời sian: 2 phút/ 1 câu hỏi. 

+ Điểm số: 10 điểm/1 câu hỏi. 

Những hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử địa phương 
qua đi sản ở trường THCS tỉnh Hà Giang được đúc kết từ thực tiễn, là 


Đổi mới dạy học Lịch sử địa phương với hình thức ngoại khóa... 173 


hướng tiếp cận mới, bước đầu mang lại hiệu quả trong đổi mới dạy học 
Lịch sử địa phương cho tỉnh Hà Giang. 


Thay cho lời kết: 


Khi nhắc đến việc giáo dục truyển thống yêu nước cho học sinh, nhà 
giáo dục Xô Viết Sukhomlinski đã viết “Đối với mỗi con người chúng ta, 
Tổ quốc bắt đầu từ một cái nhỏ bé đường như không lộng lẫy lắm và 
không có gì nổi bật, cuộc sống của mỗi chúng ta, vĩnh viễn đến hơi thở 
cuối cùng chứa đựng một cái gì đó duy nhất và không gì thay thế được 
như bầu sữa mẹ, như sự âu yếm của mẹ, như lời nói thân yêu. Đó là 
miền quê thân yêu của chúng ta, nơi thể hiện hình ảnh sinh động của Tổ 
quốc”. Giáo dục Lịch sử ở nhà trường phổ thông phải gắn liền với Lịch 
sử thiên nhiên, xã hội con người ở địa phương làm cho việc giảng dạy 
và học tập ở nhà trường thấm đậm hơn cuộc sống đời thực. Học sinh từ 
lúc còn đi học đã sống với thực tế, với xã hội xung quanh. Nhiệm vụ đó 
đòi hỏi, yêu cầu nhà trường phải chú ý đến giáo dục các em lòng yêu 
quê hương, yêu những con người và truyển thống tốt đẹp của địa 
phương, có ý thức và năng lực sẵn sàng tham gia lao động sản xuất và 
chiến đấu để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Với những yêu 
cầu đó, thiết nghĩ việc "Tổ chức ngoại khóa Lịch sử địa phương qua di 
sản" trong nhà trường phổ thông hiện nay là một hướng đi đúng và hứa 
hẹn nhiều yếu tố tích cực vì mục tiêu giáo dục con người mới cho xã hội 


ngày nay. 


174 ThS. Nguyễn Minh Nguyệt 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Văn Huy, Trung tâm Nghiên cứu & Phát huy Giá trị Di sản 
văn hóa (CCHỊ), Quy trình giáo dục trải nghiệm di sản trons nhà trường. 


2. Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2002. 


3... Phạm Minh Hạc, Góp phẩn đổi mới tư duy giáo đục, Nxb Giáo dục, 1991. 

4. "Thế hệ trẻ cần được giáo dục về văn hóa đi sản", Báo Dân trí online, 
ngày 19/5/2011. 

5. "Giáo dục di sản trong nhà trường tại Việt Nam”, Báo điện tử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, ngày 7/3/2012. 

6. World herritase in young hands của tổ chức UNESCO theo dường dẫn 
http://www.unesco.org. 


ỨNG DỤN6 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TẠ0 BIỂU TƯỢNG VỀ ĐỊA ĐIỂM XÂY Rñ SỰ KIỆN 

TRŨNG DẠY H0 LỊCH SỬ Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
- MỘT HƯỚNG Đổi MỨI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỤC 


TS. Nguyễn Đức Cương” 


Con đường hình thành tri thức Lịch sử cho HS tuân thủ theo quy 
luật nhận thức “Từ trực quan sinh động đến tt duy trừu tượng, từ tư duy 
trừu tượng trở uề thực tiễn”[1], nghĩa là phải trên cơ sở tư liệu sự kiện, tạo 
biểu tượng, hình thành khái niệm, rút ra quy luật, bài học Lịch sử phục 
vụ cho thực tiễn cuộc sống. Vậy, tạo biểu tượng là một khâu không thể 
thiếu được trong quá trình nhận thức nói chung và nhận thức lịch sử nói 
riêng trong dạy học Lịch sử (DHLS) ở trường phổ thông. Trong các loại 
biểu tượng, biểu tượng về địa điểm sự kiện có vị trí, ý nghĩa quan trọng, 
nó giúp HS hiểu đúng lịch sử, thấy được mối quan hệ giữa sự kiện lịch 
sử với điều kiện tự nhiên, xã hội, con người... tác động đến sự kiện lịch 
sử đó, góp phần vào những nguyên nhân xảy ra các sự kiện lịch sử. Bởi 
vì, một sự kiện, hiện tượng lịch sử bao giờ cũng diễn ra tại một địa điểm 
nhất định, không gian nhất định. Địa điểm đó có thể là một khu vực 
rộng lớn như chiến trường Châu Âu trong Chiến tranh thế giới, hoặc 
diễn ra ở phạm vi hẹp như tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Bác Hồ 
đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà... [2]. 


Để tạo biểu tượng về địa điểm xảy ra sự kiện Lịch sử, người GV cần 
phải lựa chọn, sử dụng các phương tiện trực quan - là phương tiện tư liệu 


®. Trường Đại học Sư phạm Huế. 


176 TS. Nguyễn Đức Cương 


dạy học có ưu thế hơn cả để tạo biểu tượng về địa điểm - nơi xảy ra sự 
kiện [3]. Những phương tiện đó được phát huy hiệu quả nêu có sự hỗ trợ 
của CNTTT. 


CNTTT là phương tiện dạy học (PTDH) hiện đại có khả năng tích hợp 
cao các chức năng của những PTDH truyền thống như tranh ảnh, bản 
đồ, lược đồ, sơ đổ, niên biểu, biểu đổ, bản so sánh... và các phương tiện 
kỹ thuật như radio, video, tivi, đèn chiếu overhead, projector, các loại 
băng đĩa... Đặc biệt với khả năng đa phương tiện, đa truyền thông 
(Multimedia) và khả năng tương tác (Interactive), việc ứng dụng CNTT 
vào DHLS sẽ giúp GV nâng cao hiệu quả của việc sử dụng các loại đồ 
dùng trực quan khi dựng lại bức tranh Lịch sử một cách chân thực, giàu 
hình ảnh và sinh động [4]. Đồng thời, nó có thể thu hút sự chú ý của HS, 
kích thích và huy động nhiều giác quan của các em khi nhận thức, điều 
đó góp phần nâng cao hiệu quả của việc ghi nhớ kiến thức. Nhò thế, HS 
dễ dàng hiểu đúng bản chất của sự kiện, hiện tượng Lịch sử. 


Việc khai thác và sử dụng một số chức năng của các phần mềm ACD 
See, Hero, Photoshop, Flash, TMPGEnc plus, Adobe Audition... sẽ giúp 
GV xử lý tư liệu hình ảnh, xử lý, cắt, ghép các đoạn phim, âm thanh... 
phù hợp với nội dung, yêu cầu của bài học. Việc sử dụng các chức năng 
cơ bản, các hiệu ứng phong phú, đa dạng... của phần mềm Microsoft 
PowerPoint sẽ giúp GV thiết kế và sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng 
trực quan theo yêu cầu bài giảng và ý đồ sư phạm của mình. Và với khả 
năng siêu liên kết thông tin (hyperlink) của phần mềm này, GV có thể đưa 
vào bài giảng các hình ảnh, âm thanh, đoạn phim tư liệu đã được xử lý, 
chọn lọc và biên tập theo ý tưởng của GV, nhờ đó, có thể phát huy tính 
sáng tạo của GV và HS trong những tình huống sư phạm cụ thể khi sử 
dụng ĐDTQ trong dạy học, tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc xây 
dựng, sử dụng các ĐDTQ, GV có điều kiện tổ chức cho HS nhận thức Lịch 
sử thông qua ĐDTỌ, từ đó giúp HS khắc sâu kiến thức trọng tâm và có 
thể hệ thống, khái quát tốt nội dung bài học [5]. 

Ví dụ: Ứng dụng CNTT để tạo biểu tượng về địa điểm xảy ra sự 


kiện khi dạy tiết 1, bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
kết thúc (1953 — 1954) trong SGK Lịch sử 12, Ban cơ bản. 


Ứng dụng công nghệ thông tin tạo biểu tượng về địa điểm... 177 


1. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Naun: Cần nêu 
rõ âm mưu của Nava là trong vòng 18 tháng, địch "muốn kết thúc chiến 
tranh trong danh dự" bằng cách tập trung binh lực để bảo vệ đồng bằng 
Bắc Bộ, bước đầu bình định Nam Đông Dương; bước hai tiến công chiến 
lược ở Bắc Bộ để kết thúc chiến tranh. 


GV sử dụng lược đồ kế hoạch Nava có sự hỗ trợ của CNTT kết hợp 
với lời nói sinh động để tạo biểu tượng về địa điểm - nơi Pháp tập trung 
quân thực hiện kế hoạch Nava. 


2. Cuộc tiến công chiến lược Đông — Xuân 1953 — 1954 


Trước âm mưu của Nava, Đảng | Nu 
Ẹ Ä Các cuộc tiến công chiến | cv 
ta chủ trương tập trung lực lượng lược Bìng Xuân öi [„. \ VVIE TNAM 


À- 


đánh vào những hướng quan trọng D331 mử 
nhưng địch sơ hở để giải phóng đất  đTÖc Tế 
đai, tiêu diệt sinh lực địch, buộc địch 


bị động phân tán lực lượng để đối  puwgi¿ 
Chiến dịch Trung Lào 


phó. Và trong thực tế, bộ đội chủ lực 


ta đã đánh vào những điểm sơ hở —~ 
Ạ : _...- Ạ Ũ Ta nh 
buộc địch phải bị động phân tán lực  ciúnhThưụgláo 


lượng: đánh vào thị xã Lai Châu, 
Trung Lào, Thượng Lào, Bắc Tây Đầu Tháng 2.1954 


Chiến dịch Tây Nguyên : dào .Ả\ Đ HH & 
HC Só Ghi GUảNG, _ H0 Chi Minh Gity 


Nguyên... trong khi chiến tranh du 


kích phát triển ở khắp các chiến 
trường trên cả nước. Và kết quả là 
bước đầu kế hoạch Nava bị phá sản. Khi giảng vấn để trên đây, cần 
phân tích để HS thấy Đảng ta do Hồ Chủ tịch lãnh đạo rất sáng suốt, 
hoàn toàn chủ động, đầy bản lĩnh, rất khoa học trong chủ trương làm 
phá sản kế hoạch địch. 


Mặt khác, nếu không có bản đổ, không xác định được trên bản đổ 
các địa danh Lai Châu, Thà Khet, Xavannakhet (Trung Lào), Phong 5a 
Lỳ, Luang Phabăng (Thượng Lào), Bắc Tây Nguyên thì HS cũng khó 
hình dung được sự sáng suốt của Đảng lãnh đạo và bước đầu kế hoạch 
Nava bị phá sản như thế nào. GV sử dụng lược đồ với sự hỗ trợ CNTT 


178 TS. Nguyễn Đức Cương 


kết hợp với diễn giải để làm rõ được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà 
đứng đầu là Chủ tịch Hổ Chí Minh-nguyên nhân làm cho kế hoạch 
Nava bước đầu bị phá sản. 

3. Chiến địch Lịch sử Điện Biên Phủ 1954 

Khi giảng về Chiến dịch Điện Biên Phủ, GV cần chú ý giải quyết 
những vẫn để sau: 

- Vấn đề vị trí của Điện Biên Phủ cần phải làm rõ: Vì sao Pháp chọn 
Điện Biên Phủ để xây dựng “Pháo đài bất khả xâm phạm”? Vì sao cả ta 
và Pháp đều chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược, 
“Điểm hẹn Lịch sử”? Ở phần này GV sử dụng đồ dùng trực quan có sự 
hỗ trợ của CNTT kết hợp với tường thuật, miêu tả, nêu đặc điểm để tạo 
biểu tượng về Điện Biên Phủ. 


Điện Biên Phủ gồm ba phân khu yểm hộ lẫn nhau. Mỗi cứ điểm đều 
có khả năng phòng ngự độc lập. Nhiều cứ điểm được tổ chức lại thành 
cụm cứ điểm, gọi là “trung tâm để kháng theo kiểu phức tạp”, có lực 
lượng cơ động, hỏa lực của mình, hệ thống công sự vững chắc, xung 
quanh là hào giao thông và hàng rào dây thép gai, khả năng phòng ngự 
khá mạnh. Mỗi một phân khu gồm nhiều trung tâm để kháng kiên cố. 
Mỗi trung tâm để kháng, cũng như toàn bộ tập đoàn cứ điểm, đều có hệ 
thống công sự nằm chìm dưới mặt đất, hệ thống công sự phụ (hàng rào, 
bãi dây thép gai, bãi mìn), hệ thống hỏa lực rất mạnh. 


Phân khu trung tâm là bộ phận quan trọng nhất, tập trung 2/2 lực 
lượng của địch (8 tiểu đoàn, gồm 5 tiểu đoàn chiếm đóng và 3 tiểu đoàn 
cơ động), có nhiều trung tâm để kháng yểm trợ lẫn nhau, bao bọc lấy cơ 
quan chỉ huy, các căn cứ hỏa lực và căn cứ hậu cần, đồng thời bảo vệ sân 
bay. Phía đông phân khu có cả một hệ thống cao điểm rất lợi hại, đặc 
biệt là những ngọn đổi A1, C1, D1, E1. Những cao điểm này giữ vai trò 
trọng yếu trong việc bảo vệ phân khu. 


Ở phía Bắc, có phân khu Bắc, gồm các trung tâm để kháng: Đổi Độc 
lập, Bản Kéo. Đổi Độc lập có nhiệm vụ án ngữ phía Bắc, ngăn chặn con 
đường từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Trung tâm để kháng Him Lam, 
tuy thuộc khu trung tâm, nhưng cùng với các vị trí Đổi Độc lập, Bản Kéo 


Ứng dụng công nghệ thông tin tạo biểu tượng về địa điểm... 179 


là những vị trí ngoại vi đột xuất nhất của địch, án ngữ phía Đông Bắc, 
ngăn chặn cuộc tiến công của quân ta từ hướng Tuần Giáo vào. Ở phía 
Nam, là phân khu Nam, còn gọi là phân khu Hồng Cúm, có nhiệm vụ 
ngăn chặn quân ta tiến công từ phía Nam lên, đồng thời giữ đường liên 
lạc với Thượng Lào. Hỏa lực pháo binh được bố trí thành hai căn cứ: 
một ở Mường Thanh, một ở Hồng Cúm, có thể yểm trợ lẫn nhau, và cho 
tất cả các cứ điểm khác khi bị tiến công. 


hệ P.HĂN FRHỤ 
® 0 ˆs,TRUNG TÂM 


Ji 


Am. 2 w« Bãn"lắn3.ãi 
z Í= 


Lược đồ, mô hình, hệ thống công sự, hàng rào thép gai 
ở cụm cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ 

Ngoài hỏa lực chung của tập đoàn cứ điểm, mỗi trung tâm để kháng 
còn có hỏa lực riêng, bao gồm nhiều súng cối các cỡ, súng phun lửa, và 
các loại súng bắn thẳng bố trí thành hệ thống vừa tự bảo vệ, vừa yểm hộ 
cho những cứ điểm chung quanh. 

Điện Biên Phủ có hai sân bay. Sân bay chính ở Mường Thanh, và sân 
bay dự bị ở Hồng Cúm, nối liền với Hà Nội, Hải Phòng bằng một cầu 
hàng không, trung bình mỗi ngày có gần 100 chuyến bay vận tải tiếp tế 
khoảng 200 - 300 tấn hàng... [6]. 

Các tướng lĩnh Pháp và Mỹ nói "Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả 
xâm phạm" không chỉ vì cả 3 phân khu có 49 cứ điểm, có 16.200 quân 


180 TS. Nguyễn Đức Cương 


tinh nhuệ, có sân bay, trận địa pháo, kho hậu cận... mà chính là vì chúng 
rất chủ quan, không hiểu được sức mạnh của bộ đội ta. 

Địch coi Điện Biên Phủ là nơi bộ đội ta không thể đến vì nằm giữa 
rừng núi hiểm trở, đường xa, khó vận chuyển lương thực, vũ khí. 
Nhưng Bác Hồ lại nhìn thung lũng Điện Biên như là một chiếc mũ lật 
ngửa - rừng núi bao quanh như vành mũ. Kẻ địch ở trong lòng chảo 
như trong lòng mũ, rất dễ bị ta tiêu diệt [7]. 


Về quyết tâm phải đánh thắng địch tại Điện Biên Phủ, Trung ương 
Đảng và Hồ Chủ tịch đã chỉ thị: "Chiến dịch này là chiến dịch Lịch sử 
của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý 
nghĩa chính trị quan trọng". Để giúp HS hiểu sâu sắc điều trên đây, bài 
giảng có thể dẫn lại một đoạn hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
"Tôi lên Khuổi Tất chào Bác trước khi lên đường đi chiến dịch Điện Biên 
Phủ". Bác nói: "Tổng tư lệnh ra mặt trận. "Tướng quân tại ngoại". Trao 
cho chú toàn quyển quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho 
thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh. Tôi cảm 
thấy nhiệm vụ lần này rất nặng [8]. 


Nhằm giúp HS nắm được: diễn biến, kết quả của chiến dịch Lịch sử 
Điện Biên Phủ 1954, GV sử dụng Lược đồ thể hiện 3 đợt tấn công của ta 
vào Điện Biên Phủ, cùng với các đoạn phim để giúp HS nhận thức được 
cụ thể và rõ ràng hơn về diễn biến của chiến dịch. 

&u Thu BAN, r Thưa Ì ubếr 


- thư i[Et ©Ù” ‡ TUY,: 


đầ đâm r h) Eušg vếnyÈ vất dÖYeam đÝneri 
T.uerr te Beaeer tít pfxrri khát lÖyn  = 


- Thứ l1. ‹ *ù J TH: 
Tại ĐẾN từng phữT Tìnuw hhự fPiue—t 


Tươn Tỉ rtergg Thiưy Íc tran chư 
Hà ra sêa rat đrưn TẾ, ' Ï ” 


- Ehư HE củ S34). 


Tin Tri w chư? khu Đa nự ÊiFEFT Tặrrarrrm 
Thu tr Fayrg Ð nến a £ Thivvyẻ ”# Ƒt*# 
đi THẾ LIẤ HE TƯ MP cử? WWP cÍvÙ, 
Tiữrt‡t Ph† Ê tắt Hủ địt rừnhH II đẾ Han, 
Teanir Đnự gaarr Ý"husafafn frarrtm 


Ứng dụng công nghệ thông tin tạo biểu tượng về địa điểm... 1ổ1 


Bài giảng chỉ cần lưu ý mãy điểm cần thiết về chiến dịch: 
- Hậu phương dốc sức người, sức của để chi viện cho chiến dịch. 


- Phương châm "đánh chắc, tiến chắc" (kéo pháo vào rồi lại kéo 
pháo ra) đã đảm bảo cho chiến dịch thắng lợi. 

Qua bài giảng, HS cũng cần được biết tỉnh thần xả thân quên mình 
vì nước của bộ đội ta: Tô Vĩnh Diện hy sinh vì "chèn lưng cứu pháo”, 
Phan Đình Giót hy sinh vì "lấy thân mình lấp lỗ châu mai", Bế Văn Đàn 
hy sinh vì "lấy thân mình làm giá súng"... 

Bài giảng có thể không trình bày hết và không thể trình bày hết diễn 
biến của tất cả 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch, nhưng cần dừng lại trận 
đánh cuối cùng khi chiến dịch kết thúc. GV kể cho HS biết tiếng nổ ở đổi 
A1 mở đầu cho cuộc tổng công kích: "Sau 16 ngày đêm bí mật khoét sâu 
đổi A1, bộ đội ta đã tạo ra một đường hầm dài 49 mét với một "buồng 
nổ", mỗi chiều rộng 1,5 mét, đủ chứa gần 1000 kg thuốc nổ. Và đúng 18h 
45 phút ngày 6.5.1954, tiếng nổ của khối bộc phá gần 1000 kg đã làm nổ 
tung những hầm ngầm kiên cố của địch tại đồi A1, báo hiệu cuộc tổng 
công kích". 


Kết hợp với tranh, ảnh, phim có sự hỗ trợ của CNTT để tạo biểu 
tượng về trận đánh mang tính quyết định ở Đổi A1. Suốt trong ngày 7- 
5-1954, trận đánh cuối cùng diễn ra dữ dội, quyết liệt, quân ta áp đảo 
quân địch. 


182 TS. Nguyễn Đức Cương 


Chiểu 7-5-1954, toàn bộ quân giặc ở Điện Biên Phủ ra đầu hàng. 
Bài giảng cũng cần dựng lại biểu tượng khi địch ra đầu hàng. "Đơ 
Caxtori thay quần áo sạch sẽ, chiếc mũ calô đỏ tiết dê tương phản với 
bộ mặt tái nhợt. Toàn bộ sỹ quan tham mưu của tập đoàn cứ điểm 
đứng chung quanh Đờ Caxtori. Tất cả ra khỏi hầm. Giơ tay lên cao, Đờ 
Cát lẩm bẩm: "Xin đừng bắn tôi". Lúc đó là 17h30 phút. Lá cờ quyết 
chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch bay phấp phới trước gió trên nắp 
hầm Đờ Caxtori "[9]. 


GV sử dụng đoạn 
được nhà văn Nguyễn 
Đình Thi ghi lại quang 
cảnh của thung lũng 
Điện Biên chiều ngày 
7.5.1954, kết hợp với 
ảnh, phim video về sự 
thất bại của Pháp và 
thắng lợi của ta ở Điện 
Biên Phủ: "Chiều hôm 
đó, khi mặt trời sắp lặn, tiếng súng im dần. Rồi từ dưới mặt đất nhô lên 


từng hàng quân địch, hai tay giơ trên đầu, hoặc cầm chiếc que dài buộc 
một mảnh vải trắng. Những tốp quân địch dần dần nối vào nhau. Dòng 
người đi hàng một ngoằn ngoèo, dài mãi không hết, từ trung tâm đi ra 
các ngã, theo những vệt đường nhỏ hẹp, mỗi lúc càng đông dần, lố nhố 
đen nghịt”. [10] 


SE SA 1 lun. 


Ứng dụng công nghệ thông tin tạo biểu tượng về địa điểm... 183 


Bài giảng lưu ý HS ghi nhớ các số liệu ghi nhận thắng lợi của chiến 
dịch, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ mà SGK đã nêu. 


Để đạt được hiệu quả cao, GV cần lưu ý những điểm sau: 


— Khi sử dụng ĐDTQ nhất là tranh ảnh, lược đổ cần kết hợp với việc 
sử dụng TLTK và lời nói sinh động để khôi phục sự kiện, hiện tượng 
Lịch sử cho HS. Bởi vì, “tài liệu Lịch sử là nội dung kiến thức của 
ĐDTQ. Lời nói sinh động giàu hình ảnh làm cho HS thu nhận kiến thức 
qua ĐDTQ cụ thể hơn, hấp dẫn hơn, nắm vững khái niệm sâu sắc 
hơn”[11]. 

- Khai thác ĐDTQ có sự hỗ trợ của CNTT phải phát huy được tính 
tích cực học tập của HS. 

- CNTT chỉ là phương tiện hỗ trợ cho người thầy, chứ không thay 
thế vai trò của người thầy trong hoạt động DH ở trường phổ thông. 

- Không lạm dụng CNTT trong mọi hoạt động dạy học, mà phải 
phối kết hợp với các hình thức, phương pháp dạy học khác. 

- Để ứng dụng hiệu quả CNTT vào DHLS nói chung, tạo biểu tượng 
về địa điểm của sự kiện nói riêng, đòi hỏi người GV phải có trình độ 
CNTT và thường xuyên được rèn luyện hình thành kỹ năng, kỹ xảo 
trong thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học và giảng dạy Lịch sử. 


184 TS. Nguyễn Đức Cương 


Có thể nói CNTT mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các 
phương pháp và hình thức dạy học. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học 
là xu thế tất yếu, đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải 
cách giáo dục ở nước ta hiện nay. Trong DHLS5, việc ứng dụng CNTT 
không nằm ngoài xu thế đó. GV giảng dạy Lịch sử cần ý thức và thực 
hiện đúng theo quan điểm của Đảng và chính phủ về “đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo” nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục Lịch sử ở trường phổ thông. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. V.ILênin, Toàn tập, Tập 29, Nxb Tiến bộ, Matxcova, 1981. 


2. Nguyễn Đức Cương, Tạo biểu tượng uể địa điểm của sự kiện trên cơ sở 
hướng dẫn học sinh tự học trơng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011. 

3. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạy học Lịch sử, Tập 2, Nxb 
Giáo dục, Hà Nội, 2008. 

4.. Kiểu Thế Hưng, Xây dựng 0à sử dụng hệ thống thao tác sư phạm trong 
dạy học Lịch sử ở trường THPT, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005. 

5. Nguyễn Mạnh Hưởng, "Công nghệ thông tin và truyển thông 
với vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông”, Tạp chí G/áo đục, (185), 2008. 

6. Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Tư liệu Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, 
Hà Nội, 2009. 

Z. . Bócsét, Hồi ký, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985. 


8. Võ Nguyên Giáp, Những chặng đường Lịch sử, Nxb Văn học, 
Hà Nội, 1997. 


Ứng dụng công nghệ thông tin tạo biểu tượng về địa điểm... 185 


10. 


Phạm Hồng Việt, Để dạy — học tốt bài “Cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống thực dân Pháp kết thúc (1953 — 1954) ở SGK lớp 12, Ban cơ bản”, 
Tập san Giáo dục đào tạo TT Huế, số 2, 2009. 


Phan Ngọc Liên, Phạm Kỳ Tá, Đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử 
ở trường phổ thông cấp 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1975. 


TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 
VÀ LUYỆN TẬP TRŨNG DẠY HC LỊPH SỬ 
TRƯỜNG TRUNG H0 PHỮ THÔNG 


TS. Tưởng Phi Ngọ”” 


1. Đặt vấn đề 


Dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hướng đến 3 mục tiêu: kiến 
thức, kỹ năng, thái độ. Luyện tập thực hành đảm bảo cho các mục tiêu 
kiến thức và kỹ năng. Như vậy, thực hành và luyện tập trong dạy học 
Lịch sử luôn cần thiết cho HS và GV, bất kể dạy học theo chương trình, 
SGK nào. 


Qua dự giờ, dạy bổi dưỡng, trao đổi với GV THPT ở TP. Hồ Chí 
Minh và một số tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ trong thời gian gần đây, 
chúng tôi thấy bên cạnh những giờ dạy tốt, ở nhiều tiết giảng, nội dung 
dạy học của không ít GV còn chung chung, thiếu chiều sâu và độ hấp 
dẫn. Trong khi HS vẫn dùng cách học “thuộc bài” là chính. Nguyên 
nhân có nhiều, nhưng một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng 
này không phải do thiếu lý luận mà là chưa đủ mức độ thực hành. Bài 
viết này chỉ để cập đôi nét về sự cẩn thiết phải đẩy mạnh hơn nữa khâu 
thực hành và luyện tập (practice and drills) đối với GV trong dạy học 
Lịch sử ở trường phổ thông. 

2. Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của GV qua 
thực hành và luyện tập. 


Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xin đề cập mấy điều sau: 


®. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 


188 TS. Tưởng Phi Ngọ 


2.1. So sánh chương trình 0à sách giáo khoa 


Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử hiện hành được cấu 
tạo theo nguyên tắc đồng tâm kết hợp với đường thẳng, đòi hỏi mỗi GV 
trước khi soạn giáo án phải so sánh chương trình, SGK của cấp THCS và 
THPT để xác định rõ kiến thức cần cung cấp cho HS THCS và THPT (ví 
dụ, giữa các lớp 8 và 11; lớp 9 & 12) có gì giống và khác nhau về sử và 
luận. Ví dụ, khi so sánh về Cách mạng Tháng Mười Nea năm 1917 uà cuộc 
đấu tranh bảo uệ cách mạng (1917 — 1921) ò hai cấp, ta nhận thấy: 


Ở lớp 8, GV chỉ yêu cầu HS nhận biết những nét chính về bối cảnh, 
diễn biến và ý nghĩa Lịch sử của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng 
tháng Mười. Chương trình chuẩn lớp 11 không chênh lệch nhiều về sự 
kiện so với lớp 8, nhưng cao hơn hẳn về trình độ hiểu. Cụ thể là, từ tình 
hình nước Nga trước Cách mạng, HS lớp 11 phải phân biệt được các 
khái niệm “tiền để cách mạng”, “tình thế cách mạng". Qua quá trình 
chuyển biến từ Cách mạng tháng Hai sang Cách mạng tháng Mười, phải 
giải thích được vì sao năm 1917 ở nước Nga lại bùng nổ hai cuộc cách 
mạng; tìm ra sự khác nhau về tính chất, nhiệm vụ của Cách mạng tháng 
Mười so với Cách mạng tháng Hai; hiểu rõ bản chất vì dân của chính 
quyển Xô viết; thừa nhận tính đúng đắn của Chính sách cộng sản thời 
chiến trong hoàn cảnh chiên đấu chống thù trong, giặc ngoài; hiểu được 
ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười; hình thành khái niệm “Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa“. Ngoài những điểm chung như HS lớp 11 chương 
trình Chuẩn, HS lớp 11 chương trình Nâng cao còn được hướng dẫn để 
hiểu sâu hơn về tiển để của Cách mạng tháng Mười qua so sánh với cách 
mạng dân chủ tư sản ở các nước Âu, Mỹ thời cận đại; được bổ sung tư 
liệu để hiểu rằng, chính quyển Xô viết không chỉ giải phóng nhân dân 
khỏi ách áp bức giai cấp mà còn giải thoát nhiều dân tộc khỏi “nhà tù” 
đế quốc Nga; nâng cao nhận thức về ý nghĩa thời đại của Cách mạng 
tháng Mười và vai trò của Lênin đối với cuộc cách mạng này. 


Việc so sánh như trên là cơ sở để GV xác định đúng mục tiêu bài 
học. Điều này đã được hội nghị tập huấn thay SGK của Bộ triển khai 
đối với GV cốt cán ở các địa phương. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết, 
đến nay phần đông GV THPT chỉ sử dụng SGK mà ít hoặc không đọc, 


Tăng cường phương pháp thực hành và luyện tập... 189 


không so sánh chương trình hai cấp nói trên, nên không xác định rõ 
phần “đường thẳng” trong từng bài dạy. Vì vậy, Bộ cần phát chương 
trình cho tất cả GV và hướng dẫn, giúp đỡ họ thực hiện công việc quan 
trọng này. Nếu chương trình sắp tới không còn cấu trúc “đồng tâm kết 
hợp với đường thẳng” nữa thì việc GV nghiên cứu chương trình vẫn 
rất cần thiết cho dạy học Lịch sử. 

2.2. Nêu cụ thể kiến thức, kỹ năng, thái độ 


Trong giáo án, bao giờ GV cũng nêu rõ mục tiêu cần đạt của bài 
học. Nhưng trên thực tế, nhiều khi điểu đó ở một bộ phận GV chỉ mang 
tính hình thức mà chưa thể hiện rõ trong mối quan hệ giữa từng đơn vị 
kiến thức cơ bản với các kỹ năng HS cần rèn luyện để hiểu kiến thức cơ 
bản đó. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị, tránh viết mục tiêu chung 
chung, tách rời những kiến thức cụ thể. Ngược lại, cần nêu rõ những 
kiến thức cơ bản nào trong bài sẽ cung cấp cho HS; nội dung kiến thức 
cơ bản đó gồm những gì; yêu cầu nhận thức tổng quát về kiến thức cơ 
bản đó; những kỹ năng nào HS cần rèn luyện; hướng HS đến thái độ gì 
sau khi lĩnh hội kiến thức này. Ví dụ, khi dạy bài “Liên Xô xây dựng chủ 
nehĩa xã hội (1921 — 1941)” ò lớp 11, cần nêu rõ: 


: Những kỹ 
Tên đơn vị : Yêu câu HS : 
.Š Nội dung kiên năng cân Hướng 
TT | kiên thức cơ nhận thức 
` thức cơ bản R „ rèn luyện thái độ 
bản tông quát 
cho HS 
1 Hoàn cảnh — Kinh tế kiệt quệ | Biết đó là cuộc | — So sánh Cảm thông 
nước Nga sau ¡| (qua số liệu). khủng hoảng (nước Nga với khó khăn 
nội chiên ~ Chính trị rối bi TN Đền: với No. 
(1918 — 1920) ren: một bộ „ nghiêm trọng nước Pháp q00 Xô 
: ân đ khã 1794). iết. 
phận dân bất cân siải ặc 94) việt 
mãn; kẻ thù EIMS 95 ĐácH: l.~.Piẩn ffei 
chống phá; nguyên nhân 
chính quyền Xô khủng hoảng 
viết “nghiêng (kinh tế, 
ngả”. chính trị). 


190 


TS. Tưởng Phi Ngọ 


2 Chính sách — Những thay - Biết nội dung | — Phân tích — Cảm phục 
kinh tế mới đổi quan trọng cơ bản của số liệu. Lênin xử lý 
(NEP) về nông, công, | NEP. `. tình huống. 

bà AC nghiệp Í_ Hiệu ý nghĩa | NEP với ~ Thừa nhận 
VI NHI: (kinh tế, chính | chính sách _ tính đúng 

— Kết quả, ý trị) của NEP. cộng sản đắn của 
nghĩa: hoàn thời chiến. NEP. 

Tả và phục ~ Liên hệ với 

NINH MU Việt Nam đổi 

qua khủng mời 

hoảng chính trị; 

để lại bài học 

quý báu. 


2.3. Cần đảm bảo tính cụ thể khi sử dụng các PPDH 


Để tăng độ sâu của kiến thức. Đây là vấn đề rất rộng, chúng tôi chỉ 


xin nêu mãy ý kiến sau: 


- Việc sử dụng kênh hình dù có hay không có sự hỗ trợ của công 
nghệ thông tin thì cũng cần: Một là, nắm chắc kiến thức có liên quan 
ở kênh chữ (ở SGK hay giáo trình đại học) vì kênh hình và kênh chữ 
cùng phản ánh một sự kiện. Những kiến thức được thể hiện ở kênh 
hình cũng đồng thời đã có ở kênh chữ. Hai là, trên cơ sở nắm vững 
kiến thức ở kênh chữ, xác định đúng nội dung chủ yếu của mỗi kênh 
hình. Ba là, hướng dẫn HS cách sử dụng kênh hình theo hướng phát 
huy tính tích cực của HS. Ví dụ, khi sử dụng lược đồ “Sự thay đối bản 
đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn” (lớp 11), GV có 
thể tiến hành như sau: 


Tăng cường phương pháp thực hành và luyện tập... 191 


CHÂU ÂU NĂM 1914 Phu CHÂU ÂU NĂM 1923 
.°.s 
250. 
F v R d ` v 
` 
/w ° 
VN. © + 
^ Set 
ể | ẤY ( hà 
NAUY ¡ ` ° 
ĐẠI œ 9; vn ‹ ĐẠI 
_ "HA ° 
Ẳ z p T1" ° 
s HIẾN 
ì " : s TÂY 
T BÁC = 
_ Ms. ý - * x 
“ 
HALM! ĐẾQUỐCĐỨC TY, 
DƯƠNG xgÌ1 gộ NHiế Y DƯƠNG 
1<. ` ` 
h h ` 
¿j.—._.. A ĐẾQUỐCÁO-HUNG ì 
6 “THUY sử ¿ Di nE. RU-MA-NI Ầ 
⁄ ` can; RUMAMÍ Kê „Ấ 
Ble” NAMTƯ £:—*Z ” ru 
, ` ` + BUN-GA-RI 
: .; =: ĐC can 
Ể TAYBANNHA ụ 
§ 
§; 3 
T._ 
4 Ẵ 


+ Những thông tin từ kênh chữ: Sau Thế chiến thứ nhất, mỗi nước 
bại trận (Đức, Áo, Hung, Thổ Nhĩ Kỳ, Bungary) phải thi hành một bản 
hoà ước riêng, trong đó có một nội dung quan trọng là điều chỉnh 
cương giới và lãnh thổ. Theo sự điều chỉnh này, có quốc gia “biến mất” 
như đế quốc Áo - Hung. Có những nước mới thành lập như Áo, Hung, 
Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư. Có những nước bị thu hẹp đo phải cắt đất 
trả các nước láng giểng, có những nước rộng ra do được nhận phần 
lãnh thổ từ nước khác. Nói chung, các nước chiên bại buộc phải thi 
hành hoà ước. Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, phong trào chống đối hoà ước 
Sevres (ký tháng 8-1920, thu hẹp nhiều đất của Thổ) đã chuyển thành 
cuộc chiến tranh giải phóng (1919 - 1922). Thắng lợi của Thổ trong 
cuộc chiến này buộc các đế quốc thắng trận phải thay thế hoà ước 
Sevres bằng hoà ước Lausanne (1923) có lợi hơn về đất đai cho Thổ. 
Sau sự kiện này, biên giới giữa các quốc gia châu Âu sau chiến tranh 


được coi là ổn định. 


+ Xác định nội dung chủ yếu: Đây là “chùm” bản đổ thuộc thể loại 
so sánh để chỉ ra cái khác nhau trong cái giống nhau. Cả hai bản đổ 
không có ký hiệu nào khác ngoài tên quốc gia và các đường biên giới 
quốc gia chính là để gợi ý bạn đọc so sánh các đường biên giới. Khi so 
sánh sẽ thấy có nước cũ mất đi, nước mới xuất hiện, có nước hẹp lại, có 
nước rộng ra. Sự điều chỉnh nói trên làm lợi cho kẻ thắng, nước mạnh, 
thiệt cho người thua, nước yếu nên vẫn tổn đọng mâu thuẫn giữa các 


192 TS. Tưởng Phi Ngọ 


^? —_ A 


đế quốc, để rồi theo thời gian, những mâu thuẫn ấy thêm gay gắt, làm 
bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới mới. 

+ GV có thể hướng dẫn HS qua các câu hỏi gợi ý: Hai bản đổ này có 
tỷ lệ, khuôn hình bằng nhau, đặt cạnh nhau để làm gì? (để so sánh); 
Điểm chung về ký hiệu của hai bản đổ này là gì? (tên quốc gia và biên 
giới); Các mốc 1914 & 1923 có ý nghĩa gì? Chỉ trên bản đổ nước nào biến 
mất, nước nào mới xuất hiện, nước được lợi, nước bị thiệt? Sự điều 
chỉnh này có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giữa các đế quốc? Các 
câu hỏi trên đều thuộc về sứ. Riêng câu cuối cùng thuộc về luận. 


~ Sử dụng trích đoạn tài liệu tham khảo ngắn làm sáng tỏ kiến thức cơ 
bản, giúp HS dễ hiểu và hứng thú học tập. Ví dụ, để khắc họa những 
khó khăn của nước Nga Xô viết thời nội chiến (1918 - 1920), GV có thể 
đưa ra số liệu khẩu phần lương thực phân phối cho mỗi người lúc ấy (kể 
cả Lênin) chỉ từ 50 đến 200g bánh mì/một ngày đêm khiến HS tin rằng, 
chính sách trưng thu lương thực thừa mà chính quyền Xô viết buộc phải 
áp dụng lúc ấy dù khắc nghiệt với nông dân, nhưng là duy nhất đúng. 


Sử dụng tài liệu tham khảo là một phương pháp truyển thống, 
nhưng đưa những tài liệu như thế vào bài giảng vẫn có tác dụng tốt, gây 
hứng thú cho HS, dễ làm và không tốn kém. Vấn để là ở chỗ GV cần 
tích cực sưu tầm tài liệu có giá trị cao để làm giàu cho hồ sơ giảng dạy 
của mình. 


— Sứ dụns câu hởi cần xoáy vào kiến thức cơ bản, có câu chính, câu 
phụ, nhiều cung bậc, phù hợp với mục tiêu bài học và các đối tượng HS. 
Có loại câu để kiểm tra trình độ biết, có câu để kiểm tra trình độ hiểu. Ví 
dụ 1, khi hướng dẫn HS lớp 11 trình bày để biết diễn biến trận phản công 
của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát, GV có thể yêu cầu các em chỉ cụ 
thể trên bản đồ qua các câu hỏi gợi ý: Quân Đức tấn công từ bao giờ? 
Chúng chiếm ưu thế trong bao lâu? Sau đó chúng bị “bao oây” như thế 
nào? Bị “chia cắt” ra sao? Thành mấy bộ phận? Đâu là bộ phận chính? 
Chúng có phá được vòng vây không? ... Ví dụ 2, khi dẫn dắt HS lớp 11 
trả lời câu hỏi để hiểu vì sao năm 1917 ở nước Nga lại bùng nổ hai cuộc 
cách mạng? GV có thể gợi ý: Nhân dân Nga làm Cách mạng tháng Hai 


Tăng cường phương pháp thực hành và luyện tập... 193 


xuất phát từ những nhu cầu gì? (đòi hoà bình, ruộng đất, bánh mì, tự 
do); Sau Cách mạng tháng Hai những nhu cầu ấy có được thỏa mãn 
không? Trách nhiệm này thuộc về chính quyển nào trong hai chính 
quyển đang tổn tại? 


- Hướng dẫn HS cách ghi nhớ kiến thức Lịch sử2) là rất cần thiết vì học 
Lịch sử cũng như các bộ môn khác ở trường phổ thông đòi hỏi HS 
không chỉ biết, hiểu mà còn phải ghi nhớ kiến thức vững chắc để vận 
dụng trong học tập và cuộc sống. Nhưng lâu nay, nhiều em không biết 
cách nào để lưu giữ kiến thức bển lâu. Các thầy cô giáo cũng đã giúp các 
em giải quyết khó khăn này nhưng chưa có nghiên cứu toàn điện và 
chưa thật phổ biến. Dù theo chương trình hay SGK nào thì GV cũng rất 
cần dạy cho HS ghi nhớ kiến thức bằng những cách không phải do học 
vẹt. Trong một chuyên để gần đây, tôi có đưa ra một số gợi ý hướng dẫn 
HS ghi nhớ như sau: Thứ nhất, tìm ý và luyện tập diễn đạt các ý bằng 
ngôn ngữ của mình; f/ hai, so sánh sự kiện và số liệu; tứ ba, lấy người 
chỉ việc, lấy việc chỉ người; fứ f, rút gọn chữ; f răm, nhớ qua sử 
dụng đổ dùng trực quan; flứ sáu, sử dụng cách nói ví von để nhớ; thứ 
bẩy, nhớ qua thực hành luyện tập; thứ tám, nhớ qua các câu chuyện kể; 
thứ chín, nhớ qua bài hát... và nhiều cách khác'?. 


Trên đây chúng tôi chỉ đề cập vài công việc cần thực hành và luyện 
tập trong phạm vi nhiệm vụ của GV với niềm tin răng, thông qua các 
công việc này, các thầy, cô sẽ nâng cao hơn trình độ chuyên môn và khả 


năng sư phạm của mình để dạy tốt môn Sử hơn nữa. 
3. Kết luận và kiến nghị 


- Chất lượng dạy học Lịch sử trong những năm gần đây giảm sút rõ 
rệt. Bài viết này chỉ để cập một vấn để - một bộ phận GV cần khắc phục 
những việc chưa làm tốt bằng cách thực hiện những công việc cụ thể 


()_ Xem: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh”, Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011, tr.261 - 266. 

()_ Chuyên để này đã bổi dưỡng cho GV THPT các tỉnh Đổng Nai, Ninh Thuận, 
Kiên Giang, Long An trong các năm 2011, 2012. 


194 TS. Tưởng Phi Ngọ 


như đã nêu ở mục 2. Trong những công việc ây, có việc khó, có việc 
không khó. Ngoại trừ các nguyên nhân khác (mà bài viết này không đề 
cập), có hai nguyên nhân chủ yếu từ phía GV: một là chưa tích cực 
nghiên cứu, thực hành và luyện tập; hai là, buổn, chán, bất lực, thậm chí 
có người buông xuôi trước cảnh Lịch sử bị coi là “môn phụ”, HS thực 
dụng, bệnh thành tích ngự trị, lây lan trên diện rộng. Đó là một thực tế 
rất đáng được lãnh đạo Bộ sớm đưa ra biện pháp tích cực để cải thiện 
tình hình. 

- Cuối cùng chúng tôi có đôi điều kiến nghị: 

Một là, sắp tới rất cần chương trình mới phân phối thời gian nhiều 
hơn cho môn Lịch sử ở trường phổ thông để GV không chỉ dạy lý thuyết 


mà còn có thời gian hướng dẫn HS thực hành và luyện tập như các môn 
học khác. 


Hai là, đổi mới kiểm tra đánh giá môn học này theo hướng ưu tiên 
cho mục đích kiểm tra HS từ trình độ hiểu trở lên. 


Ba là, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và khuyến khích 
nghiên cứu khoa học trong GV; Bộ sớm đưa ra giải pháp cải thiện vị thế 
môn Lịch sử ở trường phổ thông để GV yên tâm công tác. 


Cố gắng của GV rất quan trọng nhưng chưa đủ. Động cơ thực dụng 
của HS và bệnh thành tích - một yếu tố mang tính phá hoại đang là trở 
ngại lớn nhất, làm suy giảm chất lượng dạy học Lịch sử. Điểu này cần 
đến sự can thiệp, điều chỉnh từ tầm vĩ mô để lập lại kỷ cương trong nến 
giáo dục nước nhà, trong đó có giáo dục Lịch sử. 


MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HỤC TẬP NHÓM 
TRŨNG DẠY HỌC LỊCH SỬ 
Ữ TRƯỜNG TRUN6 HỌC PHÙ THÔNG 


TS. Hà Thị Lịch” 


1. Đặt vấn đề 


Việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử nhằm mục đích 
không chỉ khắc phục lối dạy truyền thống thầy đọc, trò chép, lối truyền 
thụ kiến thức một chiểu mà nó còn phát huy, khơi gợi được trí tò mò, sự 
hứng thú tìm hiểu của HS. Chính điều đó phát huy được năng lực nhận 
thức độc lập, sáng tạo của HS, buộc HS phải tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra 
đáp án cuối cùng. Tiếp đó, thông qua tổ chức hoạt động nhóm trong quá 
trình học tập sẽ giúp cho các em rèn luyện khả năng tư duy thực hành, 
khả năng diễn đạt trước đám đông. 


Với những đặc điểm nhận thức của HS phổ thông trong quá trình 
học tập nói chung và học tập Lịch sử nói riêng, chúng tôi nhận thấy việc 
tổ chức hoạt động nhóm trong học tập Lịch sử là thực sự cần thiết, hoàn 
toàn phù hợp với lứa tuổi của HS THPT và với đặc trưng riêng của bộ 
môn Lịch sử. 


Trong thực tế giảng dạy môn Lịch sử hiện nay, phương pháp dạy 
học nhóm về mặt tần suất đã được đưa vào sử dụng trong dạy học Lịch 
sử dù là chưa được thường xuyên. Nhưng về mặt chất lượng thì chúng 
ta phải khẳng định chắc chắn một điều là hiệu quả mà phương pháp này 
mang lại chưa cao, chưa phát huy được tối đa tính tích cực hoá của HS. 


(_ Đại học Hùng Vương. 


196 TS. Hà Thị Lịch 


Những ưu điểm của phương pháp dạy học nhóm chưa được phát huy 
hết trong dạy và học môn Lịch sử ở trường THPT. 


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả của tổ chức dạy học 
nhóm chưa cao, một trong những nguyên nhân quan trọng là khâu đánh 
giá HS trong làm việc nhóm vẫn còn rất nhiều tổn tại. Đánh giá HS 
trong hợp tác nhóm vẫn là một thử thách lớn đối với một GV. Hình thức 
đánh giá của GV thường sử dụng chưa hợp lý, vì thế HS cảm thấy chưa 
có sự công bằng trong điểm số mà các thành viên trong nhóm nhận 
được. Rất nhiều HS cảm thấy chán nản và không muốn tham gia vào 
học tập nhóm. 


2. Nội dung 


2.1. Thực trạng đánh giá các nhóm học tập hiện tra trong dạy học 
Lịch sử ở trường THPT 

Qua phỏng vấn một số GV dạy Lịch sử hiện nay ở một số trường 
THPT thuộc một số tỉnh thành của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng 
mặc dù các GV đã bước đầu làm quen với phương pháp dạy học nhóm, 
họ đã tiến hành áp dụng các hình thức tổ chức dạy học nhóm vào một số 
bài giảng Lịch sử, nhưng hầu hết GV đều cảm thấy băn khoăn và thấy 
khó khi tiến hành đánh giá HS trong học tập nhóm. Họ cảm thấy chưa 
đánh giá đủ, họ không cân bằng được trách nhiệm của nhóm và cá nhân 
một cách thích hợp. Những đánh giá của họ không chính xác và không 
có hệ thống. Họ cho rằng đánh giá trong học tập nhóm thường từ trực 
giác của GV và thường mang tính chủ quan. 


Có thể nói hiện nay, mặc dù GV Lịch sử đã có ý thức trong việc 
nâng cao chất lượng tổ chức học tập nhóm, nhằm nâng cao chất lượng 
dạy và học bộ môn nhưng khâu đánh giá về cách học tập mới này lại 
chưa được GV đầu tư, chú trọng. HS được tiếp cận với cách học tập mới 
nhưng cách đánh giá lại vẫn theo chuẩn cũ. Vì thế, cách đánh giá này đã 
không kích thích được HS, gây cảm giác nhàm chán, chán nản, không 
thích, thậm chí là tẩy chay học tập nhóm của HS. 


Một số biện pháp đánh giá học tập nhóm trong dạy học... 197 


2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá học 
tập nhóm 

2.2.1. Đảm bảo thực hiện đây đủ, chính xác các quy tắc đánh giá HS học 
tập theo nhóm 


Thứ nhất, đánh giá thành tích của mỗi HS trên cơ sở những đóng 
góp của các em trong nhóm học tập. Việc đánh giá như vậy sẽ hiệu quả 
hơn nhiều so với đánh giá riêng từng cá nhân HS. 

Thứ hai, đánh giá các hoạt động của nhóm và các thành viên cần tiến 
hành thường xuyên, liên tục bằng các hình thức kiểm tra viết, kiểm tra 
miệng,... 

Thứ ba, HS phải tham gia trực tiếp vào việc đánh giá mức độ học tập 
của mình (tự đánh giá) và các thành viên khác trong nhóm để tối đa hoá 
việc học của mọi thành viên trong nhóm. 

Thứ tr, áp dụng một hệ thống đánh giá chuẩn phù hợp với học tập 
nhóm, tránh mọi sự so sánh về mức độ thành tích giữa người học. Kiểu 
so sánh như vậy sẽ làm giảm động cơ học tập của người học. 

Thứ năm, vận dụng một cách linh hoạt các hình thức đánh giá trong 
học nhóm để có thông tin chính xác về chất lượng học tập của HS. 


Cơ sở cho việc đánh giá trong nhóm học tập: 

— Tính công bằng, những ai đóng góp nhiều nhất hay ghi điểm cao 
nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất. 

— Sự bình đẳng: Mợi người nhận phẩn thưởng như nhau 

— Như cẩu: Những ai có nhu cầu lớn nhất sẽ nhận được phần thưởng 
lớn nhất. 

2.2.2. Phối hợp hài hoà qiữa đánh giá của GV uới tự đánh giá của HS trong 
học tập nhóm 

— Tự đánh siá của HS: 

Cần tạo cơ hội để các thành viên trong mỗi nhóm tự đánh giá kết 
quả làm việc của nhóm mình. Điểu trước tiên cần lưu ý khi để HS tự 


198 TS. Hà Thị Lịch 


đánh giá là GV phải hướng các em vào việc đánh giá ở cả hai khía cạnh: 
nhận thức và cách thức mà nhóm làm việc (sự tham gia tích cực của các 
thành viên, sự hợp tác với nhau, lắng nghe ý kiến của nhau, giải quyết 
bất đồng,...). 


+ Xác định các tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động của nhóm. Chẳng 
hạn: có chuẩn bị tài liệu cần thiết trước các buổi họp nhóm, phát biểu ý 
kiến thảo luận, chia sẻ, đóng góp, bổ sung cho các thành viên khác, chấp 
hành nghiêm túc nội quy của nhóm,... 


+ Tiên hành kiểm tra: Nhóm trưởng cũng như các thành viên khác 
trong nhóm cần ngổi lại với nhau để tổng kết xem: nhóm cũng như từng 
thành viên trong nhóm đã tiến hành hoạt động nhóm như thế nào, tiến 
độ thực hiện các công việc ra sao, ý thức tham gia của các thành viên 


cũng như việc chấp hành nội quy của nhóm như thế nào,... 


+ Đánh giá kết quả thu được so với tiêu chuẩn đã được đưa ra: 
Đối chiếu kết quả thu được so với chuẩn để xem cả nhóm cũng như 
từng thành viên trong khi hoạt động nhóm mạnh ở điểm gì (chẳng hạn 
như các thành viên đều tích cực phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận,...), 
còn hạn chế ở điểm gì (chẳng hạn như một số thành viên còn vi phạm 
nội quy của nhóm, muộn giờ họp, ...), xác định xem những gì đã thực 
hiện tốt, chưa tốt, không tốt, không phù hợp. 

+ Điểu chỉnh: Bao gồm các hình thức: khuyến khích, phát huy 
những mặt tốt, uốn nắn, sửa chữa những mặt chưa tốt, còn thiếu sót, và 
xử lý những vi phạm. 

Hoạt động này cẩn được diễn ra thường xuyên, có sự tham gia của 
các thành viên, đặc biệt là người trưởng nhóm, kết quả cuối cùng phải 
được thông báo với tất cả các thành viên trong nhóm. 

— Các nhóm đánh giá kết quả làm 0iệc của nhau: 

Sau khi có sự đánh giá, nhận xét trong nội bộ nhóm, GV yêu cầu từng 
nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Tiếp theo, 
mỗi nhóm lại cử đại diện lên kiểm tra, nhận xét kết quả chéo nhau, ví dụ 


Một số biện pháp đánh giá học tập nhóm trong dạy học... 199 


nhóm 1 có thể kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 2, nhóm 2 kiểm tra kết 
quả làm việc của nhóm 3 và nhóm 3 kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 4, 
nhóm 4 kiểm tra kết quả làm việc của nhóm 1,... 


— GV đánh giá, nhận xét kết quả làm uiệc của các nhóm: 


Công việc này có thể tiên hành song song hoặc sau khi đã có sự 
đánh giá giữa các nhóm với nhau. GV nên cùng HS kiểm tra lại kết quả 
đánh giá của các nhóm có đúng không. Chỗ nào đánh giá chưa đúng thì 


cần chỉ ra cho toàn lớp biết sai ở đâu và vì sao sai. 


Kết quả làm việc của nhóm có thể được GV sử dụng để cho điểm các 
thành viên trong nhóm. Về cách thức cho điểm như thế nào đối với kết 
quả làm việc nhóm thì vẫn đang có những tranh luận khác nhau. Một 
vài người đã đánh giá cho cùng điểm số như nhau đối với mọi thành 
viên trong nhóm khi cùng thực hiện nhiệm vụ nhóm. Họ cho rằng nếu 
đánh giá từng HS thì vô hình chung sẽ dẫn đến sự ganh đua trong nhóm 
với nhau và như vậy phá hỏng những lợi ích của làm việc theo nhóm. 
Một số khác cho điểm theo sự đóng góp của mỗi em dựa trên các điểm 
số bài kiểm tra của mỗi em hoặc dựa trên sự đánh giá của nhóm về công 
việc của từng thành viên. Tuy nhiên, khi đánh giá cho điểm HS, GV cần 
tính đến tính đa mục đích của dạy học theo nhóm: thứ nhất là đánh giá 
kiến thức/ nhiệm vụ đã hoàn thành mà HS thu được sau khi làm việc 
nhóm, thứ hai là kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm. 

Đối với GV, cách tốt nhất để theo đõi sự tham gia và tiến bộ của 
nhóm là phải kết hợp được: 


+ Theo dõi trực tiếp và ghi chép (hoặc nghe băng ghi âm cuộc trò 
chuyện của nhóm); 

+ Thảo luận với các cá nhân, với nhóm hoặc cả lớp; 

+ Các câu trả lời của thành viên trong nhóm, bài viết hay hình vẽ về 
nhiệm vụ của nhóm. 


Việc đánh giá hoạt động của nhóm là khó, do tính phức tạp đan xen 
những khía cạnh xã hội và nhận thức của việc học tập. 


200 TS. Hà Thị Lịch 


2.2.3. Sử dụng hợp lú các hình thức đánh siá trong dạu học theo nhóm 


Trong học tập theo nhóm, việc đánh giá chất lượng học tập thường 
dựa vào kết quả chung của nhóm học tập. Vẫn đề đặt ra là những hình 
thức đánh giá nào sẽ thúc đẩy HS nỗ lực hơn trong học tập. Trên cơ sở 
nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, cộng với việc nghiên cứu 
thực tiễn dạy học Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông, tác giả xin đưa 
ra một số hình thức đánh giá sau: 


* Đánh giá theo tiêu chí PIES 


PIES là gì? PIES là từ viết tắt của 4 tiêu chí cơ bản của việc học hợp 
tác nhóm trong tiếp cận cấu trúc: 


+ Sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực; 
+ Trách nhiệm cá nhân; 

+ Tham gia bình đẳng; 

+ Tác động qua lại lẫn nhau. 


Phân tích PIES có thể sử dụng theo nhiều cách, để giúp cho quá 
trình rèn luyện và đánh giá. Trong cấu trúc tiếp cận, chúng ta sử 
dụng một bản phân tích PIES như là một giáo cụ trong việc tự đánh 
giá bản thân. 

Vấn đề uề điểm nhóm: Nếu chúng ta ấn định cho các nhóm học tập các 
nhiệm vụ cần thực hiện, khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta 
cho rằng HS có thể nhận điểm như nhau, dựa vào chất lượng của nhiệm 
vụ, chúng ta sẽ vi phạm nguyên tắc trách nhiệm cá nhân. 


Nếu chúng ta cho điểm dựa vào chất lượng sản phẩm cuối cùng của 
nhóm mà không đánh giá: “A¡ đã làm gì?Có HS nào không làm nhưng uẫn 
được điểm như những HS khác không?”, thì sẽ không đảm bảo tính công 
bằng. Thực tế trong những tình huống đó, có một số HS trong nhóm 
thường thiếu trách nhiệm, phần lớn các việc của nhóm đều do một hoặc 
hai HS xuất sắc hơn trong nhóm làm. Nếu không yêu cầu cụ thể từng cá 
nhân làm, sẽ không có động lực cho một số HS học tập và đạt được kết 
quả tốt. Điểm của mỗi cá nhân sẽ phải dựa vào những gì mà cá nhân đó 
đã làm được một mình. 


Một số biện pháp đánh giá học tập nhóm trong dạy học... 201 


Trách nhiệm của mỗi cá nhân có thể chia ra trong nhóm hoặc báo cáo 
theo những cách khác nhau: HS có thể tạo ra một sân chơi (trò chơi), tự 
mình viết một bài tiểu luận về những gì đã học, tạo ra những đóng góp 
cho nhóm hoặc những bảng đánh giá thành tích cá nhân. Chú ý, sẽ tốt 
hơn để đưa ra những thông tin phản hồi (viết hoặc nói của GV, các bạn 
trong lớp hoặc trong nhóm), nhưng sự phản hổi lại cho nhóm sẽ góp 
phần đánh giá cá nhân và điểm của cá nhân một cách chính xác hơn. 


Cho điểm nhóm thường không công bằng. Hai HS như nhau được 
đánh giá khả năng, nỗ lực và thể hiện như nhau sẽ nhận điểm khác 
nhau, điều đó phụ thuộc vào bạn đồng đội của họ như thế nào. Kết quả 
này ở bảng báo cáo điểm phần lớn bởi sự may mắn có cơ hội hơn là khả 
năng và nỗ lực - một tình huống không thể bào chữa được. 


* Dánh giá theo cấu trúc STAD (Student Teams Achieuement Diuision) 


Câu trúc STAD được phát triển bởi Robert Slavin tại Trường Đại học 
John Hopkins. 


Cấu trúc STAD được tổ chức như sau: Mỗi nhóm HS giúp đỡ nhau 
hiểu thực sự kỹ lưỡng về bài học được giao. Tuy nhiên phần kiểm tra sẽ 
là phần kiểm tra cá nhân. Tính ưu việt của STAD được thể hiện ở cơ chế 
chấm điểm dựa trên sự nỗ lực của từng cá nhân chứ không phải sự hơn 
kém về khả năng. 

Cách tiến hành kiểm tra: 

— Các bước tiến hành như sau: 


+ HS chuẩn bị cho kiểm tra theo các nhóm học tập thông qua các câu 
hỏi ôn tập cho trước. Nhiệm vụ của HS là phải trao đổi từng câu hỏi ôn 
tập và đi đến thống nhất câu trả lời. Mục tiêu là để đảm bảo các thành 


viên trong nhóm năm bắt được các đáp án một cách chính xác. 


+ Tiến hành làm bài kiểm tra lần 1 (bài tập vận dụng nội dung 
thảo luận), đánh giá. Mỗi HS tự làm một bài kiểm tra riêng, chép 
thành hai bản đáp án, nộp một bản cho GV và giữ lại một bản để thảo 
luận trong nhóm. 


+ Tiến hành học nhóm trao đổi về nội dung chưa nắm chắc qua bài 
kiểm tra lần 1. HS trình bày bài kiểm tra trước nhóm học tập của mình. 
Nhiệm vụ là để tìm được một câu trả lời chính xác. Mục tiêu hợp tác 
nhóm là để chắc chắn rằng mọi thành viên trong nhóm nắm được các 
kiên thức và các vấn để xuất hiện trong bài kiểm tra. HS tự đánh giá bài 
làm của mình và đối chiếu với kết quả đánh giá của GV. 

+ Tiến hành làm bài kiểm tra lần 2 (bài tập vận dụng ở mức độ cao 
hơn). 

+ Đánh giá sự nỗ lực của từng cá nhân. 

Nhận xét: Theo như cơ chế đánh giá này, ta nhận thấy một HS kém 
có thể mang điểm về cho cả nhóm dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Cơ 
chế chấm điểm dựa vào sự cố gắng trong cấu trúc này của Slavin được 
đánh giá là một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển phương 
pháp dạy học nhóm trên thế giới về những lý do sau: 

— Loại bỏ được phần lớn hiện tượng ăn theo, chi phối và tách nhóm. 

- Đề cao sự đóng góp của HS yếu, kém và nâng cao sự đóng góp 
này thành nhân tố quyết định. 

- Lấy sự cố gắng và nỗ lực làm tiêu chí đánh giá thay vì khả năng 
học lực của cá nhân. 

* Hoạt động nhóm theo cấu trúc TGT (Team sames tournamenFs): 


+ GV chia nhóm theo khả năng học lực, trong đó các thành viên số 1 
của nhóm có sức học tương đương nhau và tương tự các thành viên 
cùng số còn lại. 


+ Các nhóm thảo luận, giúp nhau hiểu kỹ nội dung bài học. 


+ Tiến hành kiểm tra cá nhân 2 lần. Quá trình kiểm tra đánh 
giá được biến thành cuộc so tài nhỏ giữa các thành viên có cùng số ở 


các nhóm. 


+ Đánh giá kết quả hai lần kiểm tra, sự chênh lệch giữa hai lần kiểm 
tra được dùng để tính điểm cố gắng của cá nhân, nhóm. 


Một số biện pháp đánh giá học tập nhóm trong dạy học... 203 


Nhận xét: Như vậy, ngoài tính ưu việt của STAD thì cấu trúc TGT 
còn chú ý đến sự tương đồng về năng lực trong kiểm tra đánh giá nên 
thể hiện rõ sự công băng của điểm số. 

* Cách đánh siá kết quả của cá nhân nhóm theo nhóm ]iqasai0 

- Chấm điểm bài kiểm tra cá nhân, nhóm. 

— Tính điểm trung bình (điểm nền). 

— Tính điểm tiến bộ của cá nhân: so sánh điểm kiểm tra với điểm nền. 

- Điểm tiến bộ của nhóm: Trung bình cộng điểm tiến bộ của các cá 
nhân trong nhóm (hoặc tổng điểm tiến bộ của các cá nhân trong nhóm). 
GV và HS có thể thỏa thuận về cách tính điểm tiên bộ của cá nhân, 
nhóm. 

— GV tổ chức cho HS tự chấm điểm cá nhân, nhóm và kiểm tra lại độ 
chính xác của các điểm đó. 

Bảng cách tính điểm tiến bộ theo hình thức tổ chức nhóm Jigsaw 


của Elliot Aronson 


Điểm bài kiểm tra Điểm tiến bộ 
Thấp hơn điểm nền từ 3 trở lên 0 
Thấp hơn điểm nền từ 1-2 điểm 1 
Bằng hoặc hơn điểm nền từ 1-2 điểm 2 
Cao hơn điểm nền 3 điểm trở lên 3 
Bằng điểm tuyệt đối 3 


3. Kết luận 


Khi GV Lịch sử sử dụng phương pháp cho HS học theo nhóm thì 
câu hỏi thường đặt ra là: Làm thế nào để GV có thể đánh giá được việc 
học nhóm của HS? Đây là một câu hỏi mà GV vẫn thường băn khoăn và 
khó có câu trả lời khi tổ chức học tập nhóm cho HS trong dạy học Lịch 
sử. Vì thế, để hỗ trợ cho GV, GV nên yêu cầu HS tự đánh giá đóng góp 
của bản thân của mình vào kết quả của nhóm và mỗi nhóm có hồ sơ ghi 


204 TS. Hà Thị Lịch 


tên các thành viên trong nhóm của họ để nhóm tự đánh giá và cho điểm 
công lao đóng góp của mỗi thành viên. Đổng thời, GV phải biết sử dụng 
một cách linh hoạt, đa dạng các hình thức đánh giá học tập nhóm. Chỉ 
khi chúng ta đánh giá chính xác HS trong học tập nhóm thì HS mới có 
thể say mê, yêu thích và nhiệt tình ủng hộ học tập nhóm trong dạy học 
Lịch sử ở trường THPT. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Định Văn Tiến, Cẩm nang phương pháp sư phạm, Nxb Tổng hợp, 
TP. Hồ Chí Minh, 2011. 

2. Nguyễn Thị Oanh, Làm ơiệc theo nhóm, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

3... Robyn M. Gillies & F. Ashman, “Co-operative Learning. The social 


and ïntellectual outcomes of learning in groups”, Routledge, 2007. 


4. Cleleste M. Brody and Nell Davidson, Professional Deuelopent ƒor 
CooperaHue Lenrrns. lssues and Approaches, State University of New 
York Press, 1998. 


5. Lại Thế Tuyên, Kỹ năng làm tiệc đồng đội, Nxb Tổng hợp, TP. Hồ Chí 
Minh, 2012. 


ĐẶC TRƯNG DẠY HỤC MÔN LỊCH SỬ 

Ủ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ NHỮNE VẤN ĐỀ 
ĐẶT RA CẨN GIẢI QUYẾT 

ThS. Nguyễn Thị Quý” 


Lịch sử là một khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhưng ngay 
trong hệ thống các môn học xã hội, Lịch sử cũng có những nét đặc trưng 
riêng biệt. 

Thứ nhất, Lịch sử là một môn khoa học nghiên cứu về những sự kiện 
đã xảy ra trong quá khứ, hiện không còn tổn tại nguyên vẹn trong thực 
tiễn, ngoài những dấu vết chứng minh một quá khứ có thực, đã tổn tại! 
và tổn tại khách quan, nên không thể “phán đoán”, “suy luận“ ... để biết 
Lịch sử. Do đó, nhận thức lịch sử chủ yếu không phải bằng con đường 
nhận thức trực tiếp, hoặc thông qua thí nghiệm như nhiều môn học 
khác, nhận thức lịch sử được tiến hành bằng việc giúp học sinh tái tạo 
lại bức tranh lịch sử, nói cách khác là giúp học sinh tạo ra các “biểu 
tượng của sự kiện lịch sử” bằng cách cho học sinh tiếp xúc với những 
chứng cứ vật chất, những dấu vết quá khứ, tạo ra ở họ những hình ảnh 
cụ thể, sinh động, chính xác về các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 


Trong thực tế, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên này của bộ môn Lịch 
sử thường không được thực hiện theo đúng yêu cầu của nó. Các sự kiện, 
hiện tượng lịch sử thường được trình bày một cách đơn giản, trừu 
tượng, chưa đạt tới mức độ có thể giúp học sinh hình dung về quá khứ. 
Trong hoạt động dạy học Lịch sử, nhiều giáo viên chỉ nêu câu hỏi, học 
sinh đọc trong sách giáo khoa và trả lời. 


Bộ giáo dục và Đào tạo. 
1 Xem: Phan Ngọc Liên (Chủ biên): Phương pháp luận sử học, Nxb Giáo dục, 
chỉ nhánh Đà Nẵng, 1998, tr.35. 


206 ThS. Nguyễn Thị Quý 


Để tạo “biểu tượng lịch sử”, giáo viên phải có hệ thống thao tác sư 
phạm vững vàng, từ lời nói, hành động miêu tả, tường thuật, kể chuyện 
sống động về sự kiện, nhân vật lịch sử. Điểu này đòi hỏi giáo viên phải 
am hiểu lịch sử, có nghệ thuật trình bày vấn để Lịch sử và đặc biệt là 
phải có tình yêu với lịch sử, nhiệt huyết với nghề, có sự chuẩn bị chu 
đào về đồ dùng dạy học. 


Để tạo ra những hình ảnh lịch sử cụ thể, bên cạnh lời nói sinh động 
của giáo viên, người ta còn sử dụng các phương tiện trực quan. Căn cứ 
vào tài liệu học tập và mục tiêu lĩnh hội, chúng ta cần lựa chọn các 
phương pháp trực quan khác nhau: 


- Tạo hình ảnh một sự vật cụ thể: Hiện vật, tranh ảnh, phim, vi deo. 


- Tạo biểu tượng về không gian, hoàn cảnh địa lý diễn ra các sự kiện 
Lịch sử: tranh ảnh, sa bàn, bản đổ. 


- Trình bày diễn biến các sự kiện Lịch sử: Tranh ảnh, phim,... 
- Tạo biểu tượng về thời gian: Sơ đổ, bảng biểu,... 
- Tạo biểu tượng về sự phát triển: Sơ đổ, tranh ảnh, bảng so sánh. 


Ngày nay, ở các nước phát triển, video là phương tiện kỹ thuật được 
sử dụng thường xuyên trong dạy học Lịch sử. Trong tương lai gần, máy 
vi tính với các phần mềm dạy học, các thiết bị truyền thông đa phương 
tiện, việc truy cập thông tin từ các mạng nội bộ, từ internet... sẽ tạo ra 
những thay đổi quan trọng trong phương pháp dạy học Lịch sử. 


Trong dạy học Lịch sử, nhà trường hiện đại cần quan tâm đến việc 
tổ chức học sinh làm việc với các nguồn sử liệu, học tập thao tác cơ bản 
nhất của nhà sử học. Để tổ chức tốt hoạt động này, việc chuẩn bị của 
giáo viên rất quan trọng, bao gồm: 

- Chọn nguồn sử liệu phù hợp với nội dung học sinh cần tìm hiểu, 
trình độ và năng lực của môi học sinh. 

- Phân tích sử liệu về các mặt: thời gian ra đời, xuất xứ, nội dung, 
mục đích của người viết và giá trị của nguồn sử liệu. 

- Lập kế hoạch tổ chức học sinh đi làm việc với các nguồn sử liệu. 
Học sinh cần được rèn luyện phương pháp làm việc với các nguồn sử 
liệu, làm quen với việc phân tích nguồn sử liệu. 


Đặc trưng dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông... 207 


Thứ hai, nhận thức lịch sử xét cho đến cùng là tìm hiểu bản chất của 
quá khứ chứ không chỉ là nhận thức bể ngoài, là kể lại diễn biến của sự 
kiện mà là nhận thức được bản chất của sự kiện, của quy luật phát triển 
xã hội?. 

Nhiệm vụ của dạy học lịch sử không chỉ giúp học sinh biết được 
các kiến thức cơ bản và chính xác về quá khứ mà còn hiểu được bản 
chất của các sự kiện lịch sử, hình thành các khái niệm lịch sử, phát hiện 
các mối quan hệ trong các quá trình lịch sử, rút ra bài học lịch sử. Để 
thực hiện nhiệm vụ trên, giáo viên không nên sử dụng nhiều phương 
pháp diễn thuyết, không nên áp đặt những kết luận có sẵn. Cần 
khuyên khích thực hiện phương pháp làm việc mới tạo điều kiện cho 
học sinh chủ động lĩnh hội tri thức. Giáo viên cần tổ chức bài học thành 
những vấn để học tập để học sinh độc lập suy nghĩ, mạnh đạn trình 
bày ý kiến. Trong nhiều trường hợp, khi tổ chức cho học sinh phân 
tích, đánh giá các sự kiện Lịch sử có thể nêu ra nhiều ý kiến khác nhau, 
xuất phát từ những cơ sở khác nhau để học sinh lựa chọn hoặc nêu ra ý 
kiến của mình. 


Thứ ba, nhận thức được bản chất của sự kiện, của quá trình lịch sử 
chưa phải là mục tiêu cuối cùng của hoạt động dạy học lịch sử. Vấn để 
còn ở chỗ, “phải khai thác được giá trị của sự kiện lịch sử cho việc giáo 
dục thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh, là vận dụng hiểu biết 
quá khứ vào thực tiễn cuộc sống”3. Nhà sử học Xô Viết nổi tiếng 
N.Êôprôphêep đã nhấn mạnh “... trong đời sống xã hội, lịch sử đóng một 
vai trò quan trọng, nó vừa là công cụ của công tác sư phạm, lại có tác 
dụng giáo dục trí tuệ và tình cảm. Tri thức lịch sử là một trong những bộ 
phận quan trọng nhất của nền văn hóa chung của nhân loại và không có 
bộ phận quan trọng này thì không thể coi việc giáo dục con người đã 
hoàn thành đầy đủ “1. Ý nghĩa và tác dụng của nhận thức lịch sử đã được 


2 Kiểu Thế Hưng: Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông trung học, Nxb ĐHQG Hà Nội, 1999, tr.18. 

3 Kiểu Thế Hưng: Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông trung học, Nxb ĐHQG Hà Nội, 1999, tr.21. 

+ —N.A. Ểôphêép: Lịch sử là gì, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1981, bản dịch tiếng Việt, 
tr.185. 


208 ThS. Nguyễn Thị Quý 


thể hiện ngay khi con người và xã hội loài người xuất hiện: “Lịch sử bất 
đầu từ đâu thì quá trình tư duy cũng phải bắt đầu từ đó 5. 

Khai thác giá trị của lịch sử để phục vụ cuộc sống là một lẽ đương 
nhiên nhưng không phải ai cũng khai thác được tối ưu tiểm năng sự 
hiểu biết khoa học cho cuộc sống của mỗi người và cho toàn xã hội, bởi 
lẽ người ta dễ nhận thấy giá trị và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống xã 
hội của các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, bởi ảnh hưởng của 
những môn này tới cuộc sống là trực diện, trực tiếp và mọi thành viên 
trong cộng đồng nói chung và học sinh nói riêng đều dễ dàng nhận 
thấy, nhưng môn Lịch sử thì không hoàn toàn như vậy. Không phải ai, 
không phải học sinh nào cũng dễ dàng nhận thấy tầm quan trọng của 
việc học tập Lịch sử. Mặt khác, giá trị kiến thức lịch sử và việc khai thác 
nó phục vụ cho cuộc sống còn phụ thuộc vào trình độ, năng lực của 
người giáo viên. Trên thực tế, mọi giáo viên Lịch sử đều nhận thức được 
tầm quan trọng của vấn để này, nhưng làm thế nào, bằng phương pháp 
nào để khai thác giá trị của kiến thức Lịch sử, luôn luôn là công việc 
không đơn giản. Do đó, các nhà giáo dục Lịch sử khẳng định: Không 
phải ai biết sử đều có thể dạy sử, như biết nhạc lý thì có thể hát hay. 


Với những đặc trưng nêu trên, bộ môn Lịch sử giữ vai trò quan 
trọng trong các nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, trong thực tế vị trí, 
vai trò của môn Lịch sử lại ngày càng sa sút. Hiện tượng suy thoái đạo 
đức học đường, hiện tượng “hàng ngàn điểm 0“môn Lịch sử trong các kì 
thi Quốc gia... đã và đang đặt ra câu hỏi đối với các trường phổ thông và 
các giáo viên dạy Lịch sử. Những hiện tượng đó cho thấy một thực tế là 
việc dạy học Lịch sử vẫn còn nhiều tổn tại: nội dung chương trình, 
phương pháp hạy học... 


Chương trình môn Lịch sử ở phổ thông hiện hành là chương trình 
đồng tâm ở cả ba cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông) nên kiến thức ở cả ba cấp học lặp đi lặp lại (tất nhiên ở mức độ 
khác nhau) dẫn đến sự nhàm chán của cả giáo viên và học sinh. 


5 Các Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, 
t.13, tr.614. 

s Kiểu Thế Hưng: Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông trung học, Nxb ĐHQG Hà Nội, 1999, tr.22. 


Đặc trưng dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông... 209 


Mặt khác, chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận nội dung 
nên còn nặng về việc cung cấp kiến thức , chưa chú ý đến phát triển 
năng lực của người học. Thực trạng này dẫn đến tình trạng “quá tải” về 
kiến thức, tạo nên áp lực cho người học. 


Do chương trình xây dựng theo hướng tiếp cận nội dung nên trong 
dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay, giáo viên chủ yếu lấy kiến 
thức làm trọng tâm. Theo đó, việc dạy học trong nhiều năm nay chỉ 
thiên về ghi nhớ sự kiện một cách máy móc, thiếu đổi mới, sáng tạo, 
khiến cho bộ môn Lịch sử càng trở nên nhàm chán trong mắt học trò. 


Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học 
Lịch sử nói riêng trong trường phổ thông không chỉ là phong trào mà 
còn là một yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên. Nhưng trên thực tế, kết 
quả khảo sát và điểu tra xã hội học cho thấy tỷ lệ giáo viên thực hiện 
được các yêu cầu này chưa nhiều và họ gặp nhiều khó khăn, trong đó 
khó khăn lớn nhất là do các thói quen đọc chép, thuyết giảng, lệ thuộc 
sách giáo khoa. Căn bệnh cố hữu là chây ỳ, ngại thay đổi, thậm chí lười 
biếng khiến nhiều giáo viên, trong đó có cả những giáo viên lâu năm, đã 
thuộc làu từng nội dung kiến thức trong sách giáo khoa nên khi giảng 
thường đọc luôn cho học sinh chép lại các ý chính. Điều này tạo ra thói 
quen thụ động của trò. Để chống lại thói quen này, nhiều giáo viên đã 
chủ động trong việc tìm tòi những cách thức mới trong truyền đạt kiến 
thức, song do nhận thức chưa đầy đủ nên việc đổi mới phương pháp 
chưa hiệu quả. Ví dụ: Nhằm mục đích phát huy tính tích cực của học 
sinh, trong nhiều tiết học từ đầu tới cuối chỉ thấy giáo viên hỏi, học sinh 
trả lời, hoặc cả tiết học, học sinh không ghi được gì ngoài các tiêu để 
chính. Theo giáo viên như thế là chống đọc chép. Lại cũng có giáo viên 
sử dụng máy tính, máy chiếu đa năng, song lại không chú ý xem có cần 
thiết, phù hợp với bài học không... và coi đó là đổi mới phương pháp 
dạy học. 


Những bất cập trong thực tế dạy học trong trường phổ thông hiện 
nay và dạy học Lịch sử trong nhà trường phổ thông nói riêng đặt ra 
yêu cầu cần thiết là phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và 
dạy học theo hướng tiếp cận năng lực đang là hướng nghiên cứu khoa 
học, khả thi. 


210 ThS. Nguyễn Thị Quý 


Dạy học theo hướng tiếp cận nội dung là cách tiếp cận lấy nội dung 
làm trọng tâm, theo đó giáo viên chỉ quan tâm tới việc truyền thụ tri 
thức, nhổi nhét khối lượng kiến thức có trong sách giáo khoa, không 
quan tâm đến việc tìm ra những biện pháp tác động đến quá trình nhận 
thức của học sinh. Nói cách khác là giáo viên chỉ quan tâm tới mục đích 
(làm để làm gì?), nội dung (làm cái gì?) mà chưa quan tâm, đầu tư nhiều 
cho vấn để phương pháp (làm như thế nào?). 


Nếu dạy học theo hướng tiếp cận nội dung lấy kiến thức làm trọng 
tâm, thì dạy học theo hướng tiếp cận năng lực đòi hỏi người học phải 
đạt được cả kiến thức và kĩ năng vận dụng kiến thức. Dạy học theo 
hướng tiếp cận năng lực cung cấp cả kiến thức và kĩ năng vận dụng kiến 
thức đã học vào thực tế cuộc sống. Năng lực được hiểu là khả năng vận 
dụng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ, hứng thú để hành động 
một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình hưốỡng phong phú của 
cuộc sống. Theo hướng này, việc đánh giá kết quả học tập hướng vào 
câu hỏi: “Học sinh biết làm gì từ những điểu họ biết?” và “Họ biết hành 
động như thế nào?”. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lực 
cần đạt của học sinh phổ thông là tổ hợp của nhiều khả năng và giá trị 
được cá nhân thể hiện thông qua hoạt động có kết quả, có thể chia thành 
bốn nhóm năng lực sau: năng lực nhận thức, năng lực thực hành, năng 
lực xã hội và năng lực cá nhân. Các nhóm năng lực này được hình thành 
trong nhiều môn học và trong thời gian dài. 


Trong dạy học Lịch sử, năng lực trọng tâm cần hình thành cho học 
sinh chính là năng lực nhận thức lịch sử. Bởi đặc trưng cơ bản và quan 
trọng nhất của dạy học Lịch sử là khai thác được giá trị của sự kiện lịch sử 
cho việc giáo dục thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh, là vận 
dụng hiểu biết quá khứ vào thực tiễn cuộc sống. Lâu nay trong dạy học 
Lịch sử, khi học hết một bài, một chương, giáo viên luôn quan tâm đến 
khối lượng kiến thức học sinh cần nắm. Học sinh thì quan tâm xem bài 
học đó, chương đó có những nội dung, sự kiến nào và làm sao, bằng cách 
nào để “nhồi nhét” được những nội dung đó vào đầu. Nhưng với cách 
đạy theo hướng tiếp cận năng lực thì không như vậy, giáo viên không chỉ 
tổ chức, hướng dẫn, điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức mà còn giúp các 
em hiểu được bản chất của sự kiện lịch sử, ứng dụng bài học lịch sử vào 
cuộc sống của mình thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập vận dụng... 


Đặc trưng dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông... 211 


Như 0ậy, với những vấn để nêu trên, dạy học theo hướng tiếp cận 
năng lực rõ ràng là một hướng đi hiệu quả, khoa học. Để thực hiện có 
hiệu quả định hướng dạy học mới này, giáo viên đóng vai trò trung tâm. 
Có một điều chúng ta không thể phủ nhận là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến tình trạng học sinh chưa thực sự yêu môn Lịch sử 
trong nhà trường phổ thông hiện nay một phần quan trọng là do giáo 
viên. Một chương trình chưa tốt, một bài học được viết chưa hay nhưng 
nếu giáo viên có cách dạy tốt, phù hợp thì bài dạy vẫn hấp dẫn. Ngược 
lại, một chương trình hay nhưng giáo viên không biết cách khai thác thì 
chương trình đó sẽ trở nên kém hiệu quả. Thực tế đã chứng minh rằng, 
trong dạy học Lịch sử, sự chuyển hóa hiệu quả giữa cái chính nghĩa và 
cái phi nghĩa, giữa địch và ta, giữa đau thương và căm thù ... không chỉ 
phụ thuộc vào nội dung kiến thức Lịch sử mà còn phụ thuộc trực tiếp 
bởi phong cách thể hiện của thầy trong bài giảng. Bản chất của việc dạy 
học là làm cho học sinh chủ động tiêp thu, dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức. 
Học sinh tiếp thu kiến thức không chỉ thông qua kênh nghe, nhìn mà 
phải được vận dụng, trao đổi thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình. Từ 
xa xưa, người phương Đông có câu: “Tôi nghe thì tôi quên, tôi nhìn thì 
. Những kết quả nghiên cứu khoa học hiện 
đại cho thấy, học sinh chỉ có thể nhớ được 5% nội dung kiến thức thông 
qua đọc tài liệu. Nếu ngổi thụ động nghe thầy giảng thì nhớ được 15% 
nội dung kiến thức. Nếu quan sát có thể nhớ 20%. Kết hợp nghe và nhìn 


^? rự 


tôi nhớ, tôi làm thì tôi hiểu 


thì nhớ được 25%. Thông qua thảo luận với nhau, học sinh có thể nhớ 
55%. Nhưng nếu học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động để 
qua đó tiếp thu kiến thức thì có khả năng nhớ tới 75%, còn nếu giảng lại 
cho người khác thì có thể nhớ tới 90%. Như vậy, chất lượng dạy học nói 
chung và dạy học Lịch sử nói riêng không chỉ do nội dung khoa học 
quyết định mà còn được quyết định bởi việc thực hiện các biện pháp, 
các thao tác dạy học của chính giáo viên. 


Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học là tất yếu, song để 
thực hiện được rộng khắp trong toàn ngành thật không đơn giản. Nó 
đòi hỏi người thầy không chỉ có bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải tự 
mình vượt qua những thói quen đã ăn sâu, bám rễ trong nhận thức, 
hành động của bản thân. Điều đó thật khó song không phải là không 
làm được. 


ThS. Nguyễn Thị Quý 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


TS. Nguyễn Anh Dũng, "Một số ý kiến về đổi mới căn bản toàn diện 
chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực”, Kỉ 
yếu Hội thảo đối mới căn bản, toàn điện giáo dục Việt Nam, 2011. 


Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Lại Dức Thụ, Trần 
Đức Minh, Rèn luyện kỹ năng nghiệp 0ụ sư phạm môn Lịch sử, Trường 
Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995. 


.. Đặng Thành Hưng, Dạy học hiện đạt lý luận-biện pháp-kỹ thuật), Nxb 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. 


Kiểu Thế Hưng, Hệ thống thao tác sư phạp trong dạy học Lịch sử ở 
trường phổ thông trung học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. 


Trần Bá Hoành "Định hướng nghiên cứu về đào tạo, bổi dưỡng giáo 
viên giai đoạn 2007-2010”, Tạp chí Giáo dục, Hà Nội, 2007. 


Phan Ngọc Liên, Một số oấn đề oề lý luận uà thực tiễn 0ê phương 
pháp dạy học Lịch sử hiện nay, Bộ GD&ĐT, Vụ giáo viên xuất bản, 
Hà Nội, 1994. 


PSG. TS. Nguyễn Thị Minh Phương, "Để xuất những năng lực học 
sinh phổ thông Việt Nam cần đạt", Ki yếu Hội thảo Quốc gia uề khoa 
học giáo đục Việt Nam, 2011. 


PGS. TS. Trịnh Đình Tùng - Ths Phạm Tiên Đông, "Chương trình 
môn Lịch sử ở trường phổ thông. Thực trạng và định hướng đổi 
mới”, Kỉ tếu Hội thảo khoa học Quốc gia uề dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông, Đà Nẵng, tháng 8/2012. 


Ths. Nguyễn Quốc Vương, "Thử phát triển “nhận thức Lịch sử 
khoa học” và “phẩm chất công dân” cho học sinh lớp 8 qua thực 
tiễn dạy học Lịch sử ở trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành", 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm 


Hà Nội, 2013. 


RÈN LUYỆN NĂNG LỰP HỌC TẬP 0ỦA HP SINH P 
XU THÊ TẤT YÊU TRNG DẠY LỊCH SỬ 
TRƯỜNG PHỮ THÔNG 


ThS. Ngô Thị Hiền Thúy” 


Trong những năm qua, việc đổi mới chương trình, SGK nói chung, 
chương trình SGK bộ môn Lịch sử nói riêng đã đạt những kết quả đáng 
ghi nhận, đó là : 


Hầu hết các thầy cô giáo đã nắm vững nội dung chương trình, SGK 
và triển khai tốt những yêu cầu của chương trình, SGK, đảm bảo những 
yêu cầu cơ bản, cốt lõi về nội dung kiến thức của SGK. 


GV cũng đã nắm vững yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy 
học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS trong 
học tập Lịch sử. 


Nhiều GV đã sáng tạo trong dạy học, có nhiều sáng kiến kinh 
nghiệm, có nhiều bài giảng hay gây được hứng thú cho HS trong học tập 
bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giờ học Lịch sử. 


Trong kiểm tra đánh giá, hầu hết các GV đã nắm vững được những 
yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đã thực hiện theo quy trình 
biên soạn để kiểm tra đánh giá, đảm bảo những để kiểm tra phản ánh 
đúng được kết quả học tập của HS, cũng như công sức của các thầy 
giáo, cô giáo và đáp ứng được yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng của 
chương trình giáo dục phổ thông, có chú ý đến tính vùng miển. 


Các thầy giáo, cô giáo cũng đã nắm vững được những yêu cầu trong 
việc tự biên soạn những nội dung Lịch sử địa phương để phục vụ cho 


Ø. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 


214 ThS. Ngô Thị Hiền Thúy 


việc giảng dạy những giờ dạy Lịch sử địa phương, đồng thời đa dạng 
hoá các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học những giờ 
Lịch sử địa phương, qua đó HS yêu quê hương đất nước hơn và có ý 
thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. 


Về sử dụng thiết bị, nhiều thầy giáo, cô giáo rất sáng tạo trong việc 
làm đổ dùng dạy học, đặc biệt là sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có 
hiệu quả, tăng cường khai thác tranh ảnh, lược đồ trong SGK làm cho 
giờ học sinh động và hấp dẫn đối với HS. 

Kết quả từ những nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo và HS là nhiều 
HS đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, nhiều em đã đạt giải cao 
trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia. 


Bên cạnh những kết quả đã đạt được nói trên, giáo dục nói chung và 
bộ môn Lịch sử nói riêng trong dạy học ở trường phổ thông vẫn còn 
những hạn chế, đó là còn nặng về cung cấp kiến thức, chưa chú ý nhiều 
đến rèn luyện năng lực của HS. Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc tổ 
chức dạy học, rèn luyện năng lực cho HS trong đó có năng lực tự học là 
một yêu cầu cần thiết, một vấn để có tính tất yếu. Trong bài viết này 
chúng tôi xin trao đổi một số vấn để sau: 


Chương trình sau năm 2015 nên quan tâm chủ yếu tới việc HS sẽ 
học được những gì? Chương trình mới nên xây dựng theo hướng tiếp 
cận năng lực; tức là xuất phát từ các năng lực mà mỗi HS cẩn có trong 
cuộc sống và kết quả cuối cùng phải đạt các năng lực ấy. Theo đó, nội 
dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá đều phải 
hướng tới năng lực, năng lực phát hiện và giải quyết vấn để trong học 
tập, trong cuộc sống; coi trọng rèn luyện kỹ năng sống. 


Chương trình mới nên có mức yêu cầu, nội dung mang tính bắt 
buộc trong toàn quốc, nhưng cũng phải có phần dành cho các địa 
phương chủ động xác định, vận dụng phù hợp với điểu kiện và đặc 
điểm dạy học của từng địa phương, của thầy và trò. 

Chương trình cần có sự hài hoà, cân đối giữa “dạy chữ”, “dạy 
người” và từng bước “dạy nghế”, định hướng nghề nghiệp, nhất là ở 
cấp THPT. 


Rèn luyện năng lực học tập của học sinh — xu thế tất yếu... 215 


Nội dung môn học cần cân đối giữa lý thuyết với tăng cường thực 
hành, gắn với các tình huống đời sống và yêu cầu giải quyết vấn để; 
tránh sự trùng lặp không cần thiết gây nên sự quá tải của chương trình. 

Chương trình không nặng về cung cấp nhiều kiến thức mà các kiến 
thức được lựa chọn phải cơ bản, vừa đủ để phát triển năng lực tư duy, 
phương pháp học, phát triển năng lực giải quyết vấn để, năng lực tự học 
của HS..., phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý HS... 


Từ những sự thay đổi cần thiết ở trên, để tổ chức dạy học bộ môn 
Lịch sử có hiệu quả, cần chú ý đổi mới phương pháp dạy học, chú ý đến 
rèn luyện năng lực tự học đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay của thế 
giới. Việc đổi mới phương pháp dạy học cần theo hướng sau : 


Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính 
tích cực chủ động sáng tạo của HS, tăng cường rèn luyện năng lực tự 
học của HS. Quan điểm và định hướng đổi mới phương pháp dạy học 
các môn, trong đó có môn Lịch sử, cần được tuân thủ nghiêm túc, sáng 
tạo đối với mọi GV. Đối với GV Lịch sử, cần phải đi đầu trong việc thay 
đổi lối dạy học truyển thụ một chiểu sang dạy học theo phương pháp 
dạy học tích cực, HS phải được hướng dẫn tìm tòi, khám phá, phát hiện, 
luyện tập, khái quát và xử lý thông tin Lịch sử, đặc biệt chú ý đến rèn 
luyện năng lực tự học. 


Hình thành năng lực tự học cho HS trong hoạt động học tập Lịch sử 
không dừng ở việc học thuộc, ghi nhớ mà chủ yếu là hình thành hiểu 
biết, năng lực, phẩm chất. Có thể xem hiểu biết là cơ sở kiến thức và 
phẩm chất là mục tiêu phải đạt trong học tập. 


Có năng lực, HS sẽ tiến hành có hiệu quả trong mọi khâu của quá 
trình học tập: Chuẩn bị bài, nghe giảng, ôn tập, thi cử, vận dụng vào 
cuộc sống một cách chủ động, sáng tạo. 

Hình thành năng lực tạo cho HS sự tự tin, phương pháp khoa học 
trong việc tiếp thu kiến thức, kiểm tra và vận dụng kiến thức vào 
cuộc sống. 

Việc dạy học theo hướng rèn luyện năng lực tự học của HS cần 
thống nhất một số vẫn để sau : 


216 ThS. Ngô Thị Hiền Thúy 


Thứ nhất, nhận thức được tâm quan trọng của 0iệc tự học của HS 
trong học tập môn Lịch sử 


Trong tổ chức dạy và học ở bậc phổ thông, việc giảng dạy của GV và 
học tập của HS là hai mặt hoạt động mang tính thống nhất và có liên 
quan với nhau rất chặt chẽ. HS học tập như thế nào? Hiệu quả của việc 
học tập ra sao ? Tùy thuộc vào phương pháp giảng dạy sáng tạo của GV 
và năng lực tự học của HS. Hiệu quả bài giảng của GV không chỉ ở chỗ 
cung cấp được bao nhiêu kiến thức cho HS, vì kiến thức về một vấn để, 
nội dung lịch sử rất đa dạng và phong phú (không chỉ có ở SGK mà ở 
các nguồn tài liệu khác như: internet, báo chí, các phương tiện thông 
tin), mà điểu quan trọng là rèn luyện và hướng dẫn HS phương pháp tự 
học, tự nghiên cứu, coi SGK chỉ là một tài liệu cơ bản học tập ở trên lớp. 


Phương pháp giảng dạy có phong phú hay không còn phụ thuộc 
vào việc GV biết khêu gợi sự ham học hỏi, sự hứng thú với bộ môn Lịch 
sử, tỉnh thần tự giác học tập của HS, biết hướng dẫn HS tích cực suy 
nghĩ để nắm vững, hiểu sâu và biết vận dụng kiến thức đã học vào giải 
quyết các vấn để các em đang học, đã học và thực tiễn đặt ra, biến kiến 
thức trong bài giảng của GV thành vốn kiến thức của mình. GV không 
chỉ là người truyền thụ cho HS các kiến thức Lịch sử được quy định 
trong chương trình, SGK thông qua các giờ học trên lớp mà còn chịu 
trách nhiệm về kết quả hoạt động giảng dạy của mình cũng như hoạt 
động học tập của HS. Vì vậy, muốn đảm bảo kết quả giảng dạy tốt, đạt 
hiệu quả thì một trong những điều quan trọng nhất đối với GV là phải 
rèn cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu và giúp đỡ HS học tập 
tốt nhất về các mặt kiến thức, kỹ năng và định hướng thái độ HS. 

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả hoạt động tự học của HS 

Hoạt động tự học của HS thường diễn ra qua hai giai đoạn chủ yếu: 


s Giai đoạn thứ nhất: HS tự lĩnh hội kiến thức Lịch sử ở trên lớp 
dưới sự hướng dẫn và kiểm soát trực tiếp của GV. 

s Giai đoạn thứ hai: HS tự củng cố kiến thức và thực hành bài tập ở 
nhà theo yêu cầu, hướng dẫn của GV nhưng không có sự kiểm soát trực 
tiếp của GV. 


Rèn luyện năng lực học tập của học sinh — xu thế tất yếu... 217 


=7 giai đoạn HS tự lĩnh hội kiến thức ở trên lớp dưới sự hướng dẫn, kiểm 
soát trực tiếp của GV cẩn chú ý một số uấn đề sau: 


Tự lĩnh hội kiến thức trên lớp là một trong những bước quan trọng 
nhất trong quá trình học tập của HS vì dưới sự hướng dẫn có phương 
pháp và kiểm tra chặt chẽ của GV, HS có thể tiếp thu được những tri 
thức Lịch sử cơ bản quan trọng nhất. Ngoài ra, với những nội dung 
phong phú và vận dụng phương pháp giảng dạy tốt của GV trên lớp 
thì khả năng tư duy, năng lực diễn đạt, kỹ năng thực hành v.v... của 
HS mới được bộc lộ và có điểu kiện để phát triển. Việc nắm kiến thức 
trên lớp của HS thường được thực hiện chủ yếu thông qua các hoạt 
động sau đây: 


+ Tiếp thu kiến thức kết hợp phát biểu ý kiến để nhận thức bài học 
Lịch sử. 


Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong hệ thống các 
phương pháp dạy học rất có ưu thế để phát triển tư duy và phát huy 
tính tích cực của HS. Để đạt được những yêu cầu —- mục tiêu của bài 
giảng, GV cần kết hợp vận dụng phương pháp truyền đạt kiến thức với 
việc xây dựng và sử dụng sáng tạo hệ thống các câu hỏi trong SGK, 
ngoài SGK, sao cho đúng nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu từng bài, 
từng chương, phù hợp với đối tượng HS... Song song với việc đó, GV 
cần phải tận tình giúp đỡ HS giải quyết các câu hỏi một cách khoa học, 
để HS luôn tự suy nghĩ, tự rút ra những kết luận trước các vấn để GV 
đưa ra. Tránh để HS ngồi nghe giảng thụ động hoặc ghi nhớ máy móc. 

+ Ghi chép bài giảng ở trên lớp: 

Có phương pháp ghi chép bài giảng của GV ở trên lớp một cách chủ 
động, đầy đủ, chính xác là một yêu cầu rất cẩn thiết đối với HS trong giờ 
học Lịch sử ở bậc phổ thông. Vì vậy, để nâng cao chất lượng học tập bộ 
môn, thì ngay từ khi HS rời khỏi bậc tiểu học, bước vào học ở bậc phổ 
thông, GV cần phải quan tâm rèn luyện cho HS phương pháp tự ghi 
chép theo sự tiếp thu của mình chứ không ghi chép thụ động, máy móc. 
Để làm được điều đó, bài giảng GV phải được trình bày một cách khúc 


218 ThS. Ngô Thị Hiền Thúy 


triết, rõ ràng, đồng thời nhân mạnh những phần nào, kiến thức nào để 
HS biết tự ghi chép, phần nào GV không giảng hoặc giới thiệu để cho 
HS biết và tự đọc, tự nghiên cứu ở nhà. Bên cạnh đó, GV cũng thường 
xuyên theo đõi, kiểm tra việc ghi chép của HS để kịp thời động viên, 
giúp đỡ HS sửa chữa những sai sót trong việc lĩnh hội kiến thức và ghi 
chép kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của một giờ 
học Lịch sử. 

+ Làm việc với SGK ở trên lớp: 

SGK Lịch sử là tài liệu học tập cơ bản của HS trên lớp. Để nâng cao 
năng lực tự học và chất lượng học tập trong giờ học Lịch sử, GV cần 
dành một khoảng thời gian thích hợp cho HS làm việc độc lập với SGK 
dưới sự hướng dẫn của GV dưới nhiều hình thức: 


s Đọc và tìm trong SGK những ý cần thiết để trả lời câu hỏi hoặc giải 
quyết những vấn để mà GV đưa ra.... 


* Dựa vào SGK để tự lập bảng niên biểu, tổng hợp, bảng so sánh 
vv... nhằm rút ra và ghi nhớ những kiến thức Lịch sử cơ bản nhất vv... 


Việc HS độc lập làm việc với SGK Lịch sử ở trên lớp có tác dụng rất 
quan trọng đối với việc tiếp thu những tri thức Lịch sử, phát triển tư 
duy và ngôn ngữ. Đặc biệt, nó còn làm cho HS có thói quen làm việc 
khoa học dựa trên cơ sở tư duy, đồng thời qua đó sẽ rèn luyện cho HS 
kỹ năng làm việc với SGK và các tài liệu Lịch sử khác. Bên cạnh đó, còn 
giúp GV có thể đánh giá được trình độ học tập, khả năng tư duy, ưu 
khuyết điểm của HS để sửa chữa, bổ sung kịp thời. Nhờ đó không 
những có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng học tập, 
bổi dưỡng HS giỏi môn Lịch sử mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với 
hoạt động nghiên cứu khoa học của các em ở bậc đại học sau này. 

Vì lẽ đó, khi hướng dẫn làm việc với SGK, GV nên chú ý cho HS 
phương pháp làm việc với SGK thật nghiêm túc, để các em nắm chắc từ 
cấu trúc đến nội dung, thể hiện tính logic giữa các sự kiện, hiện 
tượng....trong một bài học Lịch sử để dễ hiểu, đễ nhớ. 


Rèn luyện năng lực học tập của học sinh — xu thế tất yếu... 219 


- Giai đoạn HS tự củng cố kiến thức 0à thực hành bài tập ở nhà không có 
sự kiểm soát trực tiếp của GV chú ý các uấn đề sau: 


Việc học tập của HS ở nhà là sự tiếp nối quá trình lĩnh hội kiến thức 
ở trên lớp. Nhiệm vụ tự học, làm bài tập Lịch sử ở nhà là củng cố những 
kiến thức đã học ở trên lớp, rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng tư duy, đồng 
thời tiếp thu bài học Lịch sử sắp học ở trên lớp. Việc tự học ở nhà có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với kết quả học tập, rèn luyện của HS vì quá 
trình đó sẽ làm cho HS nắm vững kiến thức Lịch sử cả bể rộng và bể 
sâu. Đồng thời nó cũng góp phần rèn luyện cho HS đức tính chủ động, 
tích cực, nâng cao năng lực độc lập học tập. 


Việc học tập của HS ở nhà trường gắn liển với hai nhiệm vụ cơ bản 
là: học bài, củng cố kiến thức kết hợp làm bài tập và tiếp thu bài học Lịch 
sử mới sắp học. 


+ Vấn đề củng cố kiến thức, làm bài tập Lịch sử: 


GV cần rèn luyện cho HS ngay từ khi bước vào bậc phổ thông 
phương pháp tự học tập dưới các hình thức: 


° Nghiên cứu, học bài trong vở ghi và SGK Lịch sử và ghi nhớ các sự 
kiện, hiện tượng, nhân vật Lịch sử cơ bản; bổ sung, chỉnh lý bài ghi chép 
ở trên lớp và tập dượt phân tích, so sánh, giải thích...các vấn đề mà GV 
và SGK đã đặt ra. 


° Nghiên cứu bản đổ, tranh ảnh...như tập vẽ bản đồ, biết khai thác 
bản đồ để lược thuật diễn biến các sự kiện Lịch sử, biết khai thác các loại 
tranh ảnh để củng cố, sáng tỏ kiến thức Lịch sử.... 


s Nghiên cứu tài liệu Lịch sử tham khảo, bao gồm các đoạn trích văn 
kiện Lịch sử, các đoạn giới thiệu về nhân vật Lịch sử, các loại bảng biểu 
thống kê số liệu v.v...để làm phong phú vốn kiến thức.... 

° Tập lập bảng biểu, sơ đồ, mô hình... gắn liền với các sự kiện nhằm 
làm rõ đặc điểm, bản chất của sự kiện Lịch sử. 

« Tập phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, nhân vật Lịch 
sử... nhăm rèn luyện các thao tác tư duy và kỹ năng thực hành bộ môn 


VV... 


220 ThS. Ngô Thị Hiền Thúy 


+ Vấn để chuẩn bị tiếp thu bài giảng Lịch sử sắp học: 


Đây là một khâu cần thiết, có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 
của một giờ học Lịch sử. Có chuẩn bị trước thì HS mới có thể chủ động 
tiếp thu kiến thức mới, ngoài ra còn có tác dụng giáo dục ý thức trách 
nhiệm và kích thích sự hứng thú học tập của HS đối với môn học. Vì 
vậy, GV cần rèn luyện cho HS thói quen và kỹ năng chuẩn bị bài Lịch sử 
sắp học như: 


° Đọc qua một lượt để có cái nhìn khái quát cả bài, sau đó lần lượt 
tìm hiểu nội dung và mối quan hệ với bài Lịch sử trước như thế nào ?... 


» Chú ý đi sâu tìm hiểu những điểm quan trọng, cơ bản theo sự 
hướng dẫn của GV kết hợp với tập trả lời các câu hỏi liên quan đến bài 
Lịch sử đó mà GV và SGK đã đặt ra. 


s Cần ghi lại những khái niệm khó, những vấn để phức tạp chưa rõ 
để phản ánh với GV, yêu cầu GV giải thích... 


° Hướng dẫn cho HS nghiên cứu bản đổ, tranh ảnh trong SGK (nếu 
có) có liên quan gì, liên quan như thế nào đến bài học Lịch sử đó. 


s GV cần tăng cường rèn luyện phương pháp nghiên cứu các tài liệu 
Lịch sử tham khảo ngoài SGK để mở rộng và hiểu sâu sắc các sự kiện 
Lịch sử dưới sự hướng dẫn của GV và có ghi chép để làm phong phú 
vốn tri thức, phục vụ cho công tác học tập sau này. 

Thứ ba, kiếm tra, đánh giá oiệc tự học của HS ở nhà 


Song song với việc vận dụng các phương pháp dạy - học ở trên lớp 
và ở nhà, GV cần phải tiến hành kiểm tra nghiêm túc hoạt động tự học 
của HS thông qua các hình thức: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định 
kỳ, kiểm tra vở ghi chép, kiểm tra các bài tập mà GV giao cho v.v... 
nhằm phát hiện được ưu điểm, khuyết điểm của HS trong hoạt động 
lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành... Qua đó GV có cơ sở 
để uốn nắn, sửa chữa cho HS, đồng thời rút kinh nghiệm công tác giảng 
dạy, đánh giá, xếp loại chính xác năng lực học tập của HS.... 


Trên đây là một số vấn để trao đổi về việc rèn luyện năng lực tự học 
của HS phổ thông rất mong sự góp ý, trao đổi của bạn bè đồng nghiệp. 


BỔI MỨI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ 
§ĂN LIÊN VỚI BồI DƯỠNG HỤC SINH BI0I 
qUŨC 61A TRƯỜNG PHUYÊN 


Trần Trung Hiếu” 


1. Đặt vấn đề 


Trong nhiều năm gần đây, vấn để đổi mới phương pháp dạy và học 
môn Lịch sử trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tập huấn, bổi dưỡng 
chuyên để, hội thảo khoa học ở tất cả các bộ môn bậc THPT. Đối với các 
GV dạy chuyên sâu (lớp chuyên) của các trường chuyên, công việc này 
càng rất cần thiết. 


Bồi dưỡng HS giỏi Quốc gia (HSG QG) môn Lịch sử là một nhiệm 
vụ nặng nể của GV trường chuyên, đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều công sức, 
trước hết cần phải đổi mới về nội dung và phương pháp dạy - học. 


Thực tiễn nhiều năm qua đã xác nhận, GV các lớp chuyên Lịch sử có 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng vững chắc, đã góp phần đào 
tạo nhiều HS giỏi. 


Tuy nhiên, do đặc thù của trường THPT chuyên, trường chỉ lựa 
chọn những HS có trình độ học lực cao, có năng khiếu về môn học, say 
mê hứng thú với môn học được chọn, hướng tới đạt kết quả được tiếp 
nhận vào học ở trường đại học theo chuyên ngành học. 


Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy - học môn Lịch sử như thế nào ở 
trường chuyên để đạt được mục tiêu đặt ra cho trường chuyên là vấn để 
quan trọng đầu tiên. Trong phạm vi một bản tham luận, xuất phát từ 


. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An. 


222 Trần Trung Hiếu 


thực tiễn giảng dạy và bồi dưỡng HSG QC, chúng tôi chỉ xin được cùng 
trao đổi với các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia và các đồng nghiệp 
môn Lịch sử một số vấn để về đổi mới phương pháp dạy - học Lịch sử 
gắn liền với bồi dưỡng HSG QG với 2 phương pháp cơ bản: nêu vấn để 
và thảo luận nhóm. 


2. Thực trạng dạy - học môn Lịch sử ở các trường THPT chuyên hiện nay 
2.1.Về phía học sinh 


— Tình trạng HS chán học môn Lịch sử và sợ thi môn Lịch sử cùng 
với sự yếu kém về tri thức Lịch sử qua nhiều hình thức thi. 


- Xu hướng HS vào các lớp chuyên khối xã hội nhân văn nói chung 
và chuyên Lịch sử của các trường chuyên nói riêng ngày càng giảm rõ 
rệt. Rất nhiều trường chuyên không tuyển được lớp chuyên Lịch sử, 
hoặc trước đã có nhưng những năm gần đây không tuyển được HS vào 
chuyên Lịch sử. 


- Nhiều HS khi vào lớp chuyên Lịch sử với điểm đầu vào rất thấp, 
nhưng chỉ lấy môi trường tốt để học và thi khối khác. 


— Nhiều em học trong lớp chuyên Lịch sử nhưng không muốn tham 
gia vào Đội tuyển Quốc gia vì không mang lại nhiều quyển lợi (tuyển 
thẳng) mà chọn giải pháp an toàn hơn là học đều 3 môn khối C Văn - Sử 
— Địa để thi đại học. 

2.2. Về phía giáo uiên 

- Từ sự tác động của HS cùng với xu thế chung của nhiều phụ 
huynh, HS dẫn đến tâm huyết và tỉnh thần trách nhiệm của nhiều GV 
dạy Lịch sử bị giảm sút đáng kể. 


- Đời sống của GV dạy Lịch sử hầu hết đã và đang gặp nhiều khó 
khăn khi mặt trái của kinh tế thị trường cũng là một nhân tố ảnh hưởng 
không nhỏ đến GV. Cùng với đó là đa số GV vẫn chưa nhận được sự 
quan tâm đúng mức của các cấp quản lý và chính sách khen thưởng, đãi 
ngộ của ngành, các địa phương với những công sức và tâm lực cho bổi 
dưỡng HSG QG. 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 223 


- Về chương trình, phân phối chương trình và tài liệu giảng dạy: 
vẫn chưa có một chương trình và tài liệu chuẩn thống nhất trên cả nước 


dành cho các lớp chuyên Lịch sử. 


2.3. Quan niệm 0à cách nhìn nhận của dư luận xã hội: Quan niệm và 
cách nhìn nhận của xã hội chưa công băng, hay nói cách khác chưa đánh 
giá đúng vị trí, vai trò của môn Lịch sử so với nhiều môn khoa học khác. 


3. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng HSG Lịch sử ở trường chuyên 
3.1. Đặc điểm uà điều kiện dạu học đối oới HSG 


HSG được sự đầu tư của gia đình, nhà trường và xã hội. Đội ngũ 
GV chủ yếu là các thầy cô giáo trường chuyên có trách nhiệm cao và 
nhiệt tình giảng dạy, có kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp dạy 
tốt, có năng lực sáng tạo, coi thành công của HS là niềm vui, hạnh phúc 
của chính mình, thường được thường xuyên bổi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ. 


Cơ sở vật chất ít nhiều được đầu tư khá hơn (phòng học, tài liệu, 
thiết bị dạy học...). Số lượng mỗi lớp bồi dưỡng HSG không nhiều, đây 
cũng là điểu kiện thuận lợi để GV có thể quan tâm chu đáo đến từng HS 
cụ thể một cách hiệu quả hơn. 


Tuy nhiên, do “bệnh thành tích” đã trở thành nếp tư duy khó sửa 
của ngành Giáo dục lâu nay nên sức ép với đội ngũ GV phụ trách đội 
tuyển và bản thân HSG ở nhiều địa phương cũng khá lớn, tạo nên sự lo 
lắng, căng thẳng về tâm lý. 


3.2. Yêu cầu đối mới uề nội dung ouà phương pháp dạu học Lịch sử 


Yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp xuất phát từ nguyên 
tắc tối cao là đảm bảo chất lượng dạy học và quyển lợi tiếp thu được 
nhiều tri thức của HS. Giữa nội dung và phương pháp có quan hệ mật 
thiết với nhau, nhưng cần nhãn mạnh đến vai trò quyết định của 
phương pháp học tập. Chính vì thế mà chúng ta cần chuyển từ “dạy cái” 
(dạy cái gì) sang “dạy cách” (dạy như thế nào), thực hiện mô hình giáo 
dục tích cực “thầy thiết kế, trò thi công, thầy trò cùng làm việc”, kiên 
quyết chống lối học nhổi nhét, học chay, học vẹt, “thầy nói, trò ghí”. 


224 Trần Trung Hiếu 


Đổi mới nội dung dạy học Lịch sử không phải là thay đổi nội dung 
các sự kiện Lịch sử, mặc dù bổ sung thêm các sự kiện Lịch sử sẽ làm cho 
Lịch sử được nhận thức đầy đủ hơn, phong phú hơn. Điều quan trọng là 
phải luôn làm mới kiến thức, tạo ra tư duy lịch sử mềm dẻo, sự thấu 
hiểu và khả năng vận dụng các tri thức lịch sử, tạo ra phương cách học 
Lịch sử là hiểu biết, khám phá uà sáng tạo. 


Lĩnh vực phương pháp đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của mỗi GV. 
Đổi mới về phương pháp không có nghĩa là từ bỏ những phương pháp 
truyền thống mà là vận dụng những phương pháp đó, kết hợp những 
phương pháp mới một cách nhuần nhuyễn hơn. 


Trong các nhà trường hiện nay, phương pháp đang được sử dụng 
nhiều nhất vẫn là giảng bài nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc: phát 
huy tối đa vai trò chủ đạo của người thầy (thiết kế và điều khiển hoạt 
động) và vai trò chủ động của trò (triển khai thi công theo thiết kế của 
thầy với tỉnh thần tích cực, làm chủ được quá trình nhận thức của mình). 


Cùng với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, vấn để đổi mới 
phương thức kiểm tra đánh giá cũng được đặt ra. Có nhiều hình thức 
kiểm tra đánh giá: thường xuyên và định kỳ, tự luận và trắc nghiệm với 
những yêu cầu cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, không có một phương 
pháp dạy học, phương thức kiểm tra đánh giá nào là vạn năng. 


Riêng về phương thức thi chọn HSG QG môn Lịch sử vẫn theo hình 
thức tự luận có nhiều câu hỏi. Cấu trúc của để thi thông thường từ 5 đến 
7 câu hỏi. Để thi thường yêu cầu mục tiêu bậc 2 (thông hiểu) và bậc 3 
(vận dụng) nhiều hơn là bậc 1 (nhận biết). Nội dung thi là toàn bộ 
chương trình bậc THPT. 


4. Kiến nghị đổi mới và sử dụng một số phương pháp hiệu quả 


Trong giảng đạy và bổi dưỡng HSG môn Lịch sử, không có phương 
pháp nào là vạn năng. Tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể lựa chọn phương 
pháp khác nhau. Một phương pháp có thể sử dụng trong nhiều nội 
dung dạy học và ngược lại, trong một nội dung có thể sử dụng nhiều 
phương pháp. Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia là GS.TS ở các 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 225 


trường đại học và nhiều GV khá thành công trong bổi dưỡng HSG QG ở 
các trường chuyên, chúng tôi xin được đúc rút 2 phương pháp sau. 


4.1. Phương pháp tiêu uấn đề 
a) Nhiệm oụ của người dạy (thiết kế) 
— Tạo tình huống có uấn đề 


Theo chúng tôi, vấn đề phải “mới” đối với HS, phù hợp với mục 
tiêu cụ thể của từng bài học, tiết học. Việc tạo tình huống có vấn để 
không thể tràn làn, không nên đặt ra những vấn để quá lớn như một đề 
tài khoa học, càng không nên sa vào những tình huống vụn vặt chỉ 
nhằm thoả mãn tính tò mò của HS, nên tập trung vào nội dung then 
chốt của mỗi bài, chương. 


~ Hướng dẫn cách giải quuết tình huống: 

GV không chỉ nêu vấn đề và yêu cầu HS giải quyết theo lối “khoán 
trắng”, áp đặt mà cẩn giúp đỡ họ với tư cách là người cố vấn học tập 
bằng nhiều biện pháp khác nhau: đặt câu hỏi gợi mở, cung cấp danh 
mục tài liệu cần đọc, giải thích những khái niệm mới... 

— Chủ trì thảo luận, giải quuết uấn đề 


Tuỳ theo vấn để mà có thể tổ chức trình bày kết quả tại nhóm, lớp 
hoặc kết hợp thảo luận ở nhóm trước, lớp sau. 


Các nhóm hoặc cá nhân sẽ thay nhau trình bày kết quả nghiên cứu 
của mình. GV giữ vai trò điều khiển, thảo luận chung ở lớp. Công việc 
này không dựa vào tỉnh thần xung phong của HS mà chủ yếu do chỉ 
định của GV, sao cho mọi HS đều có cơ hội trình bày ý kiến. 


Trong thảo luận các vấn để về Lịch sử, sẽ có nhiều câu hỏi chất vấn, 
tranh luận. GV không trực tiếp trả lời các câu hỏi mà nên hướng dẫn HS 
tự trả lời. 

— Tổng kết đánh siá oà hướng dẫn nội dung nghiên cứu tiếp theo: 

Tuy theo thời gian và nội dung vân để mà chủ động kết thúc việc 
thảo luận, có thể kết luận chốt lại vấn để, nhưng cũng có thể để ngỏ 


226 Trần Trung Hiếu 


kèm theo sự gợi ý cho HS tiếp tục nghiên cứu. Căn cứ vào kết quả của 
từng buổi thảo luận, GV đánh giá và cho điểm. 

b) Nhiệm uụ của nsười học (thi công) 

— Đọc tài liệu 0à tiếp xúc uới nguồn thông tin khác nhau: 


Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình giải quyết vấn để của 
HS. Nó giữ vị trí quyết định thành công của phương pháp dạy học nêu 
vấn để. Sẽ không có kết quả gì nếu HS không chịu thi công. 


Khi tiếp xúc với nhiều tài liệu khác nhau (sách báo, tạp chí, phim 
ảnh, internet...), HS bắt đầu hình thành ý tưởng của mình, phát huy 
được tính chủ thể trong quá trình học tập. Điều đó khác hẳn với phương 
pháp nghe giảng và ghi chép thụ động, HS sẽ nặng về những hoạt động 
mang tính chất tái hiện Lịch sử. 


Môn Lịch sử có nhiều nguồn tài liệu, nhưng do thời gian có hạn, 
trước hết HS cần đọc đủ những tài liệu được hướng dẫn. Khi đọc phải 
kết hợp với ghi chép và từng bước trả lời những câu hỏi gợi mở. 

— Làm báo cáo kết quả siải quyết uấn đề 


Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, HS trình bày kết quả trên văn 
bản. Đây cũng là bước cần được thực hiện độc lập giữa các HS/nhóm 
HS. Tính tự giác, tích cực càng cao thì hiệu quả nhận thức càng sâu sắc. 


— Trình bàu trước lớp kết quả nghiên cứu: 


HS có trách nhiệm thay nhau trình bày trước. GV nên tạo thói quen 
cho mọi HS đểu luôn trong tư thế sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Những 
HS khác có trách nhiệm theo dõi, ghi chép, bổ sung, chuẩn bị ý kiến 


tham gia chất vấn, tranh luận. 


Trình bày kết quả nghiên cứu là cơ hội để HS rèn luyện khả năng 
diễn đạt trước đông người. Khả năng tập trung trí tuệ khi trình bày 
cũng cao hơn, phát huy tốt tích cực của bản thân của mỗi HS đồng thời 
cũng bộc lộ những điểm còn hạn chế để có thể nhận được sự góp ý của 
bạn và thầy. 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 227 


— Tham gia tranh luận, bổ sung kiến thức cho nhau: 


Nếu HS có sự chuẩn bị tốt thì không khí tranh luận sẽ cao. Quá trình 
tranh luận tại lớp thể hiện rất rõ thái độ tích cực học tập của HS. Việc HS 
cung cấp kiến thức cho nhau được thể hiện trong bước này. Sự tương tác 
giữa người học với người học sẽ được phát huy tối đa. Các em giúp 
nhau giải quyết vấn để, có cơ hội tự khẳng định trước tập thể và tạo 
dựng niềm tin vào khả năng học tập và kiến thức của bản thân. 


Có thể việc thảo luận tại lớp sẽ đưa tới sự kết thúc việc giải quyết 
vấn để nhưng cũng có thể chưa kết thúc mà cần nghiên cứu thêm. Vì 
thế, HS phải lắng nghe nhận xét và ghi chép những hướng dẫn mới 
của thầy. 


Sau khi kết thúc, cả thầy và trò đều phải tự tìm hiểu nguyên nhân 
thành công hay hạn chế trong việc nêu và giải quyết từng tình huống có 
vấn để, nhằm rút kinh nghiệm về thiết kế (liên quan đến thầy) hoặc thi 
công (liên quan đến trò). Nhờ đó, thầy và trò có thể tự điều chỉnh để 
ngày càng dạy và học tốt hơn. 

4.2. Phương pháp thảo luận nhóm tại lớp 

a) Khái niệm 

Trong đạy học Lịch sử, có nhiều hình thức hợp tác theo nhóm nhằm 
giải quyết những nhiệm vụ học tập khác nhau ở trong hoặc ngoài lớp. 
Có thể là hợp tác nhóm trong đó mỗi thành viên của nhóm sẽ thực hiện 
một phần của vấn đề dưới sự chủ trì của GV hoặc nhóm trưởng. Có thể 
là sự hợp tác giữa các thành viên để cùng giải quyết một tình huống có 
vấn để đã được đặt ra. 


Ở đây, chúng tôi chỉ bàn về phương pháp thảo luận tại lớp giải 
quyết những câu hỏi/chủ để cụ thể. Trong một buổi học, có thể thảo 
luận nhiều câu hỏi/chủ để khác nhau liên quan tới một nội dung kiến 
thức của tiết học, buổi học. 

Để thực hành phương pháp này, cẩn chia lớp thành nhiều nhóm 
nhỏ khoảng 5 HS, chỗ ngổi cố định ở gần nhau, tránh phải thay đổi chỗ 
ngổi khi cần thảo luận tại nhóm. 


228 Trần Trung Hiếu 


Câu hỏi để thảo luận nhóm tại lớp cần đáp ứng những yêu cầu sau : 


- Nhằm vào những kiến thức cơ bản. Tài liệu phục vụ việc chuẩn bị 
trả lời phải được chọn lọc kỹ bao gồm tài liệu bắt buộc và tham khảo 
được xác định và được công bố trước, đảm bảo có thể cung cấp cho HS 
ngay tại lớp. 


- Kích thích tư duy cho mỗi HS bằng những câu hỏi có yêu cầu vận 
dụng kiến thức, so sánh, giải thích, nhận xét, đánh giá. 


Ví dụ 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam? 


Ví dụ 2: So sánh uiệc giải quyết mối quan hệ giữa 2 nhiệm 0ụ phản đế 0à 
phản phong trons Cương lĩnh chính trị đầu tiên uà Luận cương chính trị tháng 
10-1930 của Đẳng. 


Ví dụ 3: Vì sao cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 đã diễn ra ới sự kết 
hợp hài hoà gia nông thôn 0à đô thị? 

Ví dụ 4: Tại sao tron kháng chiến chống Pháp (1945 — 1954 ), nhân dân ta 
phải đánh lâu dài? 

Ví dụ 5: Giữa các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở tiểu Nam Việt 
Nam có những điểm sì siống nhau? 


- Thời lượng để thảo luận mỗi câu hỏi nhóm khoảng 15 phút nên 
không thể đặt ra những câu hỏi với nội dung trả lời quá dài mà cần vừa 
tầm kèm theo sự gợi ý cần thiết. Những câu hỏi lớn có thể chia thành 
nhiều câu hỏi nhỏ hơn. 

Ví dụ : “Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái 
Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng 
chính trị vô sản?” có thể chia thành những câu hỏi nhỏ : 

1. Bối cảnh thời đại có tác động øì đến quá trình tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc? 


2. Vì sao các phong trào yêu nước chống Pháp của dân tộc Việt Nam cuối 
thếkỷ XIX, đầu thế kỷ XX thất bại? Sự thất bại đó đặt ra yêu cẩu gì? 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 229 


3. Trí tuệ uà nhãn quan chính trị của Nguyễn Ái Quốc biểu hiện như thế 
nào trong quá trình tìm đường cứu nước? 


Dạy - học Lịch sử bằng phương pháp thảo luận nhóm tại lớp có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy - học hiện 
nay. Phương pháp này có tác dụng kích thích sự hợp tác của tất cả các 
thành viên trong nhóm, nhằm đưa ra một đáp án đúng và cách trình bày 
tốt nhất cho mỗi câu hỏi, tăng cường vai trò chủ động của HS trong việc 
nắm bắt nhanh những kiến thức cơ bản, giải quyết yêu cẩu chủ yếu là 
hiểu bài ngay tại lớp. 


Thảo luận nhóm tại lớp tạo cơ hội cho tất cả HS tham gia phát biểu ý 
kiến, tăng cường tương tác giữa HS với nhau, kích thích tính chủ động 
suy nghĩ và tỉnh thần trách nhiệm trong học tập, tạo điều kiện để họ có 
thể cung cấp kiến thức cho nhau, giúp HS tự kiểm tra, đánh giá việc học 
tập và tự khẳng định mình, tạo không khí sôi nổi trong giờ học, rèn 
luyện khả năng diễn đạt trước đông người. 

b) Quy trình 


— Nhiệm 0ụ của thâ (chủ ấạo) 


+ Lựa chọn câu hỏi, nội dung thảo luận theo trình tự chặt chẽ, đảm 
bảo tính hệ thống của môn học, nhằm vào trọng tâm kiến thức. 

+ Hướng dẫn chuẩn bị: giới thiệu những tài liệu cần đọc (chính 
xác đến từng trang), nêu câu hỏi gợi ý (nếu cần), hướng dẫn cách viết 
đề cương. 

+ Tổ chức các nhóm học tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. 

+ Chủ trì thảo luận chung của cả lớp, điểu hành các nhóm thay nhau 
trình bày trước lớp, đặt câu hỏi gợi ý khi cần thiết nhằm hướng dẫn HS 
trả lời đúng yêu cầu của từng câu hỏi, tránh bao biện, trả lời thay, mang 
tính áp đặt. 

+ Đánh giá, nhận xét, hướng dẫn tự học, bổ sung và hoàn chỉnh để 


cương và cho điểm một số nhóm hoặc cá nhân. 


— Nhiệm 0uụ của trò (chủ động) 


230 Trần Trung Hiếu 


+ Chuẩn bị: Từng cá nhân đọc tài liệu, làm để cương theo hướng dẫn 
của thầy (đối với những câu hỏi/chủ để cần chuẩn bị ở nhà). 


+ Tiến hành thảo luận tại nhóm (theo thời gian quy định). 


+ Thảo luận chung ở lớp: Đại diện nhóm thay nhau trình bày trước 
lớp kết quả làm việc của nhóm. Cả lớp tranh luận, chất vấn hoặc trả lời 
chất vấn. 


+ Ghi chép, hoàn chỉnh để cương. 
c) Lu điểm 


- Thể hiện rõ nhiệm vụ “thầy thiết kế, trò thi công”, thầy - trò cùng 
làm việc với cường độ cao. Vai trò chủ đạo của thầy và chủ động của trò 
được thường xuyên phát huy hơn. 


- Tạo điều kiện để HS có thể cung cấp thông tin, bổ sung kiến thức 
cho nhau, tăng cường tương tác giữa người học với người học. 


— Phát huy tính tích cực và ý thức trách nhiệm của tất cả HS trong 
quá trình học tập, kết hợp được các khâu: nghe, ghi, nghĩ, viết; giúp HS 
sử dụng có hiệu quả các tài liệu, tạo được không khí sôi nổi trong lớp; 
HS tự đánh giá được ưu điểm và hạn chế trong nhận thức của mình, kịp 
thời sửa chữa, bổ sung và điểu chỉnh cách học để vươn lên học tốt hơn. 


— Có tác dụng chuyển nhanh quá trình đào tạo thành quá trình “tự 
đào tạo”, triệt để khắc phục lối dạy - học “thầy nói, trò ghi”. 


Tuy nhiên, dạy - học Lịch sử bằng phương pháp thảo luận nhóm 
tại lớp cũng có những hạn chế nhất định: nếu lớp quá đông thì khi 
thảo luận ở nhóm dễ gây ổn ào, khó duy trì trật tự lớp học, đễ mất 
nhiều thời gian. 

5. Kết luận, kiến nghị và đề xuất 


- Sự ra đời và phát triển hệ thống trường chuyên trong cả nước với 
nhiệm vụ bổi dưỡng HSG QG là phù hợp với yêu cầu và thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Gần tuyệt đại đa số HS đã từng đạt 
giải HSG QG môn Sử 15 năm qua đểu là HS các lớp chuyên trong 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 231 


trường chuyên. Việc hướng cho HS chuyên sâu vào những môn chuyên 
trên nến tảng của học vấn phổ thông là cần thiết và đúng hướng. 


- Để từng bước nâng cao chất lượng HS các lớp chuyên Lịch sử nói 
chung và bổi dưỡng HSG QG nói riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có 
sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với nhiều cơ quan, tổ chức chuyên 
môn liên quan, đặc biệt là Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong nhiệm 
vụ tư vấn, tham mưu và phản biện nội dung và chương trình; kiểm tra 
và đánh giá; thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học, thi chọn HSG QC. 


- Cần quán triệt đồng bộ và đẩy mạnh đối mới phương pháp dạy 
học gắn liển với đổi mới kiểm tra, đánh giá, xem đây là yếu tố hàng đầu 
để nâng cao chất lượng dạy học và bổi dưỡng HSG QG môn Lịch sử. 
Các để thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào đại học, thi HSG phải thể 
hiện được tinh thần đổi mới, phản ánh được ghi nhận của quá trình đổi 
mới phương pháp dạy học của GV và sự tích cực hoá của HS trong học 
tập trên lớp, ở nhà. 


— Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương có những chính sách hợp 
lý và tham mưu với Chính phủ giải bài toán về chế độ ưu đãi thoả đáng 
hơn cho GV dạy chuyên, phụ trách Đội tuyển Quốc gia ở các trường 
chuyên sao cho phù hợp với công sức, đóng góp của họ, phù hợp với 
thực tế cuộc sống để họ có thêm tâm lực và thời gian tập trung cho công 
tác bồi dưỡng và đào tạo HSG, đủ sức gắn bó lâu dài với sự nghiệp 
mình đang theo đuổi, từ đó giải quyết được vân để thu hút được nhân 
tài và giữ được nhân tài. 

- Đối với HS : Bộ cần có một quy chế hợp lý hơn về quyền lợi của 
HSG QG với những chính sách ưu đãi cụ thể, mở rộng các ngành nghề 
cho HS thi đại học khối C; sử dụng và phát huy hiệu quả năng lực của 
những em đã đạt danh hiệu HSG QG theo chuyên ngành Lịch sử ở bậc 
Đại học. 


Bộ nên có chính sách tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời 
và thoả đáng hơn nữa cho HSG QG và những GV trực tiếp bổi dưỡng và 
phụ trách Đội tuyển, tiếp tục duy trì phương thức tuyển thẳng vào Đại 
học những HSG QG như năm học 2011 - 2012. Những chính sách này sẽ 


232 Trần Trung Hiếu 


có tác dụng rất quan trọng trong việc khuyến khích người học và động 
viên người dạy, nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và bổi dưỡng 
HSGQG môn Lịch sử ở các trường chuyên. 


Cuối cùng, chúng tôi xin được chia sẻ rằng, “thay đổi tư duy”, 
“thay đổi nhận thức”, “đổi mới phương pháp dạy - học”... là những 
“khẩu hiệu” không xa lạ xuất hiện đầu tiên trong các để xuất cải cách 
chấn hưng giáo dục. Nói đến “nhận thức” trong dạy học Lịch sử, nhiều 
người trong giới giáo dục cho rằng: cần bắt đầu trong việc chấn chỉnh 
cách nhìn nhận về vai trò, vị trí môn Lịch sử trong chức năng giáo dục 


con người. 


Vẫn biết rằng, việc thay đổi một hệ thống về môn Lịch sử đã tổn 
tại nhiều năm qua không thể nóng vội và làm trong một sớm, một 
chiều. Trong khuôn khổ một báo cáo tham luận, chúng tôi chỉ muốn 
kết thúc bằng một tâm niệm: Đừng coi môn Lịch sử là “môn phụ”, hãy 
đặt đúng vị trí và tầm quan trọng của môn Lịch sử trong Lịch sử cũng 
như trong dạy học môn Lịch sử. Nói và làm theo tinh thần đó chính là 
căn nguyên đầu tiên và cơ bản giúp HS đam mê môn Lịch sử và giỏi 
Lịch sử. 


Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử gắn liền với bồi dưỡng... 233 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


10. 


Vũ Quang Hiển, Một số uấn đề uề phương pháp uà nội dung bồi dưỡng 
HSG môn Lịch sử. 


Phan Ngọc Liên - Trần Văn Trị, 2004, Phương pháp dạy học Lịch sử, 
NÑxb Giáo dục. 


Mai Ngọc Luông, "Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử bậc 
trung học - một yêu cầu bức thiết", Tạp chí Dạy öà học nsày ray, 2005. 


Trần Bá Hoành, "Dạy học lấy HS làm trung tâm", Tạp chí Nehiên cứu 
giáo đục, 1994. 


Nguyễn Xuân Trường, "Thực trạng và một số định hướng về 
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá bộ môn Lịch sử đối với 
trường THPT chuyên", Kỷ yếu Hội thảo tại Đà Nẵng 7-2011. 


Trịnh Đình Tùng, Nội dung uà phương pháp bồi dưỡng [ISG môn Lịch 
sử, Tài liệu tập huấn GV trường chuyên, Đà Nẵng, 7-2011. 


SGK Lịch sử nâns cao lớp 10, 11, 12, NÑxb Giáo dục. 

Tài liệu Chủ đề tự chọn nâng cao Lịch sử 12, Nxb Giáo dục, 2008. 

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tài liệu Tập huấn phát triển chuyên tmmôn GV trường THPT chuyên môn 
Lịch sử, 7-2011. 


11. Tài liệu Hội thảo Phát triển chuyên môn GV Lịch sử trường THPT chuyên, 


7-2011. 


TĂNG CƯỜNG KẾT HỢP CÁC DẠNG H0ẠT ĐỘNG HE TẬP 
TRŨNG DẠY HỌC LỊCH SỬ ữ TRƯỜNG TRUNG HỌC 
PHỮ THÔNG CÁC TÍNH MIỄN NÚI PHÍA BĂC 


ThS. Ngô Thị Lan Hương” 


Trong quá trình dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, việc đổi mới 
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có một vai trò quan trọng, 
góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục. Vấn đề đổi mới chương 
trình, SGK đạt đến mức độ nào, mục tiêu bộ môn có thực hiện được hay 
không đều phụ thuộc vào đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp 
dạy học. Trong đó, việc kết hợp nhuần nhuyễn các dạng hoạt động học 
tập của HS trong dạy học Lịch sử là biện pháp quan trọng góp phần đổi 
mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. 


1. Hiện nay, trong nhà trường phổ thông ở nước ta, hình thức dạy 
học trên lớp (cũng như những hình thức dạy học khác) đang áp dụng 
nhiều dạng tổ chức hoạt động học tập: dạng hoạt động học tập cá nhân, 
dạng hoạt động học tập toàn lớp, dạng hoạt động học tập nhóm. 


Theo các nhà giáo dục học, dạng hoạt động học tập cá nhân là dạng 
hoạt động học tập mà trong đó mỗi HS phải độc lập hoàn thành các 
nhiệm vụ học tập phù hợp với trình độ, khả năng của mình, không có sự 
tác động, giúp đỡ của bạn bè. Ưu điểm cơ bản của dạng hoạt động học 
tập cá nhân là đáp ứng được những yêu cầu, hứng thú, sở thích, cảm 
xúc, động cơ học tập, kỹ năng, đặc điểm tâm sinh lý, cấu trúc tư duy, 
vốn tri thức,... của người học trong quá trình nhận thức; đảm bảo được 
sự phù hợp giữa mục đích, nội dung, phương pháp học tập của từng 


Trường THPT Hưng An- Hà Giang. 


236 ThS. Ngô Thị Lan Hương 


HS, tạo điều kiện cho các em phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng 
tạo trong học tập; giúp GV chỉ đạo cá biệt trong quá trình dạy học, đưa 
ra nhiệm vụ nhận thức, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 
điểu chỉnh kế hoạch sư phạm phù hợp. 


Tuy vậy, dạng hoạt động học tập cá nhân lại có hạn chế là GV phải 
mất nhiều thời gian, công sức trong sự chỉ đạo cá biệt đối với từng đối 
tượng HS. Mặt khác, trong quá trình dạy học, nếu chỉ tổ chức dạng hoạt 
động học tập cá nhân thì người học bị đặt trong tình trạng cô lập, không 
có sự tác động qua lại, chia sẻ, hỗ trợ hoặc thi đua giữa các HS trong quá 
trình học tập. Bởi thế, ngày nay người ta đang cố gắng tăng cường hoạt 
động học tập cá nhân trong giờ học nhưng phải phối hợp chặt chẽ với 
hoạt động học tập của từng nhóm, của toàn lớp. 


Dạng hoạt động học tập toàn lớp là hoạt động học tập có tính chất tập 
thể. Mục đích của dạng hoạt động học tập này là thống nhất về nội 
dung, nhịp điệu, phương pháp vận động chung cho cả lớp. Dưới sự lãnh 
đạo và điều khiển của GV, tất cả HS trong lớp có thể cùng thực hiện một 
công việc học tập như làm bài tập, làm việc với SGK, nghe GV giảng bài 
hoặc chữa bài tập... 


Tổ chức dạng hoạt động học tập toàn lớp có những ưu điểm riêng 
là bảo đảm cho tất cả HS được học tập đồng đều những tri thức chính 
xác, có hệ thống. Mỗi HS vẫn có điểu kiện đóng góp vào kết quả chung 
của lớp. Đồng thời, dạng hoạt động học tập toàn lớp góp phần hoàn 
thiện về nhân cách, rèn luyện được các phương pháp làm việc, ý thức 
tập thể cho HS. 


Tuy nhiên, dạng hoạt động học tập toàn lớp cũng có những nhược 
điểm nhất định. Đó là, GV khó chú ý đến từng cá nhân HS, nhất là tốc 
độ học tập, trình độ nhận thức của các em. Hơn nữa, sự thiếu phù hợp 
giữa khối lượng tri thức ngày càng lớn, thời gian dành cho việc nghiên 
cứu chúng hạn hẹp, với thành phần HS không đồng nhất, khiến cho việc 
tổ chức dạng hoạt động học tập toàn lớp khó đạt hiệu quả tối ưu. Do đó, 
đòi hỏi người GV khi tiến hành dạy học toàn lớp phải tổ chức thống 
nhất hoạt động học tập của tất cả HS, đồng thời cần tính đến những đặc 


Tăng cường kết hợp các dạng hoạt động học tập Lịch sử... 237 


điểm riêng để chỉ đạo cá biệt đối với từng HS nhằm đạt được hiệu quả 
tốt nhất. 


Dạng hoạt động học tập nhóm là dạng hoạt động học tập có tính 
chất trung gian giữa dạng học tập cá nhân và dạng học tập toàn lớp. 
Trong quá trình dạy học, dưới sự tổ chức và điều khiển của GV, HS 
được chia thành từng nhóm nhỏ, liên kết lại với nhau trong cùng một 
hoạt động chung, với phương thức tác động qua lại giữa các thành 
viên, bằng trí tuệ tập thể mà hoàn thành nhiệm vụ học tập. Tổ chức 
dạng hoạt động học tập của HS theo nhóm cho phép GV kết hợp nhiều 
phương pháp dạy học khác nhau: phương pháp thảo luận, phương 
pháp động não, phương pháp học tập tình huống, phương pháp đóng 
vai,... Vì vậy, tổ chức hoạt động học tập theo nhóm tạo môi trường 
thuận lợi để phát huy được tính tự giác, tích cực, độc lập của HS. HS 
không chỉ học tập hứng thú say mê hơn mà còn có điều kiện để phát 


triển các năng lực nhận thức. 


Nhưng dạng hoạt động học tập nhóm cũng có những hạn chế. Nếu 
sử dụng riêng dạng hoạt động học tập theo nhóm sẽ lãng phí thời gian, 
GV dễ bị “cháy giáo án”. Để hoạt động theo nhóm có hiệu quả, đòi hỏi 
GV nắm vững quy trình tổ chức hoạt động nhóm, đầu tư soạn bài công 
phu, biết cách khai thác nội dung bài học, lựa chọn, giao nhiệm vụ học 
tập phù hợp cho từng nhóm HS. Điều này không hể đơn giản với mọi 
GV và mọi bài học. Hiệu quả học tập của nhóm phụ thuộc rất nhiều vào 
tinh thần tự giác tham gia của các thành viên trong nhóm, nhưng không 
phải HS nào cũng ý thức được vấn để này. Nhiều HS vẫn quen với 
những bài giảng có sẵn của thẩy, tin tưởng tuyệt đối vào thầy giáo, 
trông chờ ở lại vào kết quả học tập của các bạn, do đó kết quả học tập 
theo nhóm không cao. Học tập theo nhóm cũng có thể dẫn đến tình 
trạng cạnh tranh, đố kị, chia rẽ, mất đoàn kết giữa các HS, khi có những 
HS muốn thể hiện vai trò nổi trội của mình theo hình thức cá nhân chủ 
nghĩa,... Vì vậy, trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạng hoạt động học 
tập theo nhóm cần được kết hợp chặt chẽ với các dạng hoạt động học 
tập khác. 


238 ThS. Ngô Thị Lan Hương 


Tóm lại, mỗi dạng hoạt động học tập của HS trong quá trình dạy 
học đều có những ưu điểm và hạn chế. Để phát huy những ưu điểm, 
khắc phục nhược điểm đó, GV cần phải kết hợp một cách linh hoạt, sáng 
tạo các dạng hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động 
của HS trong quá trình dạy học Lịch sử. 


Kết hợp các dạng hoạt động học tập của HS có vai trò quan trọng 
trong dạy học Lịch sử ở trường THPT các tỉnh miển núi phía Bắc. Bởi vì, 
HS ở trường THPT các tỉnh miển núi phía Bắc thường có thói quen học 
tập thụ động, không tự tin phát biểu ý kiến của mình trước thầy (cô) và 
bạn bè, rụt rè trong giao tiếp. Do vậy trong quá trình dạy học Lịch sử, 
nếu GV biết kết hợp các dạng hoạt động học tập sẽ tạo ra không khí tìm 
tòi, sáng tạo trong lao động tập thể, rèn luyện cho HS thói quen “phối 
hợp sự nỗ lực của bản thân mình với sự nỗ lực của các bạn và tham gia 
vào việc giải quyết sáng tạo những nhiệm vụ học tập“ [1; 101]. Sự kết 
hợp giữa các dạng hoạt động học tập (cá nhân, cả lớp, nhóm) hình thành 
môi trường học tập tích cực, có tính chất xã hội sâu sắc. Ở đó, HS không 
thụ động thu nhận những kiến thức do người khác áp đặt mà tích cực, 
chủ động chiếm lĩnh kiến thức bằng con đường tự khám phá ra nó. 
Trong các dạng hoạt động học tập thích hợp do GV tổ chức, HS chủ 
động huy động kiến thức, kỹ năng đã có vào khám phá tình huống học 
tập mới. Các em hào hứng, tự nguyện trả lời các câu hỏi của GV đặt ra, 
tích cực phát biểu ý kiến bổ sung các câu trả lời của bạn, sẵn sàng bộc lộ 
quan điểm, chia sẻ những khó khăn của mình với bạn bè, thầy (cô), đòi 
hỏi được giải thích cặn kế những vấn để chưa đủ rõ... Điều đó giúp cho 
HS nắm bắt kiến thức một cách toàn điện, vững chắc, bổi dưỡng tư 
tưởng, tình cảm đạo đức trong sáng, phát triển tư duy, rèn luyện kỹ 
năng hành động đúng đắn trong cuộc sống. Vì thế, kết hợp các dạng tổ 
chức hoạt động học tập của HS trong dạy học Lịch sử ở trường phổ 
thông các tỉnh miển núi phía Bắc là biện pháp quan trọng để đổi mới 
phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn, đáp ứng mục 
tiêu giáo dục. 

2. Để thực hiện đổi mới chương trình, SGK, trong những năm gần 
đây ở các trường THPT miền núi phía Bắc, một số GV đã dành nhiều 


Tăng cường kết hợp các dạng hoạt động học tập Lịch sử... 239 


thời gian, công sức tìm hiểu, tổ chức, kết hợp các dạng hoạt động học 
tập của HS trong dạy học Lịch sử. Song nhìn chung, việc kết hợp các 
dạng hoạt động học tập của HS trong dạy học Lịch sử vẫn còn nhiều 
hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nhiều GV còn lúng túng về biện 
pháp kết hợp, chưa biết khai thác nội dung bài học để thiết kế các 
nhiệm vụ nhận thức phù hợp giao cho HS để phát huy tính tích cực 
chủ động của các em trong quá trình học tập. Ví như, với những sự 
kiện Lịch sử đơn giản, có sẵn trong SGK, HS có thể tự nghiên cứu thì 
GV vẫn dành nhiều thời gian, giảng giải rất tỉ mi. Hoặc có những sự 
kiện, hiện tượng Lịch sử phức tạp, cần tập trung trí tuệ ở trình độ khái 
quát, tổng hợp, cần sử dụng nhiều cách suy nghĩ, đánh giá khác nhau 
thì GV không biết giao nhiệm vụ cho các nhóm giải quyết, HS chủ yếu 
nghe và ghi chép bài thụ động. 


Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này là do tâm lý ngại 
thay đổi và quan niệm sai lầm của GV cho rằng kết hợp các dạng tổ 
chức hoạt động học tập của HS mất nhiều thời gian, công sức mà HS 
không thể ghi chép được gì, không có kiến thức để thi. Ngoài ra, sự 
hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ của GV, thói quen học tập thụ động 
của HS, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, phương tiện dạy học còn 
thiếu,... cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc kết hợp hiệu quả các 
dạng hoạt động học tập của HS trong quá trình dạy học Lịch sử. Thực 
tiễn dạy học ở các tỉnh miền núi phía Bắc đặt ra yêu cầu cấp thiết cần 
phải kết hợp nhuần nhuyễn các dạng hoạt động học tập của HS, góp 
phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bộ môn Lịch 
sử trong điều kiện hiện nay. 

3. Căn cứ vào đặc trưng của kiến thức Lịch sử và xuất phát từ đặc 
điểm tâm lý, nhận thức của HS các tỉnh miền núi phía Bắc... chúng tôi 
mạnh dạn đề xuất một số biện pháp tổ chức, kết hợp các dạng hoạt động 
học tập của HS trong dạy học Lịch sử. 

Một là, tăng cường tổ chức hiệu quả hoạt động học tập cá nhân 

Để kết hợp các dạng hoạt động học tập, điểu cần thiết đối với mỗi 
HS là phải tích cực hoạt động cá nhân. Đó là hoạt động tự học của các 


240 ThS. Ngô Thị Lan Hương 


em ở trên lớp (hoặc ở nhà). Hoạt động học tập cá nhân là hình thức học 
tập cơ bản, tạo điểu kiện cho mỗi HS trong lớp tự nghĩ, tự làm việc một 
cách tích cực nhằm đạt tới mục tiêu học tập. Hoạt động học tập cá nhân 
là cơ sở nến tảng quan trọng để HS có thể tham gia các hoạt động tổ, 
nhóm hoặc toàn lớp. Bởi vì, sự nỗ lực cố gắng về tư duy, trí tuệ của mỗi 
HS ảnh hưởng to lớn đến việc chiếm lĩnh kiến thức bộ môn, hình thành 
thái độ, tư tưởng tình cảm đúng đắn. Hoạt động cá nhân ở trên lớp bao 
gồm những hoạt động tự nhận thức của HS, như: tự điều chỉnh khi nghe 
GV giảng bài; biết chọn lọc kiến thức để ghi chép; tự trả lời câu hỏi của 
GV đưa ra; sử dụng SGK khi GV yêu cầu; kết hợp các thao tác nghe, ghi 
chép, suy nghi... 


Trong quá trình tiến hành bài học ở trên lớp, GV có thể hướng dẫn 
HS làm việc cá nhân bằng những biện pháp: nêu câu hỏi, ra bài tập, 
hướng dẫn HS sử dụng SGK, tài liệu tham khảo, trao đổi đàm thoại. 
Chắng hạn, khi tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Trương Định trong phong 
trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 (Bài 19, SGK 
Lịch sử 11 — chương trình chuẩn), GV giao nhiệm vụ cho HS: “Em hãy 
trình bày những nét chính về tiểu sử và hoạt động yêu nước của 
Trương Định ?“. Đây là câu hỏi đơn giản, đã có tương đối đầy đủ dữ 
liệu trong SGK, HS có thể tự nghiên cứu SGK và các tài liệu tham khảo 
để tìm ý trả lời. Sau thời gian làm việc độc lập của HS, GV yêu cầu một 
em trả lời trước lớp, gọi một số em khác nhận xét. Trong trường hợp 
cần thiết, GV có thể tiếp tục trao đổi, bổ sung kiến thức để HS hiểu rõ 
nội dung đã trình bày. Việc làm này có tác dụng kích thích tính tích 
cực, hứng thú của HS để tự chiếm lĩnh kiên thức. Đồng thời, góp phần 
giáo dục tính chuyên cần, tự giác, ý chí vượt khó trong học tập, phát 
triển năng lực độc lập làm việc, rèn luyện các kỹ năng học tập cần thiết 
cho bản thân HS. 


Hai là, kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động học tập toàn lớp uới cá nhân 


Kết hợp dạng hoạt động học tập toàn lớp với cá nhân thường được 
sử dụng tìm hiểu những vấn để phức tạp cần có sự trình bày, đánh giá, 
phân tích, so sánh của GV về nguyên nhân, diễn biến các sự kiện, hiện 


Tăng cường kết hợp các dạng hoạt động học tập Lịch sử... 241 


tượng Lịch sử, khai thác nội dung kênh hình,... Khi tổ chức cho HS làm 
việc toàn lớp kết hợp với cá nhân, GV có thể sử dụng nhiều biện pháp: 
trao đổi đàm thoại kết hợp với việc trình bày nêu vấn để, hướng dẫn HS 
giải quyết vấn để... 

Ví dụ, khi dạy bài 20 (SGK Lịch sử 11 — chương trình chuẩn), để tìm 
hiểu mục 2 “Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ kháng chiến”, GV nêu 
vấn để, sau đó yêu cầu HS tự nghiên cứu SGK, trao đổi một số câu hỏi 
gợi mở nhằm nắm vững những ý chính trong diễn biến cuộc chiến đấu 
chống quân Pháp của nhân dân Hà Nội và nhân dân Bắc Kì. Tiếp theo, 
trên cơ sở ý kiến trao đổi của HS, GV kết hợp sử dụng chân dung Hoàng 
Diệu và bức tranh trong SGK để lược thuật hai sự kiện: cuộc chiến đấu 
bảo vệ thành Hà Nội và trận Cầu Giấy. Cuối cùng, GV yêu cầu HS rút ra 


nhận xét. 


Cần kết hợp dạng hoạt động toàn lớp với cá nhân ở những dạng 
kiên thức này vì chúng tương đối phức tạp với trình độ HS ở trường 
THPT các tỉnh miển núi. Ngoài SGK, các em cần được bổ sung tài liệu 
tham khảo để hiểu sâu sắc hơn nhân vật, sự kiện Lịch sử. Hơn nữa, kết 
hợp hoạt động học tập toàn lớp với cá nhân như vậy tạo điều kiện cho 
GV lãnh đạo, điều khiển tất cả HS trong lớp cùng thực hiện một công 
việc học tập, song vẫn có thể áp dụng những biện pháp, kỹ thuật chuyên 
biệt cho mỗi cá nhân HS học tập phù hợp với năng lực, sở trường của 
mình. Dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV, mỗi HS vừa phát huy sự nỗ 
lực của bản thân mình, vừa tranh thủ ý kiến của nhiều cá nhân trong tập 
thể lớp giải quyết được vấn để đặt ra. Quá trình nhận thức của các em 
diễn ra chủ động, tích cực hơn, vì thế hiệu quả bài học sẽ cao hơn. 


Ba là, tăng cường kết hợp dạng hoạt động học tập nhóm uới cá nhân 


Kết hợp hoạt động nhóm với cá nhân khi GV hướng dẫn HS tìm 
hiểu các nội dung khó, song các dữ liệu để giải quyết đã có đầy đủ trong 
SGK, tạo điều kiện cho HS vừa đọc SGK, vừa vận dụng hiểu biết cá 
nhân, vừa tham khảo ý kiến của các bạn trong nhóm để lĩnh hội sâu sắc 
kiến thức. Hoặc có những nội dung học tập tuy không khó, nhưng dung 
lượng kiến thức nhiều thì việc tổ chức dạng hoạt động học tập nhóm kết 


242 ThS. Ngô Thị Lan Hương 


hợp với cá nhân là một giải pháp quan trọng để tiết kiệm thời gian học 
tập. Trong trường hợp này, nhiệm vụ học tập của nhóm HS là riêng biệt 
với mục đích phát hiện kiến thức. So với dạng hoạt động học tập toàn 
lớp kết hợp với cá nhân, việc kết hợp dạng hoạt động nhóm với cá nhân 
sẽ tạo điểu kiện cho HS học tập mang tính tự lực nhiều hơn, GV trình 
bày ít hơn. GV chủ yếu đóng vai trò tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, hỗ 
trợ kiến thức khi cần thiết. HS phải tích cực học tập, phân tích, trao đổi 
thảo luận trong nhóm để rút ra kết luận cuối cùng. 


Biện pháp kết hợp hoạt động học tập nhóm với cá nhân là GV nêu 
nhiệm vụ học tập, HS nghiên cứu SGK, tổ chức thảo luận nhóm. Trình 
tự dạy học thường được tiến hành như sau: 


— GV chia nhóm và giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm; 

— Cá nhân HS làm việc độc lập với SGK, tài liệu tham khảo...; 

— Cả nhóm trao đổi, thảo luận, cử đại diện của nhóm trình bày kết 
quả làm việc; 

— GV tổng kết và chốt lại kiến thức. 


Ví dụ, ở mục 3 “Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở 
Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế“ (Bài 23 
— SGK Lịch sử 11), có nhiều đơn vị kiến thức tương đối khó với đa số HS. 
Trong quá trình tiến hành bài học, GV không thể thuyết giảng hoặc giải 
thích tỉ mi những nội dung có trong SGK, vì sẽ làm mất thời gian mà 
không phát huy được tính tích cực học tập của các em. Tốt nhất là GV 
kết hợp dạng tổ chức hoạt động nhóm với cá nhân, tạo điểu kiện cho HS 
vừa tự nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, vừa được trao đổi thảo luận 
với bạn bè trong nhóm. Ở đây, GV có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ, 
giao nhiệm vụ cho từng nhóm và yêu cầu HS nghiên cứu SGK để cử đại 
diện trình bày trước lớp. Khi các nhóm làm việc, mỗi cá nhân trong 
nhóm tìm hiểu một ý, sau đó thảo luận trong nhóm để thống nhất thành 
ý chung của nhóm. Mặc dù, mỗi nhóm tự lực giải quyết một nhiệm vụ 
khác nhau nhưng là các vấn để có liên quan mật thiết với nhau trong bài 
học. Tập hợp kết quả nghiên cứu của các nhóm sẽ giúp HS hiểu được 


Tăng cường kết hợp các dạng hoạt động học tập Lịch sử... 243 


bức tranh chung về phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. 
Việc làm này không chỉ giúp HS hiểu sâu sắc hơn về nguyên nhân, diễn 
biến, kết quả, ý nghĩa, đặc điểm phong trào đấu tranh cách mạng đầu 
thế kỷ XX mà còn giúp HS rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu các vấn đề 
nhỏ trên lớp và kỹ năng hợp tác trong học tập. Các em được tham gia 
chủ động vào quá trình học tập sẽ hình thành tư duy phê phán, biết lắng 
nghe ý kiến của người khác, biết bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. 
GV vừa tiết kiệm được thời gian tiết học mà vẫn hướng dẫn HS nắm 
được các kiến thức trọng tâm của bài, tránh tình trạng nhổi nhét, quá tải 
về kiến thức trong dạy học Lịch sử ở các trường THPT hiện nay. 


Bốn là, kết hợp dạng hoạt động học tập nhóm uới toàn lớp 


Hình thức kết hợp này thường được sử dụng khi hướng dẫn HS giải 
quyết các bài tập nhận thức ở trên lớp với những nội dung khó như 
đánh giá, khái quát, so sánh, tìm hiểu đặc trưng, bản chất các sự kiện 
Lịch sử,... song các dữ liệu để giải quyết đã có trong SGK. Hoạt động 
học tập nhóm trong trường hợp này là giải quyết một nhiệm vụ học tập. 
Bởi vì, với những bài tập nhận thức phức tạp, một nhóm HS không dễ 
dàng phân tích, giải thích, tổng hợp đầy đủ các dữ liệu trong SGK mà 
cần tăng cường hợp tác, trao đổi, thảo luận giữa các nhóm để giải quyết 
trọn vẹn vấn đề. Tổ chức dạng hoạt động học tập nhóm kết hợp với toàn 
lớp, thường sử dụng các biện pháp: nêu câu hỏi, tổ chức trao đổi thảo 
luận (thảo luận trong nhóm và thảo luận cả lớp). Ở đây, GV không phải 
trình bày kiến thức nhiều mà chủ yếu đóng vai trò hướng dẫn, điều 
khiển, trọng tài, cố vấn cho các nhóm HS thảo luận. 


Ví dụ, ở bài 23 “Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ 
đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất” (SGK Lịch sử 11 - 
chương trình chuẩn), sau khi tìm hiểu phong trào yêu nước theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản do Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh lãnh đạo và 
hoạt động của Đông kinh nghĩa thục, vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà 
Nội... HS phải giải quyết được bài tập nhận thức đã nêu ở đầu giờ 
“Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa Lịch sử của phong trào yêu nước đầu 
thế kỷ XX?“”. Đây là nhiệm vụ học tập phức tạp, SGK không viết thành 
mục riêng, đòi hỏi các em phải tìm kiếm dữ liệu ẩn chứa trong nội dung 


244 ThS. Ngô Thị Lan Hương 


của SGK để trả lời câu hỏi. Vì vậy, GV cần kết hợp dạng hoạt động học 
tập nhóm với toàn lớp. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ 
cho các nhóm cùng giải quyết vấn để này. Trước hết, các nhóm HS sẽ 
trao đổi, thảo luận trong nhóm, sau đó trình bày kết quả và thảo luận 
trước lớp để đưa ra kết luận đúng đắn nhất. Tiến hành công việc này, 
không chỉ khắc sâu kiến thức cho HS mà còn phát triển các năng lực 
nhận thức, nhất là tư duy độc lập, sáng tạo của các em. 


Để thực hiện được các biện pháp trên, GV bộ môn cẩn tuân thủ 
những yêu cầu sau: 


- Kết hợp các dạng tổ chức hoạt động học tập phải góp phần đạt 
được mục tiêu bài học. 


- Kết hợp các dạng hoạt động học tập phải giúp HS nắm chắc kiến 
thức cơ bản của bài học. 


- Kết hợp các dạng hoạt động học tập phải phối hợp với các phương 
pháp, biện pháp khác. 


- Kết hợp các dạng hoạt động học tập cần linh hoạt, gây hứng 
thú, lôi cuốn HS tích cực làm việc, không hình thức, máy móc làm 
mất thời gian. 

Trong đạy học nói chung, dạy học Lịch sử nói riêng, HS là chủ thể 
của quá trình nhận thức. “Học tập không phải là một quá trình chỉ diễn 
ra trong đầu óc con người, mà được hình thành bởi những tác động bên 
ngoài. Việc học chỉ có ý nghĩa khi các cá nhân bị thu hút vào các hoạt 
động mang tính xã hội” [2; 214]. Mọi hoạt động dạy học cần phải hướng 
vào HS, khai thác mọi tiểm năng trí tuệ của các em. Việc kết hợp các 
dạng hoạt động học tập của HS là một trong những biện pháp quan 
trọng góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập của HS để đạt 
được mục tiêu nói trên. Kết hợp các dạng hoạt động học tập trong dạy 
học Lịch sử “giúp HS lĩnh hội kiến thức sâu sắc, làm nảy sinh những tư 
tưởng tình cảm, đạo đức đúng đắn và phát huy được các năng lực độc 
lập làm việc của các em” [3; 120]. Bởi vì, sự phối hợp đó có ý nghĩa rất 
quan trọng để “nâng cao tác động của sự học tập tập thể, tới mỗi cá 
nhân, đảm bảo cho cá nhân được tiếp nhận những thành tựu của tập 


Tăng cường kết hợp các dạng hoạt động học tập Lịch sử... 245 


thể, được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn, đồng thời phát huy được 
tính độc lập sáng tạo của cá nhân, đảm bảo cho mỗi cá nhân được góp 
phần thúc đẩy sự tiến triển của hoạt động học tập tập thế” [4; 268]. 


Hình thức, biện pháp kết hợp các dạng hoạt động học tập của HS 
trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông rất phong phú. Khi vận dụng 
biện pháp sư phạm kết hợp các dạng tổ chức hoạt động học tập, GV 
phải đặc biệt chú ý đến yếu tố tích cực của mỗi cá nhân HS và mối quan 
hệ tương tác, hỗ trợ giữa thầy - trò, trò - trò trong hoạt động dạy học, 
cái điều mà lâu nay không phải lúc nào cũng được chú trọng. 


Để kết hợp các dạng hoạt động học tập của HS có hiệu quả, đòi hỏi 
GV không chỉ nắm vững kiến thức khoa học lịch sử, lý luận dạy học bộ 
môn, mà cần có kiến thức văn hoá sâu rộng, luôn sáng tạo, linh hoạt 
trong công việc, yêu nghể, tận tâm với trẻ,... GV phải thật sự đầu tư thời 
gian, công sức, vận dụng linh hoạt những hình thức, biện pháp kết hợp 
các dạng hoạt động học tập của HS, phù hợp với nội dung dạy học cụ 
thể, đối tượng HS, điều kiện thực tế của nhà trường để góp phần nâng 
cao chất lượng dạy học bộ môn hiện nay. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. B.P. Êxipốp (Chủ biên), Những cơ sở lý luận dạy học, Tập II, Nxb 
Giáo dục, Hà Nội, 1971. 

2. Nguyễn Hữu Châu, Những oấn đề cơ bản uề chương trình oà quá trình 
dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006. 

3. Nguyễn Thị Côi, Các con đường, biện pháp nâng cao dạu học Lịch sử 
ở trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006. 


4. Thái Duy Tuyên, Giáo dục học hiện đại (những nội dung cơ bản), Nxb 
Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001. 


VẤN ĐỀ TỰ HC MÔN LỊPH SỬ ỦA HC SINH 
Ủ TRƯỜNG TRUNG H0C PHỔ THÔNG HIỆN NAY 


ThS. Đoàn Nguyệt Linh” 


Năng lực tự học là một khả năng, một phẩm chất tâm sinh lý của 
con người, vừa như là cái tự nhiên bẩm sinh “vốn có”, vừa như là sản 
phẩm của Lịch sử, hơn nữa là sản phẩm của Lịch sử phát triển xã hội. 
Năng lực tự học là cái vốn có của mỗi con người nhưng phải được đào 
tạo, phải được rèn luyện trong hoạt động thực tiễn mới trở nên một sức 
mạnh thật sự của người học. Như vậy, năng lực tự học có thể được hiểu 
là: phẩm chất sinh lý và tâm lý tạo cho con người khả năng hoàn thành 
hoạt động học tập với chất lượng cao. Như chúng ta biết, quá trình đào 
tạo ở trường phổ thông chỉ là sự đào tạo ban đầu, là nền tảng cho những 
quá trình đào tạo tiếp theo như đào tạo Đại học, Sau đại học... Trong 
quá trình đào tạo đó thì tự học và năng lực tự học của mỗi HS sẽ đóng 
vai trò quyết định đến sự thành đạt của các em trong tương lai. Vì vậy, 
năng lực tự học của HS nếu được hình thành trên cơ sở nắm vững các 
kiên thức trong chương trình đào tạo ở phổ thông sẽ là tiểm lực để các 
em tự học suốt đời. 


1. Trong quá trình dạy học nói chung, dạy học môn Lịch sử nói 
riêng, GV luôn giữ một vai trò quan trọng, đặc biệt không thể thiếu 
được đó là tổ chức, điểu khiển, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động học tập 
của HS. Tuy nhiên, dù GV có kiến thức uyên thâm đến đâu, phương 
pháp giảng dạy hay đến mấy nhưng HS không có niềm khao khát với tri 
thức, không có sự say mê học tập, không có kế hoạch và phương pháp 
học tập hợp lý, không tự giác tích cực trong học tập... thì việc học tập 
không đạt được kết quả cao. 


Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. 


248 ThŠ. Đoàn Nguyệt Linh 


Do vậy, có thể khẳng định vai trò của hoạt động tự học môn Lịch sử 
luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong quá trình học tập của người học. 
Tự học môn Lịch sử là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả của 
hoạt động học tập bộ môn. 


Khi bàn về vai trò của tự học, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã phát 
biểu: “Tự học, tự đào tạo là con đường phát triển suốt cuộc đời của mỗi 
người, trong điều kiện kinh tế- xã hội nước ta hiện nay và cả mai sau đó 
cũng là truyền thống quý báu của người Việt Nam và dân tộc Việt Nam. 
Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng cao khi tạo ra được năng 
lực sáng tạo của người học, khi biến được quá trình giáo dục thành quá 
trình tự giáo dục. Quy mô của giáo dục được mở rộng khi có phong trào 
toàn dân tự học” (Trích thư gửi Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển 
tự học, tự đào tạo ngày 6/1/1998). 


Tự học là mục tiêu cơ bản của quá trình dạu học 


Từ lâu các nhà sư phạm đã nhận thức rõ ý nghĩa của phương pháp 
dạy tự học. Irong quá trình hoạt động dạy học, giáo viên không chỉ 
dừng lại ở việc truyển thụ những tri thức có sẵn, yêu cầu học sinh ghi 
nhớ mà quan trọng hơn là phải định hướng, tổ chức cho học sinh tự 
mình tìm tòi ra những điểu mới của kiến thức trong bài học. Giúp học 
sinh không chỉ nắm bắt được tri thức mà còn biết cách tìm đến những tri 
thức ấy. Thực tiễn cũng như phương pháp dạy học hiện đại còn xác 
định rõ: càng học lên cao thì tự học càng cần được coi trọng, nói tới 
phương pháp dạy học thì cốt lõi chính là dạy tự học. 


Bồi dưỡng năng lực tự học là cách tốt nhất để tạo ra động lực cho quá trình 
học tập 


Một trong những phẩm chất quan trọng của mỗi cá nhân là tính tích 
cực, sự chủ động sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của giáo dục là hình thành phẩm chất đó cho người học. 
Bởi từ đó nền giáo dục mới đào tạo ra những lớp người năng động, sáng 
tạo, thích ứng với mọi thị trường lao động, góp phần phát triển cộng 
đồng. Có thể xem tính tích cực (hình thành từ năng lực tự học) như một 
điểu kiện, kết quả của sự phát triển nhân cách thế hệ trẻ trong xã hội 
hiện đại. Trong đó hoạt động tự học là những biểu hiện sự gắng sức cao 


Vấn đề tự học môn Lịch sử của học sinh ở trường trung học... 249 


về nhiều mặt của từng cá nhân người học trong quá trình nhận thức, 
thông qua sự hưng phấn tích cực. 


Tự học giúp cho mmợi người có thể chủ động học tập suốt đời 


Học tập để khẳng định năng lực phẩm chất và để cống hiến. Tự học 
giúp con người thích ứng với mọi biên cố của sự phát triển kinh tế — xã 
hội. Bằng con đường tự học, mỗi cá nhân sẽ không cảm thấy bị lạc hậu 
so với thời cuộc, thích ứng và bắt nhịp nhanh với nhịp độ mà cuộc sống 
hiện đại mang đến, kể cả những thách thức to lớn từ môi trường nghề 
nghiệp. Nếu rèn luyện cho người học có được khả năng tự học, biết linh 
hoạt vận dụng những điểu đã học vào thực tiễn thì kết quả học tập sẽ 
ngày càng được nâng cao. 


Phát huụ nội lực của người học 


Trong quá trình học thì kiến thức, kỹ năng, cách học, cách tư duy, 
nhân cách vừa là mục tiêu cần đạt tới, vừa là công cụ để đạt đến mục 
đích. Tự học, người học sinh sẽ tự lắng nghe thầy giảng, tự đọc sách tự 
ngẫm nghĩ, lựa chọn và phát huy tiểm năng cá nhân để đạt chất lượng 
cao trong học tập. Đó chính là vai trò của tự học trong việc phát huy nội 
lực của người học. 


Tự học có 0ai trò quan trọng trơng 0iệc rèn luyện tư du 


Khi tự học, người học phải sử dụng các thao tác tư duy để giải quyết 
vấn để. Vì thế, tư duy được rèn luyện một cách thường xuyên. Các 
nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao cùng với lượng kiến thức, kỹ năng, năng 
lực thu được ngày càng nhiều sẽ góp phần nâng cao dần khả năng tư 
duy của HS. 


Giúp nâng cao hiệu quả học tập 


Đặc biệt, khi chúng ta nhìn ra thế giới và cụ thể là các nước trong 
khu vực có thể thấy, xu hướng của nhiều nước hiện nay là chú trọng đến 
cách học (phương pháp) nhiều hơn là học cái gì (nội dung). Trong cách 
học, họ để cao hai điểu kiện then chốt: tự học và sáng tạo. Hai mặt đó 
quan hệ mật thiết với nhau: sẽ không có sáng tạo nếu không có tự học 
tích cực, sẽ không thể tự học hiệu quả nếu không mài sắc trí sáng tạo. Tự 


250 ThŠ. Đoàn Nguyệt Linh 


học để khám phá nhận thức và khai phá sáng tạo. Các nhà giáo dục ở 
các nước có nển giáo dục phát triển ở châu Á như Nhật Bản và 
Singapore đều cho rằng tự học và sáng tạo là những kỹ năng “kép” cần 
cho một người HS hiện đại, để rút ngắn khoảng cách thua kém và để HS 
trở thành người chủ thực sự của tương lai. 


Với những vai trò quan trọng nêu trên có thể nhận thấy, nếu xây 
dựng được phương pháp nhằm nâng cao năng lực tự học, đặc biệt là sự 
tự giác, ý chí tích cực chủ động sáng tạo trong học tập sẽ tạo ra động lực 
nội sinh to lớn cho người học trong quá trình học tập, giúp cho HS sớm 
hình thành những kỹ năng quan trọng cần có sau này. Đặc biệt với thực 
trạng chất lượng học tập Lịch sử hiện nay của HS thì vai trò của việc tự 
học đóng một vị trí rất quan trọng đối với mục tiêu đào tạo của bộ môn. 


2. Tiến hành điều tra lấy ý kiến với một số GV dạy Lịch sử và 210 
HS ở thành phố Hà Nội. Kết quả thu được từ phiếu điều tra của GV có 
đến 75% (3/4 GV) GV dạy môn Lịch sử cho rằng HS chưa có sự đúng 
đắn trong động cơ học tập. Các em chủ yếu nghiêng về phía học để có 
đủ điểm, học để lần sau không phải lên bảng trả bài chứ chưa thực có sự 
yêu thích, hứng thú với môn học. 100% GV đồng tình với ý kiến: ý thức 
tự học của HS với môn Lịch sử còn chưa cao. Các em chỉ thực sự học khi 
chuẩn bị đến kỳ thi, chuẩn bị có bài kiểm tra và nhiều khi việc học của 
các em còn mang tính chất chống đối, chếnh mảng, lơ là. Có đến 50% 
GV cho rằng các em chưa có một kỹ năng tự học thành thạo, ngược lại 
50% lại cho rằng các em chưa có kỹ năng tự học, trước khi đến lớp các 
em chưa có sự chuẩn bị bài chu đáo (100% ý kiến đổng tình), khi nghe 
giảng các em thường thụ động ghi chép nguyên văn bài giảng (100% ý 
kiến đồng tình). Khi lấy ý kiến về thực trạng tự học môn Lịch sử của HS 
hiện nay, nhiều GV dạy Lịch sử cảm thấy thất vọng, HS chưa hình thành 
cho mình năng lực tự học môn Lịch sử, các em vẫn xem đây là môn phụ, 
không cần thiết, không quan trọng. Việc phi bài và học bài ở nhà được 
thực hiện một các cẩu thả, chống đối với GV. 


Kết quả điểu tra từ phía HS như sau: 


Mức độ hứng thú với môn học Lịch sử không cao: 


Vấn đề tự học môn Lịch sử của học sinh ở trường trung học... 251 


Rát thích Bình thường Không thích 
210 (HS) 16 120 74 
100% 7,61% 57,14% 35,25% 


Mức độ tự học Lịch sử của HS thấp: 


Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ 
210 (HS) 19 116 75 
100% 9,05% 55,24% 35,71% 


Trong đó, lý do HS tự học Lịch sử lại không xuất phát từ niểm yêu 
thích môn học này mà đa phần là do yêu cầu phải trả bài trên lớp. 


Như vậy, qua kết quả điều tra có thể thấy, hầu hết các HS chưa có 
sự quan tâm đúng mực với môn Lịch sử, các em còn xem nhẹ, coi đây là 
môn học phụ không cần học, học chỉ để cho có đủ điểm, không cần đọng 
lại điều gì trong đầu. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong quá trình học 
cũng như làm các bài tập về nhà môn Lịch sử. Các em thường học với 
một thái độ thiếu tập trung và hăng hái, làm bài về nhà hời hợt, chống 
đối, có khi còn không làm bài tập về nhà. Chính “thói quen” này gây 
nên những khó khăn, thách thức nhất định trong việc hình thành năng 
lực tự học môn Lịch sử của các em. 

- Khi điểu tra mức độ hiểu biết về tự học môn Lịch sử, kết quả cho 
thấy như sau: 

50,25% HS cho rằng tự học Lịch sử là học ngoài giờ lên lớp. 

52,07% HS đồng tình với ý kiến tự học Lịch sử là hỏi thầy khi không 
hiểu bài. 

70,1% HS cho rằng: tự học Lịch sử là tự HS đọc SGK, sách bài tập để 
hiểu và chuẩn bị bài. 

61,57% HS đồng tình với ý: tự học Lịch sử là tự HS tìm ra phương 
hướng hiểu bài dưới sự hướng dẫn của GV. 


60% HS cho rằng: tự học Lịch sử là tự HS đọc thêm sách mà phụ 
huynh mua. 


252 ThŠ. Đoàn Nguyệt Linh 


80,1% HS cho rằng: tự học Lịch sử là tự HS thực hiện các bài tập, các 
yêu cầu của GV ở nhà. 

51,11% HS cho rằng: tự học Lịch sử là học trong hành động (leaning 
by doing) và HS là người chủ động dành lấy kiến thức. 


Như vậy, từ kết quả điều tra, nhận thấy rằng: HS đa phần bước đầu 
đã hình thành cho mình khái niệm tự học môn Lịch sử. Tuy nhiên, một 
phần lớn các em (80,1%) cho rằng: tự học môn Lịch sử là tự HS thực hiện 
các bài tập, các yêu cầu của GV ở nhà. Các em chưa thực sự chủ động 
tìm tòi, mở rộng kiến thức mà còn phụ thuộc vào GV, các em có những 
định hình ban đầu về khái niệm tự học Lịch sử nhưng lại không thực 
hiện nó hoặc thực hiện một cách chưa hiệu quả. Đồng thời khi được hỏi 
về cách nhìn nhận của HS về ý nghĩa tích cực của việc tự học môn Lịch 
sử thì trên 90% cho rằng tự học Lịch sử là rất có ý nghĩa. Điều đó thể 
hiện những mong muốn cũng như những thay đổi trong nhận thức, suy 
nghĩ của HS với môn học. Đây là dấu hiệu đáng, mừng tạo điểu kiện 
thuận lợi trong việc xây dựng thói quen tự học môn Lịch sử cho HS. 


Từ thực trạng trên chúng tôi cho rằng, xuất phát một phần là đo các 
em không có một phương hướng rõ ràng trong quá trình tự học môn 
Lịch sử nên đã dẫn tới tình trạng chán nản khi không đạt được mục 
đích. Đồng thời, với đặc thù của môn Lịch sử là chứa đựng rât nhiều sự 
kiện, hiện tượng dẫn tới khó khăn cho các em trong việc ghi nhớ các sự 
kiện. Cũng nhiều ý kiến cho rằng các em không có thời gian để tự học vì 
phải dành thời gian cho rất nhiều môn khác, đặc biệt là các môn khối tự 
nhiên. Điểu này chứng tỏ vị trí môn Lịch sử trong trường THPT vẫn còn 
bị xem nhẹ. Chính vì vậy, chúng ta cẩn thay đổi quan niệm này trong 
cách suy nghĩ của HS thông qua việc cải tiến và áp dụng các phương 
pháp dạy học mới, chương trình phù hợp nhằm nâng cao năng lực tự 
học môn Lịch sử cho HS. 


Bên cạnh đó, để điều khiển quá trình tự học sao cho có hiệu quả 
nhất thì việc kiểm tra đánh giá của GV đòi hỏi phải thật khéo léo, đa 
dạng, góp phần tích cực làm chuyển biến quá trình tự học của HS.Tuy 
vậy, trong thực tế dạy học hiện nay, việc áp dụng các phương pháp dạy 
học hướng dẫn HS tự học của GV ở tất cả các môn học nói chung và 


Vấn đề tự học môn Lịch sử của học sinh ở trường trung học... 253 


môn Lịch sử nói riêng còn gặp rất nhiều lúng túng và khó khăn. Cách 
học của HS vẫn đơn giản là cố gắng hoàn thành hết số bài tập GV giao 
về nhà, và học thuộc trong vở ghi. Đối với GV thì chỉ quen thuộc với 
cách kiểm tra bài cũ đầu giờ cốt sao cho đủ số lần điểm miệng. Việc 
kiểm tra định kỳ chỉ đơn giản là thực hiện theo phân phối chương trình, 
trước khi kiểm tra sẽ giới hạn cho HS một phần kiến thức. 


Đa số GV thường quan niệm kiến thức là mục đích của quá trình 
dạy học nên chỉ quan tâm đến phương pháp truyển thụ kiến thức của 
bài đúng với nội dung SGK. Một số GV vẫn áp dụng lối dạy học "truyển 
thống" chủ yếu thuyết trình, giải thích, minh hoạ tái hiện, liệt kê kiến 
thức theo SGK là chính, ít sử dụng câu hỏi tìm tòi, tình huống có vấn để 
hay bài tập nhận thức... coi nhẹ rèn luyện thao tác tư duy, ít tổ chức cho 
HS nghiên cứu thảo luận trên cơ sở đó tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức. 
Hay nói cách khác không hướng dẫn được cho HS phương pháp tự học 
môn Lịch sử. 


Mặt khác, phương pháp dạy học phổ biến hiện nay vẫn theo'lối 
mòn", GV truyền đạt kiến thức, HS thụ động lĩnh hội tri thức. Thậm chí 
có GV còn đọc hay ghi phần lớn nội dung lên bảng cho HS chép nội 
dung SGK. Việc sử dụng các phương tiện dạy học: phiếu học tập, tranh 
ảnh, băng hình,... chỉ dùng khi thi GV giỏi hay có đoàn thanh tra, kiểm 
tra đến dự, còn các tiết học thông thường hầu như “dạy chay“. Do việc 
truyền đạt kiến thức của GV theo lối thụ động nên rèn luyện kỹ năng tự 
học cũng như việc hướng dẫn tự học của GV cho HS không được chú ý. 


3. Xuất phát từ cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học của vấn để năng 
lực tự học, có thể khẳng định năng lực tự học là cốt lõi dẫn đến sự thành 
công trong quá trình học tập của mỗi cá nhân. Năng lực tự học phụ 
thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi cá nhân, song nếu chỉ có ý thức tự giác 
đó thì không thể tạo nên hiệu quả trong quá trình học tập. Ý thức đó 
phải đi liền với phương pháp học tập khoa học, phù hợp với các điều 
kiện khách quan và chủ quan mới tạo nên hiệu quả. Đặc biệt đối với 
môn Lịch sử - môn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục 
tri thức và nhân cách cho HS. Chính vì vậy, việc rèn luyện năng lực tự 
học môn Lịch sử cho HS ở trường THPT là một nhân tố quan trọng 


254 ThŠ. Đoàn Nguyệt Linh 


nhằm nâng cao cất lượng dạy và học môn Lịch sử ở các trường THPT 
hiện nay. Trong phạm vi bài báo cáo này, chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra 
một số để xuất nhằm rèn luyện cho HS năng lực tự học môn Lịch sử ở 
trường THPT hiện nay: 


Thứ nhất, hướng dẫn HS tự làm việc với SGK. Một trong những 
công cụ không thể thiếu để phục vụ cho tự học môn Lịch sử đó là SGK. 
Đây là tài liệu có một vị trí đáng kể trong việc nắm vững kiến thức nói 
chung và phát huy tính tích cực hoạt động trí tuệ của HS. 

Thứ hai, hướng dẫn, tổ chức cho HS thu thập, chọn lọc, sắp xếp tư 
liệu Lịch sử. Có thể thực hiện công việc này dưới dạng những bộ sưu 
tập tùy theo chủ để hoặc theo chương, bài trong chương trình của bộ 
môn Lịch sử. 


Thứ ba, hướng dẫn HS tranh luận và đề xuất thắc mắc trong giờ học 
trên lớp, hình thành cho HS thói quen tranh luận, đặt câu hỏi trong giờ 
học. Trước tiên, GV phải tạo ra được những tình huống học tập, đó là 
các câu hỏi có vấn đề hay các bài tập nhận thức. Ví dụ: Bài 17: Quá trình 
hình thành ouà phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ 
XV), ở mục 11.2. Luật pháp 0à quân đội, nhằm giúp HS hiểu sâu kiến thức, 
rèn luyện năng lực tự học cho HS, sau khi học xong bài học, GV yêu cầu 
HS giải bài tập sau: 

Luật Hồng Đức có quụ định: Đào trộm đê đập làm thiệt hại lúa má thì xử 
tội đồ, lưu, bắt đền tổn hại. Mục đích trước mắt 0à sâu xa của điều luật trên là 
sì? Hãy giải thích câu trả lời của em. 

Yêu cầu đối với HS về mặt nội dung và phương pháp khi giải bài 
tập này: Vận dụng kiến thức đã biết về vai trò của đê đập, vai trò của 
nông nghiệp, vai trò của luật pháp, đối chiếu với tư liệu mà bài tập cung 
cấp để tìm ra câu trả lời. Đê đập có vai trò quan trọng trong việc ổn định 
nguồn nước. Giữ được đê đập là góp phần đảm bảo năng suất nông 
nghiệp. Như vậy, trước mắt, nhà nước muốn thông qua việc bảo vệ đê 
đập để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế. Mất mùa có thể 
ảnh hưởng đến việc nộp tô thuế, gây mất ổn định xã hội. Luật có vai trò 
bảo vệ quyển lợi của giai cấp, ổn định xã hội. Cho nên, ngoài mục đích 


Vấn đề tự học môn Lịch sử của học sinh ở trường trung học... 255 


bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sâu xa hơn, điều luật trên còn góp phần 


bảo vệ quyển lợi của giai cấp thống trị, ổn định trật tự xã hội. 


Thứ tư, hướng dẫn, tổ chức cho HS thuyết trình trong giờ học. Việc 
vận dụng kiến thức Lịch sử để thuyết trình giải quyết một vấn đề là 
không dễ đối với một HS. Kỹ năng vận dụng kiến thức để thuyết minh 
sâu sắc và trọn vẹn là một kỹ năng rất quan trọng và cẩn thiết đối với 
rèn luyện năng lực tự học Lịch sử. 

Thứ năm, hướng dẫn HS tập viết những bài tập ngắn, những thu 
hoạch nhỏ về kiến thức Lịch sử mà các em thu được sau bài học. 

Đây là những để xuất chúng tôi cho rằng GV có thể áp dụng vào thực 
tiễn dạy học Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông, mang tính khả thi cao 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn nói chung và rèn luyện năng 
lực tự học môn Lịch sử cho HS nói riêng ở nhà trường THPT. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Thị Côi (2008), Các con đường biện pháp nâng cao hiệu quả dạy 
học Lịch sử ở trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

2. Trần Bá Hoành (2007), Đổi mới phương pháp dạu học, chương trình 
öoà SGK, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

3. Phan Ngọc Liên (Chủ biên) (2004), Đối mới phương pháp dạy học Lịch 
sử ở trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

4. Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng (1999), Phát huụ tính tích cực của HS 
trons dạy học Lịch sử ở trường THCS, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

5... Phan Ngọc Liên (Chủ biên) (2009), Phương pháp dạy học Lịch sử, tập 1, 2, 
NÑxb Giáo dục, Hà Nội. 


